^ ` -~" 2 
Mầy mu thê ký 
Bùi Tín 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





























Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
Lời nói đầu 


Trên tháp Eiffel (Paris) ba năm nay luôn ghi bằng ánh điện 
rực sáng con số ngày đêm còn lại để loài người chúng ta từ 
biệt thế kỷ 20 và hội ngộ với thế kỷ 21. Con số đó đến tháng 
9-1998 này là hơn 400. 

Một thế kỷ náo động, đầy ắp sự kiện vui, buồn sắp qua. Với 
Việt nam thế kỷ đang chấm dứt là thế kỷ của chiến tranh, 
tang tóc và tàn phá. Cuốn sách lớn Sách Đen Của Chủ Nghĩa 
cộng sản đưa ra con số gần 100 triệu nhân mạng bị chết do 
các chế độ cộng sản ở Liên Xô, Trung Quốc, Đông Âu, Bắc 
Triều Tiên, Cuba, Việt nam... 

Chủ nghĩa Mác quả thật là một bóng đen khổng lồ bao trùm 
một phần thế giới trong thế kỷ 20 này. Biết bao người, kể cả 
những bộ óc trí thức kiệt xuất nhất: nhà vật lý, nhà toán 
học, nhà triết học... từng lầm lẫn, ngỡ rằng nó là chân lý, là 
mặt trời của thời đại. Trách nhiệm chính là ở những kẻ đưa 
chủ nghĩa Mác vào cuộc sống, với những "sáng tạo chết 
người" - căn nguyên là do một học thuyết tự nhận là nhân ái 
nhất (người không bóc lột người; năm châu bốn biển là anh 
em), con người bình đẳng (của cải dồi dào, phân phối theo 
nhu cầu), đề cao phương tiện duy vật biện chứng là khoa 
học nhất... lại do những người hiểu biết nông cạn, đặc sệt 
bệnh duy tâm, duy ý chí, nội tâm độc ác, cổ vũ thú tính hận 
thù... đem ra áp đặt cho hai tỷ con người. - Oan cho Mác, vì 


nếu còn sống, ắt ông không nhận ra các chế độ ấy là con đẻ 
của mình. 

Việt nam bất hạnh nằm trong số nạn nhân trên đây. Bóng 
đen khổng lồ của lầm than, độc đoán, bất công đã tan trên 
bầu trời Liên Xô, Đông Âu, để lại những di sản nặng nề đang 
được khắc phục. ở bầu trời châu á (Trung Quốc, Việt nam, 
Bắc Triều Tiên) và trên hòn đảo Cuba, mây mù thế kỷ còn đè 
nặng, do quá khứ chưa chịu ra đi, chế độ một đảng độc 
quyền ngự trị vẫn hoành hành, sự hôn phối cưỡng ép giữa 
chủ nghĩa tư bản không có xương sống (không trên nền tảng 
luật pháp) với chủ nghĩa xã hội mất linh hồn (không có công 
bằng xã hội) đang đẻ ra vô vàn tai ương và ngang trái, kìm 
hãm tốc độ của cỗ xe đổi mới đang ì ạch leo dốc. 

Nói chuyện về chiến tranh ở Việt nam và Đông Dương không 
thể bỏ qua bối cảnh của bóng đen khổng lồ mang nhãn hiệu 
mác-xít, đặc sản của thế kỷ 20, và những di sản của nó. 

Nó sinh ra chiến tranh lạnh, với biểu hiện rất biện chứng của 
vô vàn cuộc Chiến tranh nóng, cùng với tù chính trị, tù quân 
sự, đông đảo ở các bên, vô vàn xác chết trên chiến trường, ở 
cả hậu phương, những nghĩa trang rải ra rộng khắp. Di sản 
nặng nề nhất ở Việt nam là lòng người chưa sáng tỏ, nhận 
thức chưa rõ ràng, đúng sai còn lẫn lộn, phải trái chưa phân 
minh đối những vấn đề hệ trọng: chiến tranh và đổi mới. 
Cuốn sách này, qua một số cuộc đối thoại bổ ích, có ước 
vọng giải tỏa đôi chút những mây mù còn tồn tại trong nhận 
thức của xã hội Việt nam ta. Ước mong của tác giả là đất 
nước Việt nam thân yêu trong thời gian cuối cùng của thế kỷ 
20 này rũ bớt được những điều mơ hồ để nhìn nhận quá khứ, 


thấy rõ con đường tương lai, thanh thoát đi vào thế kỷ 21 
đầy hứa hẹn. 

Từ khi khởi đầu đến khi kết thúc cuốn sách, hằng ngày tôi 
nghĩ đến các bạn trẻ -- những người sinh ra trong một phần 
ba cuối cùng của thế kỷ 20, những công dân của đầu thế kỷ 
21 - những người chủ hiện tại và tương lai của đất nước; sẽ 
là hạnh phúc cho tác giả, nếu cuốn sách tâm sự này vào 
được trong nước, đến tay các bạn trẻ, các sinh viên đại học 
Hà Nội, Sài Gòn... gây nên những bàn luận sôi nổi tôi đặt 
niềm tin vững chắc ở tuổi trẻ trong và ngoài nước; chắc 
chắn các bạn sẽ sáng suốt hơn, tài giỏi hơn thế hệ chúng 
tôi, một thế hệ thành tích ít mà lỗi lầm thì nhiều, thật đáng 
hổ thẹn đối với cả tiền nhân và hậu duệ. 

Paris 10-9-1998 

Bùi Tín 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
NHÌN Lại CUộC CHIếN TRANH 
Phần 1 


Hỏi Và TRả Lời Với CáC CựU CHiếN BINH VIệT NAM, HOA Kỳ, 
úC, PHáP... 


"Nguyên nhân sâu xa và tính chất bao trùm cửa chiến tranh 
Mỹ-Việt là sự đối đầu của hai hệ thống thế giới: phe xã hội 
chủ nghĩa hiện thục và phe tư bản chủ nghĩa." 

Chế độ độc đoán mà chiến tranh làm tăng thêm tính chất bịt 
kín, khép chặt, không có tự do báo chí, không có tranh luận 
trong quốc hội. Hỏi: Quan hệ Mỹ-Việt từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai đã diễn biến như thế nào? 

Trả lời: Tôi gặp mấy người Mỹ đầu tiên ở Hà Nội cuối tháng 
8.1945, từ chiến khu Việt Bắc xuống. Đó là Pét-ti (A. Patti), 
Thô-mátx (Thomas)... trong nhóm sĩ quan tình báo quân sự. 
Họ chung vui với chúng tôi những ngày Cách mạng tháng 
Tám trong chi đoàn Việt-Mỹ do ông Quang Trung chỉ huy. Sau 
này ông Quang Trung, người Tày, lên tới cấp thượng tướng 
trong Quân đội Nhân dân Việt nam. Ông mất năm 1994. 
Chính một số sĩ quan Mỹ ấy đã huấn luyện cho chi đoàn của 
tôi về bắn súng, ném lựu đạn... Chúng tôi tự coi là trong phe 
đồng minh, chống phát xít Đức ý-Nhật. 

Cuối 1946, chiến tranh Việt-Pháp nổ ra. Chính phủ Pháp 
muốn khôi phục hệ thống thuộc địa cũ. Chính phủ Mỹ đã 
ủng hộ người Pháp. 


Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ đưa đến Hiệp định 
Giơ-ne-vơ (Geneve). Đất nước chia làm hai miền. Tổng tuyển 
cử dự định vào tháng 7.1956 không diễn ra. Chính quyền ở 
miền Nam do người Pháp dựng lên và yểm trợ, được Hoa Kỳ 
công nhận và tiếp sức theo chiến lược ngăn chặn cộng sản 
của chiến tranh lạnh... 

Từ năm 1964, Hoa Kỳ đưa quân chiến đấu vào miền Nam và 
dùng không quân đánh phá miền Bắc Việt nam. Chiến tranh 
mở rộng ra cả nước Việt nam. 

Từ đầu năm 1968, Mỹ chủ trương phi Mỹ hoá, "Việt nam hoá 
chiến tranh", rút chân dần ra khỏi cuộc chiến ở miền Nam 
Việt nam. Tháng 1.1978, Hiệp định Paris về lập lại hòa bình 
ở Việt nam được ký kết. Mỹ rút hết quân. Tù binh hai bên 
được trao trả. 

Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn. Ngày 30.4.1975, cuộc tổng 
tiến công của Quân đội nhân dân Việt nam kết thúc, cả nước 
Việt nam thống nhất dưới chính quyền của đảng cộng sản. 
Cuối năm 1978, Việt nam tiến công quân Khơ-me đỏ ở Căm- 
pu-chia. Quân đội nhân dân Việt nam chiếm Căm-pu-chia 
gần mười năm, bị phương Tây và các nước Đông - Nam á... 
cấm vận. 

Tháng 7.1995, quan hệ hai nước Việt nam và Hoa Kỳ được 
bình thường hóa, rồi từ đó được mở rộng, phát triển dần trên 
nhiều mặt: thương mại, đầu tư tài chính, văn hóa, giáo dục, 
du lịch, ngoại giao, quân sự... 

Theo tôi, các mối quan hệ Việt-Mỹ được cải thiện chậm, 
chưa đáp ứng được mong muốn của nhân dân hai nước. 
Nguyên nhân có lẽ là cuộc chiến tranh lâu dài, ác liệt đã để 


lại những vết thương sâu, chưa hoàn toàn thành sẹo cho cả 
hai bên. Nhưng nguyên nhân chính, theo tôi là vì những 
người lãnh đạo đảng cộng sản ở Hà Nội chưa có quan điểm 
đổi mới toàn diện, sâu sắc và nhất quán. Họ còn bị ý thức hệ 
cũ ràng buộc quá nặng. Họ nói: giở sang trang mới trong 
quan hệ với Hoa Kỳ, cho vào quá khứ những năm tháng 
chiến tranh, coi Hoa Kỳ là bạn v v.. Thế nhưng, trên thực tế, 
trong nội bộ đảng họ, họ vẫn cho "Mỹ vừa là bạn, vừa là 
thù", "vẫn còn phải cảnh giác với chính quyền Clin-tơn", 
nguy cơ "diễn biến hòa bình", nhằm lật đổ chế đổ hiện nay 
là đến từ phía Mỹ; chính quyền Mỹ đòi hỏi tôn trọng nhân 
quyền ở Việt nam, tự do cho tù chính trị ở Việt nam "can 
thiệp thô bạo vào tình hình nội bộ và chủ quyền của Việt 
nam"? Chính quyền cộng sản còn "tịch thu", chưa trả lại cho 
xã hội Việt nam quyền tự do và dân chủ là trở ngại chính 
cho quan hệ Việt-Mỹ. 

Ngoại trường Mỹ Oa-ren Crít-xtốp-phơ (Warren Christopher), 
trong buổi nói chuyện với sinh viên Việt nam tại Hà Nội ngày 
6.8.1995 ở câu lạc bộ Quốc tế, đã cho biết vài nét lý thú 
trong quan hệ Việt Mỹ: 

Từ năm 1787, Thô-mátx Gie-phe-sơn (Thomas Jefferson), 
một nhà chính trị đấu tranh cho tự do và cũng là nhà khoa 
học kiệt xuất Mỹ, đã mang mẫu giống lúa Việt nam về trồng 
ở trang trại của ông ở bang Vớc-gi-ni-a (Virginia). Mười năm 
năm sau, khi Gie-phe-sơn trở thành tổng thống Hoa Kỳ, 
chiếc tàu buôn của Mỹ đầu tiên đã cập bến Việt nam... 

Gần một trăm năm mươi năm sau, năm 1945, lời nói của 
Thô-mátx Gie-phe-sơn rằng "Mọi người sinh ra đều có quyền 


bình đẳng..." lại được vang bên trong bản Tuyên ngôn Độc 
lập của Việt nam (tháng 9.1945). 

Chiến tranh Mỹ-Việt bắt nguồn từ đâu? 

Đây là vấn đề tôi đã suy nghĩ kỹ đến từ mươi năm nay, về 
quan hệ Việt-Mỹ. 

Mới đầu, tôi cho là vấn để rất giản đơn, như cuộc chiến 
tranh Pháp-Việt trước đó. Đây là cuộc chiến tranh giành độc 
lập dân tộc của chúng tôi. Trong lịch sử nước Mỹ, các bạn 
cũng có cuộc chiến tranh giành độc lập. Càng về sau, nhất 
là gần đây, được nghe và đọc nhiều, tôi thấy quả thật đây là 
vấn đề phức tạp, rất phức tạp. 

Các cuộc chiến tranh, tùy nơi, tùy lúc, tùy động cơ, điều kiện 
lịch sử cụ thể, mang tính chất khác nhau: chiến tranh 
đúng/sai, chính nghĩa/phi nghĩa, bảo vệ tổ quốc/xâm lược, 
nóng/1ạnh, xâm chiếm đất đai, ý thức hệ, dân tộc, tôn giáo, 
giai cấp, thiêng liêng thần thánh/sai lầm bẩn thỉu... 

Khi còn trẻ, là binh sĩ và là sĩ quan sơ cấp, tôi cho chiến 
tranh mà chúng tôi thực hiện là đúng, là chính nghĩa, vì nó 
nhằm giành và bảo vệ nền độc lập, chống xâm lược, chống 
sự chiếm đóng của quân đội nước ngoài trên đất nước tôi. 
Đơn giản, rõ ràng! 

Về sau, là người cộng sản, được giáo dục tuyên truyền của 
đảng cộng sản, tôi thấy đấy còn là cuộc chiến tranh để bảo 
vệ cả phe xã hội chủ nghĩa, chống lại "sự xâm lược của phe 
đế quốc" do Mỹ cầm đầu. Chúng tôi được giáo dục để coi 
phe xã hội chủ nghĩa, gồm Liên Xô, Trung Quốc, các nước 
Đông Âu, cộng với Bắc Triều Tiên, Cu-ba và về sau cả Ê-ti-ô- 
bi (Ethiopia), Ni-ca-ra-goa (Nicaragoa), Ăng-gô-la (Angola)... 


là Tổ quốc lớn của những người vô sản chúng tôi. Cao hơn 
nữa, chúng tôi coi đây là sứ mệnh của giai cấp vô sản quốc 
tế nhằm giải phóng tất cả các dân tộc và các giai cấp trên 
thế giới khỏi ách áp bức, bất công, xâm lược. Vì thế, chúng 
tôi tự hào, hăng say chiến đấu... Tôi đang cầm súng, đứng 
trên tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, của nhân loại tiến 
bộ, vừa làm nhiệm vụ quốc gia, vừa làm nghĩa vụ quốc tế. 
Nhưng đến nay, tôi đã nghĩ khác trước! 

Từ bao giờ, quan niệm của ông về chiến tranh Việt-Mỹ thay 
đổi? 

Tôi nghĩ là từ năm 1975! Sau ngày 30.4.1975, tôi ở miền 
Nam, tại Sài Gòn, nay gọi là thành phố Hồ Chí Minh, liền 
trong bốn năm. Một điều quan trọng diễn ra trong nhận thức 
của tôi và của nhiều người từ miền Bắc vào miền Nam. 
Chúng tôi đã trực tiếp "khám phá ra miền Nam, đúng như nó 
vốn có, không như trước đó được đảng tuyên truyền. Chúng 
tôi dân dần thấy rằng, chế độ chính trị ở miền Nam có 
những cái dở, cái kém, nhưng dù sao nó cũng có điểm trội 
hơn miền Bắc, như có tự do kinh doanh, đặc biệt là có tự do 
báo chí, ngôn luận, có báo tư nhân, có tự do xuống đường, 
biểu tình, tuần hành, tán phát truyền đơn, có tự do tín 
ngưỡng... là những điều ở miền Bắc chưa từng có. 

Thêm vào đó, sau ngày 30.4.1975, các chính sách sai lầm 
của đảng cộng sản, như xóa bỏ vội vã tư bản tư nhân, hợp 
tác hóa nông nghiệp cấp tốc, đưa cả sĩ quan viên chức cũ 
vào trại cải tạo (thực tế là nhà tù), gây nên thảm cảnh hơn 
nửa triệu "thuyền nhân" năm 1978 do chính sách phân biệt 
đối xử, chiếm đóng quân sự lâu dài ở Căm-pu-chia... làm tôi 


nản lòng, phẫn uất..., đồng thời cũng làm cho nhận thức về 
chiến tranh Việt-Mỹ của tôi thay đổi. Tiếp đó, sự kiện làm 
nhận thức của tôi chuyển biến mạnh nhất về chiến tranh là 
sự sụp đổ bức tường Béc-lin (Berlin), sự tan rã của Liên bang 
Xô viết sự tiêu hủy đột nhiên của phe xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu (từ mùa hè năm 1989 đến năm 1991). Gần đây, 
nhiều tài liệu tuyệt mật của thời Sta-lin về đảng Cộng sản 
Liên XÔ cũ được công bố từ Mát-xcơ-va (Moscow) nói lên sự 
thật lịch sử, cũng làm đảo lộn một số nhận thức của tôi về 
chiến tranh, về chính trị. 

Theo ông, tính chất của cuộc chiến tranh Việt-Mỹ là gì? 

Theo những lý luận của Mác (K. Marx), Ăng-ghen (F. Engels), 
hay của Tôn Tử (nhà chiến lược nổi tiếng thời cổ đại Trung 
Quốc), của Na-pô-lê-ông (Napoléon), Bít-xmác (Bismark), 
hoặc của học giả Héc-man Kan (Herman Kaln), Sten-lây Ka- 
nốp (Stanley Karnow) (Mỹ), tính chất của một cuộc chiến 
tranh gắn liền với chế dộ chính trị - xã hội. Về chế độ chính 
trị ở Liên xô, tôi được giáo dục và tuyên truyền là "tiến bộ 
nhất", "tuyệt vời", "mẫu mực". Chế độ chính trị một đảng, 
chuyên chính vô sản được áp dụng ở Việt nam với khẩu hiệu 
"Liên xô Việt nam trong tương lai!" Nó sẽ là thiên đường 
dưới trần thế: giàu có, không có áp bức, bóc lột... Tôi đã có 
dịp qua Liên xô hơn mười lần, từ năm 1965 đến năm 1990, 
qua hầu hết các nước Cộng hòa xô viết. Dân dần tôi nhận ra 
rằng, Liên xô có hai mặt: mặt tốt và mặt xấu, mặt phô ra và 
mặt giấu kín. Mặt thực tế và mặt trên lý thuyết. 

Sta-lin đã tận dụng lòng yêu nước của nhân dân Liên xô để 
giành thắng lợi trong chiến tranh chống phát-xít, bảo vệ Tổ 


quốc. Nhưng đồng thời, ông ta đã chủ tâm xây dựng một 
kiểu "đế quốc xã hội chủ nghĩa" từ Âu sang á, coi các nước 
"dân chủ mới" ấy là "thuộc quốc,, "thuộc địa kiểu mới" với 
các đảng cộng sản không còn quyền độc lập, bình đẳng, coi 
Mát-xcơ-va là thủ đô lớn của toàn phe xã hội chủ nghĩa. 

ở trong nước, Liên xô thực hiện học thuyết "đấu tranh giai 
cấp" một cách thô bạo, đàn áp thẳng tay mọi người chống 
đối, bất đồng chính kiến, tàn sát những đồng chí, đồng bào 
không chịu tuân theo hoàn toàn đường lối, chính sách của 
đảng cộng sản. Việt nam làm theo gương ấy, mô hình ấy - 
tuy ở quy mô thấp hơn - đàn áp mọi lực lượng yêu nước theo 
đường lối khác mình (như Việt nam Quốc dân đảng, đảng 
Duy Dân, đảng Đại Việt, nhóm Trốt-skít, Cách mạng Đồng 
minh hội...) Ngay cả những người đòi dân chủ cũng bị lên án 
là chống đảng, chống chế độ, phản bội. Tất cả những hành 
động đàn áp đều được che đậy dưới bức màn "yêu nước", "vì 
dân”, "do dân”, "cách mạng... 

Do đó, tôi cho rằng chế độ chính trị - xã hội ở Việt nam từ 
năm 1945 đến nay vẫn còn lạc hậu, độc đoán, không dân 
chủ, là một kiểu phong kiến gia trưởng, phụ thuộc về cả lý 
luận lẫn vật chất, kinh tế tài chính, quân sự... vào nước 
ngoài. 

Theo ông, chế độ chính trị xã hội như thế quyết định tính 
chất của cuộc chiến tranh như thế nào? Nóng, lạnh, hay 
chiến tranh ý thức hệ? 

Do nhận thức về chế độ chính trị - xã hội không còn như 
trước, nên nhận thức về chiến tranh của tôi cũng thay đổi. 
Trong khi nhận thức chung của xã hội thay đổi chậm. Đối với 


nhân dân, nhất là đối với nông dân chiếm tỷ lệ 80% số dân ở 
cả miền Bắc và miền Nam Việt nam, nhận thức còn đơn 
giản, lại bị bộ máy tuyên truyền một chiều tác động, thì 
phần lớn vẫn cho đây là chiến tranh nhân dân, chiến tranh 
yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, chống sự xâm lược của nước 
ngoài. Trước kia quân đội nước ngoài họ thấy được là lính 
Nhật, lính Pháp, lính Tàu, lính ấn, lính Anh (vào giải giáp 
quân đội Nhật sau Thế chiến thứ 2) và sau này là lính Mỹ. 
Họ chỉ giản đơn nghĩ: quân đội nước ngoài đến Việt nam là 
xâm lược! 

Đối với trí thức, sinh viên, người thành thị có học thức và ít 
nhiều tiếp xúc với bên ngoài thời mở cửa, sau khi "khám 
phá" ra miền Nam đúng như thực tế như ở trên đã nói, họ 
cho rằng: nguyên nhân sâu xa và tính chất bao trùm của 
cuộc chiến tranh Mỹ-Việt là sự đối đầu của hai hệ thống thế 
giới: phe chủ nghĩa xã hội hiện thực và phe tư bản chủ 
nghĩa. Đây là cuộc chiến tranh nóng quyết liệt, dai dẳng, 
con đẻ của chiến tranh lạnh được khởi đầu từ sau Đại chiến 
thế giới thứ hai đến nay và kéo dài nửa thế kỷ. 

Do đó, cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt nam, giữa chế độ 
chính trị miền Bắc và chế độ chính trị miền Nam, về hình 
thức là cuộc nội chiến giữa hai miền, về thực chất là cuộc 
chiến tranh ủy nhiệm (proxy), cuộc chiến tranh tiêu biểu 
giữa hai hệ thống thế giới đối chọi nhau, sống chết với nhau, 
đối lập nhau. Nó mang ý thức hệ quốc tế, có người còn gọi là 
cuộc chiến tranh thần thánh, guerre sainte: chống tư bản, 
đế quốc quốc tế, mà thực ra là chủ nghĩa tư bản tự do dân 
chủ đang chống lại sự bành trướng trên thế giới của phong 


trào cộng sản mang bản chất độc đoán. 

Quan điểm của đảng Cộng sản Việt nam đối với nguồn gốc 
và tính chất của cuộc chiến tranh Việt-Mỹ như thế nào 
Những người lãnh đạo đảng cộng sản luôn cố tình che giấu 
tính chất ý thức hệ của cuộc chiến tranh, tính chất giai cấp, 
thuyết chuyên chính vô sản, tính chất độc đoán của chế độ. 
Từ cuối năm 1945, họ đã đưa ra việc giải tán đảng Cộng sản 
Đông Dương (thực tế là đảng rút vào bí mật và bành trướng 
rất mạnh. Tôi vào đảng vào thời điểm này, tháng 9.1946). 
Họ lấy tên là đảng Lao động Việt nam từ năm 1951 đến 
1976. Đến năm 1976, sau khi toàn thắng, họ mới công khai 
lấy lại tên đảng Cộng sản Việt nam. Họ luôn dùng bức bình 
phong Mặt trận: Mặt trận Việt Minh hồi năm 1944-1945, Mặt 
trận Liên Việt hồi năm 1946, Mặt trận Tổ quốc ở miền Bắc 
và Mặt trận Giải phóng miền Nam sau đó... để che giấu kỹ 
độc quyền lãnh đạo kiểu độc đoán của đảng cộng sản. 

Cũng cần nói thêm: những người lãnh đạo đảng Cộng sản 
Việt nam luôn coi Đông Dương là một thể thống nhất, là một 
chiến trường, coi hai đảng Cộng sản Miên và Lào là hai đảng 
đàn em, cùng chung một lãnh tụ là ông Hồ Chí Minh, luôn tự 
nhận trách nhiệm quốc tế là cộng sản hóa cả bán đảo Đông 
Dương và cả Đông Nam á? 

Sau ngày 30.4.1975, tôi từng nghe một người lãnh đạo trong 
Ban bí thư đảng Cộng sản Việt nam nói trước cuộc họp cán 
bộ cấp cao, tỏ ý tiếc là lúc ấy đảng Cộng sản Thái Lan quá 
yếu, nếu không thì đã có cơ hội "giải phóng", cộng sản hóa 
cả nước Thái Lan rồi! 

Từ phía ông, ông nhộn thấy người Mỹ nhận thức về cuộc 


chiến tranh như thế nào? 

Tôi đọc khá nhiều sách Mỹ, dự một số cuộc hội thảo quân sự 
ở Chicago, Texas, California, Boston, Virgnia... tôi thấy người 
Mỹ có nhiều quan điểm, nhận thức rất khác nhau, nhiều khi 
đối chọi nhau. Do tính chất của cuộc chiến tranh có nhiều, 
xen kẽ nhau, lồng vào nhau, tùy theo chỗ đứng, góc nhìn, 
tùy theo là "diều hâu hay là "bồ câu trong chiến tranh mà 
nhận thức khác nhau. Do đó, không bên nào có chân lý, lẽ 
phải tuyệt đối cả. 

Theo tôi, bên nào cũng có phần đúng của mình. Đây không 
phải là "ba phải", nhập nhằng, phi lý, mà do các tính chất 
khác nhau cùng tổn tại trong một hiện tượng. 

Chế độ miền Bắc có mặt đúng, lại có mặt sai, có mặt tốt, lại 
có mặt xấu. Họ tập hợp được dân, họ động viên được quân 
đội dưới khẩu hiệu yêu nước, cứu nước, bảo vệ độc lập, đánh 
đuổi ngoại xâm. Nhưng chế độ họ lại độc đoán, thủ tiêu 
quyền tự do của công dân, lại thi hành chủ trương mở rộng 
chủ nghĩa cộng sản, theo một học thuyết xa lạ từ bên ngoài! 
Do đó, ông Mắc Na-ma-ra (Mc Namara) nhận định: đảng 
Cộng sản Việt nam tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia chân 
chính là chỉ nói được "một cái chân voi, ông quên đi cái mặt 
độc đoán, phi dân chủ, thi hành học thuyết cộng sản kiểu 
Sta-lin... và như thế là thiếu sáng suốt, thiếu công bằng. Bộ 
não điện tử sống ở Lầu Năm Góc - như có người đề cao ông 
Mc Namara - chẳng lẽ không biết rằng những người lãnh đạo 
Cộng sản Việt nam theo học thuyết quốc tế vô sản, rắp tâm 
thi hành Tuyên ngôn Cộng sản và các chỉ thị của quốc tế 
Cộng sản; họ còn coi Nghị quyết của đảng Cộng sản Liên xô 


và đảng Cộng sản Trung Quốc là mẫu mực để tham khảo và 
thực hiện. Quốc gia chân chính mà như vậy? 

Mc Namara từng gắn bó với chiến tranh Việt nam, với chính 
quyền Sài Gòn trên tỉnh thân đồng minh thân thiết, nay 
quay ngoắt lại nhận định những người đứng đầu chế độ Miền 
Nam Việt nam hồi chiến tranh là "cặn bã của cặn bã xã hội" 
thì thật là quá quắt trong ý đồ phỉ báng rất tùy tiện. 

Ông cũng không công bằng khi lên án những người Mỹ chủ 
trương chiến tranh là sai lâm khủng khiếp", bởi vì trong số 
ấy nhiều người chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng 
sản quốc tế là có lý, có lẽ của họ; hơn nữa, theo nhận định 
của nhiều sử gia quốc tế, sự can thiệp của Mỹ đã có hiệu 
quả là trì hoãn việc cộng sản hóa Miền Nam Việt nam chừng 
một chục năm, ngăn chặn làn sóng đỏ lan sang Thái Lan, Mã 
Lai, Nam Dương... Theo tôi, dù người Mỹ có lập trường "diều 
hâu hay "bồ câu, họ đều có cái lý của họ, có cái phần chân 
lý của họ mà ta cần tôn trọng. Cũng không nên lấy kết quả 
là sự chiến thắng hay sự thất bại trong chiến tranh để nhận 
định ai đúng, ai sai. Đó là cách nhìn cơ hội. 

Chiến tranh chính nghĩa có nhiều điều kiện để chiến thắng, 
nhưng thực tế không phải bao giờ cũng như vậy. Người Mỹ, 
dù thời chiến có quan điểm đối nghịch nhau, nay chiến tranh 
đã kết thúc hơn hai mươi năm, nên bình tĩnh nhìn lại với 
quan điểm bao dung, khoa học, hòa giải với nhau. Bởi vì "cái 
đúng, "cái sai" của cuộc chiến tranh Việt-Mỹ lồng vào nhau, 
xoắn xuýt với nhau, chỉ có tính chất tương đối theo từng mặt 
xem xét. Không một ai có thể tự cho mình là đúng tuyệt đối, 
là có độc quyền lẽ phải. Tính chất đa diện, phức tạp, tương 


đối... cần chi phối việc nghiên cứu và nhận định về một cuộc 
chiến tranh lâu dài, phức tạp đã qua này. Phải đặt cuộc 
chiến tranh ấy trong bối cảnh quốc tế, theo cách nhìn toàn 
cầu và khu vực, theo quan điểm lịch sử và phát triển. 

Chính vì vậy, theo tôi, ở cả hai phía "bồ câu và "diều hâu 
trước đây, đều tự cho mình là thành tâm mong muốn Việt 
nam có tự do, đến nay cần ủng hộ sự nghiệp dân chủ hóa ở 
Việt nam, góp phân sớm chấm dứt một chế độ độc đoán, 
chà đạp tự do, nhân quyền ở Việt nam, đấu tranh để những 
người dân chủ, bất bạo động, đang bị giam giữ sớm được tự 
do. 

Khi nhìn lại, ông đánh giá ra sao về quân đội Hoa Kỳ ở Việt 
nam? 

Vào những năm 1963, 1964, 1965... khi Hoa Kỳ bắt đầu 
chuẩn bị và đưa quân chiến đấu Mỹ vào miền Nam Việt 
nam, chúng tôi rất lo. Từ lãnh đạo đến chỉ huy, cán bộ, binh 
sĩ ở miền Bắc và ở miền Nam đều rất lo. Vì ai cũng biết Mỹ 
là siêu cường số một của phương Tây. Địch thủ chính của Mỹ 
là Liên xô. Mỹ có lực lượng quân sự hùng hậu, hải-lục-không 
quân lớn bậc nhất thế giới. Khoa học kĩ thuật quân sự của 
Mỹ cực lớn. Mỹ là người khổng lồ! Chúng tôi thường so sánh: 
người lính Mỹ to lớn, cao khỏe vượt hơn hẳn người lính Việt 
nam một cái đầu, nặng hơn vài chục kí, ăn uống đủ chất, 
được nuôi dưỡng, huấn luyện tốt. Sức lực của người lính Mỹ 
áp đảo sức lực của người lính Việt nam. Xem sách báo, phim 
ảnh, chúng tôi thấy lính Mỹ vạm vỡ nhất là lính da đen, xốc 
vác, như những võ sĩ. Chúng tôi lo khó trụ nổi, khó đọ sức 
nổi với Mỹ khi giáp trận. 


Tôi còn nhớ hồi năm 1965, khi cho ý kiến về bình luận quân 
sự, tướng Võ Nguyên Giáp có nói riêng với mấy phóng viên 
quân sự báo Quân đội nhân dân rằng: "Mỹ vào chừng mười 
bốn, mười lăm vạn đã thành vấn đề gay go ở chiến trường. 
Nếu số quân Mỹ lên đến hai mươi vạn hoặc hơn nữa thì sẽ 
rất gay go cho phía ta!" Bởi vì, trong thời gian 1965-1966, 
số quân của miền Bắc ở miền Nam cũng chưa đến mười hai 
vạn (120.000), đến năm 1968 cũng chỉ vào khoảng hai mươi 
hai vạn (220.000), trong khi số quân Mỹ ở miền Nam đã lên 
đến hơn nửa triệu. 

Trong hàng ngũ quân đội nhân dân, từ Bộ tổng tư lệnh đến 
các sư đoàn, quân khu, từ các trường quân sự đến sĩ quan 
của các binh chủng đều nghĩ rằng, việc quân Mỹ trực tiếp 
tham chiến ở miền Nam là sự kiện lớn trong chiến tranh 
Việt-Mỹ, là một thay đổi về chất của cuộc chiến tranh, rất 
nghiêm trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi hiểu: quân đội Mỹ 
rất mạnh, rất đông đảo, trang bị cực kỳ hiện đại chưa từng 
thua ai, chưa biết thất bại là gì. 


Khi hai bên đã giáp trận, các ông nhận xét ra sao về quân 
đội Mỹ? 

Có lẽ trận Vạn Tường (tháng 8.1965) và trận Plây-me (tháng 
10.1965) là những trận giáp chiến đầu tiên giữa Quân đội 
nhân dân Việt nam và quân đội Mỹ. Ngay sau đó ở Quân khu 
Năm, ở Bộ chỉ huy quân sự miền (đóng ở Tây Ninh), ở Bộ 
tổng tham mưu ở Hà Nội đã dựa vào báo cáo về hai trận ấy 
làm ngay tổng kết, rút kinh nghiệm rất tỉ mỉ. 

Tôi còn nhớ, những điểm chính của tổng kết được phổ biến 


cho toàn quân, cho mọi cấp chỉ huy là: Quân Mỹ có hỏa lực 
rất mạnh, nhưng không đáng ngại bằng quân viễn chinh 
Pháp hồi trước. So với quân Pháp, quân Nhật, quân Anh-ấn, 
các đơn vị lê dương Pháp, quân Bắc Phi (gồm lính được 
tuyển từ các nước Ma-rốc, An-giê-ri, Sê-nê-gan...) thì quân 
Mỹ không có gì đáng sợ. (Chúng tôi hay so sánh với kẻ thù 
cũ, chỉ mới cách đó hơn mười năm. Quân Mỹ có nhiều chỗ 
mạnh (dễ thấy), nhưng lại có nhiều chỗ yếu. Đó là quân đội 
làm quân dịch, vào quân đội theo nghĩa vụ công dân chứ 
không phải lính chuyên nghiệp, nhà nghề. Lính Mỹ hầu hết 
còn rất trẻ, từ nước Mỹ xa xôi sang, động cơ chiến đấu mơ 
hồ, thiếu kinh nghiệm tác chiến ở chiến trường Việt nam, lạ 
địa hình, không hợp thủy thổ, lối sống, rất bỡ ngỡ với hoàn 
cảnh chiến đấu mới? Mặt khác, chế độ quân nhân Mỹ phục 
vụ ở Việt nam chỉ kéo dài có một năm, (đối với người lái máy 
bay chỉ cần bay đủ một trăm phi vụ) rồi sẽ "đến hẹn" trở về 
Mỹ bộc lộ một nhược điểm lớn, là chỗ rất yếu của quân Mỹ. 
Khi lính Mỹ đã phần nào quen với chiến trường, có ít nhiều 
kinh nghiệm chiến đấu cũng là lúc họ lên đường trở về Mỹ? 
Ngược hẳn lại, quân đội nhân dân Việt nam được giáo dục, 
động viên thường xuyên, có lý tưởng, xác định rõ ràng mục 
tiêu chiến đấu, có ý chí chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng - 
dù rằng trong giáo dục có cả phần áp đặt, bó buộc - lại quen 
thuộc địa hình, địa vật, sức chịu đựng gian khổ dẻo dai, kỷ 
luật nghiêm, hợp thủy thổ... Tức là họ có cả ba yếu tố nhà 
binh pháp nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại Tôn Tử đã đúc kết 
là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. 

Tôi còn nhớ, vào dịp Tết âm lịch đầu năm 1966, có một cuộc 


họp lớn ở bộ Quốc phòng Hà Nội, tập trung các tư lệnh (của 
các quân khu, sư đoàn, quân chủng, binh chủng thiết giáp, 
pháo binh, phòng không, công binh, thông tin...) để phổ biến 
tỉ mỉ về chiến dịch Plây-me ở vùng Ya-drang (Tây Nguyên) 
diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22.11.1965 do các trung đoàn 
320, 66 và 24 của quân đội nhân dân Việt nam thuộc chiến 
trường Tây Nguyên thực hiện. Tại đó, hai tiểu đoàn của lữ 
không vận 173 Mỹ bị thiệt hại rất nặng, đặc biệt là trong 
trận bị phục kích ở cao điểm 875 gần Đắc Tô, một tiểu đoàn 
Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu đến 75% quân số. 

Kinh nghiệm chiến dịch Plây-me được viết thành văn kiện: 
tường thuật, bình luận, bản đồ, in trên báo Quân đội nhân 
dân, tạp chí Quân đội nhân dân, đọc trên Đài truyền thanh 
Hà Nội, Đài Giải phóng, đọc chậm cho các đơn vị ở xa ghi lại 
và phổ biến rộng rãi. Nhưng kinh nghiệm lớn rút ra là: 

- Quân đội nhân dân Việt nam có thể đương đầu với quân Mỹ 
và có khả năng chiến thắng. 

- Phía quân Mỹ có kĩ thuật, hỏa lực lớn (pháo bầy, máy bay 
B.52 ném bom rải thảm, hàng trăm trực thăng bắn được ba 
ngàn quả rốc-két yểm trợ rất gần quân Mỹ...) nhưng không 
thắng được khi bị đánh gần, bị bất ngờ. Quân Mỹ đến đâu là 
bắn phá phát quang cả vùng ấy bằng hỏa lực (từ chuẩn bị 
tiến, tiến công, xung phong... đều dùng hỏa lực) nên phô 
trương lực lượng, không giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ như 
quân đội nhân dân Việt nam. 

Trong khi tác chiến, quân đội nhân dân Việt nam không 
dùng nhiều quân. ở Ya-drang, họ chỉ có năm đại đội chiến 
đấu, nhưng đã tiêu diệt gần hết cả một tiểu đoàn Mỹ (tiểu 


đoàn 2/7 của lữ 173). Trên cả địa bàn chiến dịch, họ chỉ có 
ba trung đoàn mà vẫn đủ sức đương đầu với mười hai tiểu 
đoàn Mỹ cộng với bốn tiểu đoàn Nam Việt nam và Tân Tây 
Lan. 

- Bí quyết để chiến thắng là chuẩn bị chiến đấu kỹ, hiểu rõ 
địa hình, phán đoán chính xác hành động của đối phương để 
dụ đối phương đến đúng "bẫy" phục kích đã được nghỉ binh, 
bất ngờ đánh nhanh, rút nhanh. Luôn luôn tác chiến theo 
cách tiến công đối phương khi đối phương ở ngoài công sự 
áp dụng chiến thuật "đánh điểm, diệt viện", "vây điểm, diệt 
viện", biết khơi ngòi chiến dịch và biết kết thúc chiến dịch. 
Có thể nói, chiến dịch Plây-me ở Tây Nguyên cuối năm 1965 
là trận then chốt để phía chúng tôi viết nên cẩm nang chống 
Mỹ, một kiểu binh thư mới trong chiến tranh chống lại người 
Mỹ. 

Vị tướng nào của Quân đội nhân dân Việt nam có trình độ 
cao về tổng kết kinh nghiệm chiến tranh? 

Tôi có thể nói ngay là đại tướng Nguyễn Chí Thanh. 

Hồi năm 1965, quân đội nhân dân Việt nam chỉ có hai đại 
tướng bốn sao là Võ Nguyên Giáp (Bộ trưởng quốc phòng 
kiêm Tổng tư lệnh) và Nguyễn Chí Thanh (Chủ nhiệm Tổng 
cục Chính trị). Cả hai đều là ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp 
hành Trung ương đảng. 

Ông Thanh vào miền Nam từ tháng 10. 1964, ngay sau khi 
đoàn nghiên cứu đặc biệt của bộ Quốc phòng và Quân ủy 
Trung ương (mà tôi là một thành viên trong đoàn) vào miền 
Nam gần một năm, rồi trở ra báo cáo cho ông. Ông Thanh là 
đại diện của Bộ Chính trị ở miền Nam, là người chỉ huy cao 


nhất ở chiến trường miền Nam, cầm đầu Quân ủy miền đóng 
ở Tây Ninh sát biên giới Căm-pu-chia. Ông là người đọc 
nhiều, nói chuyện hay, rất quan tâm tổng kết kinh nghiệm. 
Khi viết những bài luận văn dài, ông thường ký tên Trường 
Sơn. Người bí thư của ông chuyên thảo ra luận văn để ông 
sửa lại là đại tá Mai Quang Ca, bạn tôi. Ngay từ cuối năm 
1965 ông Thanh đã viết mấy bài luận văn lớn, như "Mỹ giàu 
nhưng không mạnh", "Mùa khô cay đắng của quân Mỹ", 
"Nắm thắt lưng địch mà đánh!" đăng ở báo Quân đội nhân 
dân và đọc trên Đài truyền thanh Hà Nội, Đài phát thanh 
Giải phóng nhiều lần. Ông đặc biệt chú ý rút kinh nghiệm cụ 
thể từ các trận đánh với quân Mỹ ở Đất Cuốc (88.11.1965), 
Bầu Bàng (12.11.1965) và Dầu Tiếng (20.11.1965). Đến đầu 
năm 1967, sau các trận càn lớn át-lê-bô-rố (Atleboro) trong 
tháng 10 và tháng 11 năm 1966 ở chiến khu Dương Minh 
Châu, các chiến dịch Xê-đa Phô (Cedar Fall) (2.1967) vào 
vùng Bến Cát, Củ chỉ; Và Gian-xơn Xi-ti (Junction City) 
(3.1967) vào chiến khu C, Bắc Tây Ninh... tướng Thanh lại 
tổng kết trong bài luận văn "Năm bài học trong mùa khô 
thắng lợi. Các bài học đó là: luôn giữ quyền chủ động ở 
chiến trường, buộc đối phương chiến đấu theo ý muốn của 
mình; cố gắng ở thế tiến công, thuận lợi cho ta thì chiến 
đấu, không thuận lợi cho ta thì né, tránh, lẩn đi, tự chọn thời 
gian, địa thế, thời cơ để nghênh chiến; luôn tìm cách đánh 
gần, đánh mãnh liệt, đánh nhanh kết thúc nhanh, không dây 
dưa kéo dài (một chiến dịch có thể chỉ từ hai, ba ngày đến 
năm, sáu ngày, một trận đánh có khi chỉ kéo dài mười lăm 
đến hai mươi phút). Cần chuẩn bị kỹ, hiểu đối phương, hiểu 


địa thế, hiểu quy luật hành động, phán đoán đúng phản ứng 
của đối phương, biết cơ động linh hoạt, tập trung vừa đủ 
quân, tập trung và phân tán nhanh, di chuyển nhanh; giữ 
thế bí mật và bất ngờ, chú trọng nghi binh, làm cho phán 
đoán của đối phương bị sai lệch... 

Các tư lệnh và sĩ quan chỉ huy, sĩ quan tham mưu ở mọi đơn 
vị đều thuộc lòng các bài học kinh nghiệm ấy để vận dụng. 
Ngoài ra còn có ai nữa? 

Có tướng Lê Trọng Tấn, sau này được phong đại tướng. Ông 
vào bộ chỉ huy miền Nam hồi 1966 với mật danh Ba Long. 
Ông xuất thân từ một ông "đội tàu bay" của Pháp ở một đơn 
vị mặt đất tại sân bay Bạch Mai, Hà Nội hồi năm 1943. Ông 
gia nhập Việt Minh từ hồi ấy và sau là tư lệnh sư đoàn công- 
pháo (công binh và pháo binh) năm 1953. Năm 1967, ông là 
Tổng tham mưu trưởng toàn miền Nam, Tổng tham mưu 
trưởng toàn quân năm 1977. Năm 1986, ông chết đột ngột 
khi được cử làm Bộ trưởng quốc phòng. Ông là người rất ít 
nói và ít thấy viết bài trên báo. Là người nhiều mưu mẹo, 
nhiều kinh nghiệm chỉ huy, tham mưu, ông luôn có mặt ở 
các chiến dịch quan trọng. Luôn có ý kiến ngắn, gọn. Rất 
mưu lược sâu sắc, thâm trầm, được cấp dưới nể trọng. 
Tướng Trần Văn Trà, sau năm 1975 lên thượng tướng. Ông là 
người gắn bó với chiến trường miền Nam từ thời chống 
Pháp, là tướng có mặt ở chiến trường lâu nhất. Ông thông 
minh, lanh lẹn, tài hoa (thích văn nghệ, thích chơi ảnh, thích 
nghe nhạc, đọc sách...) và có bí danh là Tư Chi. Ông có 
nhiều kinh nghiệm về cơ động, nghi binh, hiểu tâm lý chỉ 
huy các tư lệnh Mỹ... 


Tướng Hoàng Minh Thảo (hiện là thượng tướng, Viện trưởng 
Học viện quân sự cao cấp ở Hà Nội). Có thể nói, ông là tướng 
có học thức, rất trí thức, uyên bác về lịch sử quân sự của 
dân tộc Việt nam, lịch sử chiến tranh đông tây kim cổ... Ông 
chỉ vào miền Nam một thời gian ngắn, làm Tư lệnh mặt trận 
Tây Nguyên từ năm 1969 đến năm 1973. Không thể không 
kể đến tướng Nguyễn Hữu An, sau lên thượng tướng. Ông 
từng là một trung đoàn trường nổi tiếng, đánh trận giỏi thời 
chống Pháp. Năm 1975, ông là Tư lệnh Quân đoàn 2 (đơn vị 
chiếm dinh Độc Lập Sài Gòn), sau đó là Tổng thanh tra Quân 
đội và Hiệu trưởng Trường quân sự Đà Lạt (nơi bổ túc cán bộ 
chỉ huy cấp tiểu đoàn và trung đoàn). Năm 1965-1966, ông 
là Phó tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, chỉ huy chiến dịch Plây- 
me. Ông có ý chí cao, thông minh, hoạt bát, mưu mẹo, rất tỉ 
mỉ khi vạch kế hoạch tác chiến, đến tận nơi từng chiến sĩ 
phục kích để kiểm tra... 

Tôi được biết năm 1991, ông An đã gặp tướng Mỹ Ha-rôn Mo 
(Harold Moore) ở Hà Nội. Ông Mo từng là trung tá, tiểu đoàn 
trưởng tiểu đoàn 1/7 (thuộc lữ đoàn 3) tham chiến ở trận Ya- 
drang, Plây-me năm 1965. Sau đó ông An đã chết vì ung 
thư. 

Còn tướng Giáp? 

Theo tôi, tài ba của tướng Giáp trong cuộc chiến với Hoa Kỳ 
không bằng thời chống Pháp. Đỉnh cao "thiên tài" của ông, 
công bằng mà nói, là chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 
1.1954, khi tự ông thay đổi phương châm tác chiến, từ 
"đánh nhanh, giải quyết nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" 
rồi từ đó giành thắng lợi. Điều này ông đã kể rành rõi cho 


riêng tôi nghe, đúng vào dịp 85 năm kỷ niệm trận Điện Biên 
Phủ, tháng 5.1989. Những điều ông kể đã được ghi lại trong 
bài "Quyết định khó khăn nhất" và được dành riêng cho báo 
Nhân dân Chủ nhật đăng, mà lúc ấy tôi là Trưởng ban biên 
tập. 

Trong chiến tranh với Mỹ, từ khi chiến tranh bùng nổ năm 
1946 đến khi kết thúc tháng 4.1975, ông Giáp chưa hề vào 
chiến trường miền Nam. Ông chỉ sống ở Việt Bắc và Hà Nội. 
Ông chỉ huy từ chiếc hầm chỉ huy của bộ Quốc phòng, nằm 
trong sân cung vua Lê cũ, ở gần cột cờ cổ của Hà Nội. (Ông 
chỉ đi cùng Phi-đen Cát-xtrô vào Quảng Trị trên quãng đường 
Hồ Chí Minh một đoạn ngắn sau hiệp định Paris được ký). 

Do vậy, nên khi gặp các nhà báo quốc tế hay các đoàn đại 
biểu quân sự Liên xô, Trung Quốc, CHDC Đức, Cu Ba... khi 
nói về chiến tranh chống Pháp, về Điện Biên Phủ, tướng 
Giáp bao giờ cũng sôi nổi, sinh động hơn khi nói về cuộc 
chiến với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, năm 1966, 1967, khi ông nhận 
định về chủ trương "tìm và diệt" của tướng Oétx-mo-len 
(Westmoreland), lúc đó đang ở Sài Gòn, tướng Giáp đã có ý 
kiến hay. Ông nói với cán bộ Học viện quân sự cấp cao đầu 
năm 1967 rằng: "Tìm và diệt nói lên điều gì? Một là quân ta 
cơ động cao, ẩn hiện bất ngờ, nghi binh tốt, không cố định ở 
một chỗ, biết tận dụng địa hình rừng núi và dựa vào dân để 
giữ bí mật nơi trú quân và hành quân, buộc kẻ địch phải đi 
tìm, đi mò, điều này nói lên thế bị động của đối phương. Diệt 
nói lên điều gì? Nó nói lên cái chủ quan, mù quáng, kiêu 
ngạo của đối phương, ÿỞ vào hỏa mạnh (pháo, tăng, trực 
thăng, B52...) để khi mò thấy quân ta là dễ dàng hùng hổ 


lao vào như con thú đói luôn sẵn sàng thấy mồi là vồ. Do đó 
ta có điều kiện để nhử địch vồ mồi và làm cho nó vồ hụt! Từ 
đó, đối phương dễ mắc bẫy của ta..." 

Sau khi chiến tranh kết thúc, nhất là vào năm 1986, khi bất 
đầu bước vào "đổi mới", uy tín tướng Giáp lên khá cao. Khi 
bầu đại biểu đi dự Đại hội đảng cộng sản VI, trong Đại hội 
đảng toàn quân, ông được tín nhiệm rất cao. Nhiều người 
nghĩ ông có thể thúc đẩy quá trình dân chủ hóa, hòa nhập 
với phương Tây, từ bỏ giáo điều... Nhưng ông quá dè dặt, e 
ngại, an phận, cờ đã đến tay mà không phất. Giới trí thức, sĩ 
quan thất vọng về ông. Đây là trường hợp điển hình cho 
thấy, một chế độ giáo điều có thể tiêu hủy một tài năng như 
thế nào. 

Hồi còn ở trong nước, tôi rất quý mến tướng Giáp. Đến đại 
hội 6, cuối năm 1986, uy tín ông lên khá cao, ông được đại 
hội đảng toàn quân và một số ngành, địa phương nhắc đến 
như một nhân vật của tình thế, nhưng ông do dự, không 
quyết đoán. Để trôi qua một cơ hội cực hiếm? Tôi giảm ghê 
gớm niềm tin ở ông từ đó. Một số sĩ quan và cán bộ chê ông 
là hèn, là nhát, không dám bênh vực lẽ phải, công lý, không 
dám dấn thân cho dân chủ. Nay ông đã già. Tư duy lại 
không đổi mới kịp. Vì sao ông ngại? Vì: kinh cung chi điểu. 
Đã bị đe, bị dọa, bị giám sát nhiều lần, ông đâm ra sợ! ông 
còn sợ bị hiểu lầm là tham quyền, cố vị, là tranh giành 
quyền lực do động cơ cá nhân. Vẫn là suy nghĩ lẩn thẩn, từ 
cá nhân mình, không vì động lực cứu dân cứu nước vô tư, 
trong sáng. Ông cũng có thể nghĩ sự nghiệp cá nhân đến thế 
là lớn, là quý lắm rồi, cố giữ cho khỏi lọ lem thôi! Dù sao 


cũng chỉ có thể trông mong ở ông đến thế thôi. Mỗi con 
người đều có phần lớn và phần bé, phần sáng và phần tối! 
Ông có nhận xét gì về cách điều hành chiến tranh của phía 
Mỹ ở Việt nam./ 

Về phía Mỹ, tôi cảm thấy các ông tướng không có toàn 
quyền đề ra và thực hiện các kế hoạch chiến đấu. Họ bị tổng 
thống, quốc hội, chính giới Mỹ kiểm soát chặt chẽ. Từ xưa, 
Tôn Tử đã chỉ ra rằng, hành động quân sự muốn có hiệu quả 
thì phải táo bạo, quyết đoán, dồn dập, bất ngờ. Các ông 
cũng hiểu điều đó. Nhưng do những ràng buộc chính trị, nên 
các ông phải leo thang từ từ, từng nấc một, vừa đánh vừa 
đàm phán, vừa đánh vừa thăm dò, vừa đe dọa, và luôn trông 
chờ rằng mỗi nấc leo thang sẽ là nấc cuối, đối phương sắp 
bỏ cuộc! Mỹ và Việt nam là hai nước rất xa nhau, nền văn 
hóa rất khác nhau, chế độ chính trị trái ngược nhau, cho nên 
cách điều hành chiến tranh của hai bên cũng khác nhau 
hoàn toàn. Mỹ có nếp sống dân chủ, cuộc chiến tranh của 
Mỹ ở Việt nam được bàn cãi công khai, hàng ngày trên báo 
chí, truyền hình Mỹ, trong quốc hội Mỹ. ở Việt nam, với một 
chế độ độc đoán, chiến tranh lại làm tăng thêm tính chất bịt 
kín, khép chặt, không có tự do báo chí, không có tranh luận 
trong quốc hội, khách nước ngoài đến Việt nam được sàng 
lọc kỹ, tin tức chiến tranh chỉ được đưa ở các thông báo của 
Bộ Quốc phòng, hầu như thư từ của tư nhân giữa trong và 
ngoài nước là con số không, báo chí của nhà nước bị cơ 
quan tuyên huấn của đảng và Bộ Công an kiểm duyệt chặt 
chẽ. 

Trong điều hành chiến tranh, do khác biệt về chế độ chính 


trị, về bản chất của chính quyền, tôi có cảm giác như Mỹ và 
Việt nam đang chơi bài với nhau, bên Mỹ chơi bài ngửa (mọi 
sự đều công khai), còn phía Việt nam chơi bài úp (giấu kỹ). 
Thành ra, phía Việt nam am hiểu rõ mọi hành động chiến 
tranh của Mỹ: tăng quân bao nhiêu, đưa thêm vũ khí gì vào 
Việt nam, thay cấp chỉ huy thế nào, đánh ra sao, nấc thang 
sắp tới là gì, sự chia rẽ, ngập ngừng, tranh cãi trong giới 
quân sự, trong chính giới trong dư luận Mỹ ra sao... Trong khi 
đó, phía Mỹ phán đoán về đối phương rất khó khăn. Tất cả 
chỉ là phỏng đoán, ước đoán và thường khác xa với sự thật. 
Trong chiến tranh, một chế độ dân chủ, công khai, 
transparente (không che giấu) bao giờ cũng có những bất 
lợi. Một chế độ độc đoán, kín như bưng, kỷ luật khắt khe 
thường có nhiều lợi thế. 

Phía Mỹ đã có những sai lầm nào lớn nhất trong cuộc chiến 
ớ Việt nam khi đánh giá về đối phương? 

Có lẽ sự đánh giá của chính giới Mỹ về ý chí, tinh thần bền bỉ 
thực hiện chiến tranh đến cùng của đối phương, về việc chỉ 
viện cho quân đội của họ ở miền Nam về cả sức người, sức 
của, trước những bước leo thang chiến tranh của phía Mỹ 
(như tăng quân, tăng vũ khí, tăng cường ném bom ở cả 
miền Nam và miền Bắc) là những sai lầm lớn nhất của Mỹ 
khi đánh giá đối thủ của họ. Người Mỹ thường nghĩ, quân 
tăng, vũ khí nhiều hơn, tăng cường hành quân ném bom ở 
miền Nam... thì sẽ làm đối phương bị tổn thất nặng nề, 
không bù nổi với tổn thất, rồi mất dân mất đất, địa bàn bị 
thu hẹp, tất sẽ buộc phải bỏ cuộc, chịu chấp nhận một giải 
pháp chính trị nào đó do Mỹ đưa ra... 


Các cuộc leo thang đánh phá miền Bắc của Mỹ ngày càng ác 
liệt, càng ngày càng gây nhiều tổn thất cho đối phương. 
Nhiều xí nghiệp, nhà máy, thành phố, đường xá, cầu cống 
được xây dựng với biết bao công sức từ sau chiến tranh 
chống Pháp, đã bị phá hoại, bị san bằng. Tình hình đó sẽ 
buộc đối phương chùn bước, ngừng chiến đấu ở miền Nam, 
tìm một kết thúc bằng thương lượng. Nhưng thực tế không 
diễn ra đúng với dự kiến của Mỹ. Mặc dù các nhà máy điện 
Vinh, Uông Bí, Hải Phòng, Hà Nội, khu gang thép Thái 
Nguyên, nhà máy cơ khí Hà Nội, các nhà máy xi-măng Hải 
Phòng, Bỉm Sơn, nhà máy dệt Nam Định, Việt Trì, các cầu 
Long Biên (Hà Nội), Thượng Lý, Cầu Rào (Hải Phòng), Việt Trì, 
Phủ Lý... đều bị đánh đi đánh lại, tổn thất nặng nề, có khi 
đến trăm phần trăm mà đối phương vẫn trơ gan, không có 
dấu hiệu gì tỏ ra là họ muốn bỏ cuộc. Những con tính của 
một số quan chức ở Oa-sinh-tơn đều cho đáp số sai! 

Nếu Mỹ đánh mạnh hơn bằng không quân vào hệ thống đê 
điều[1] ở miền Bắc, sự thể sẽ ra sao? Liệu Hà Nội có chịu 
được không? Họ có bỏ cuộc không? 

Không? Dứt khoát không! 

Nhiều nhà báo Đức, Mỹ đã hỏi tôi như vậy từ khi chiến tranh 
đang tiếp diễn. Hiện nay vẫn còn một số người đặt câu hỏi 
đó với tôi. 

Hà Nội không chịu bỏ cuộc, vì đảng cộng sản đã giáo dục, 
động viên và có phần ép nhân dân phải chịu hy sinh, từ sinh 
mệnh, của cải theo câu nói của ông Hồ Chí Minh: "Không có 
gì quý hơn độc lập tự do" và "Đến ngày thắng lợi, chúng ta 
sẽ xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn". 


Nghiến răng mà chịu. Im lặng mà chịu đau khổ, tổn thất, 
chết chóc... đã thành một nếp nghĩ một nếp sống nhẫn nhục 
của người Việt nam. 

Nếu Mỹ ném bom vào các tháng nước sông Hồng lên cao 
nhất (các tháng 7, 8 và 9 hàng năm) để phá các đoạn đê 
xung yếu, cả vùng châu thổ sông Hồng sẽ bị ngập nước. Hà 
nội (thấp hơn mức nước cao hàng năm) có thể bị lụt. Người 
chết có thể lên đến hàng chục vạn, hàng triệu... sẽ thiếu 
gạo, nhà cửa, ruộng vườn ngập, trâu bò, gia súc bị chết 
hàng loạt thảm họa đói như hồi 1945 (hai triệu người chết, 
mười triệu người di chuyển...). Nhưng chính thảm cảnh ấy là 
dịp để đối phương dấy lên phong trào chống Mỹ mạnh hơn, 
tranh thủ thêm viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và sự 
ủng hộ của thế giới... 

Tôi nghĩ, với đặc điểm chính trị, xã hội, văn hóa, tâm lý của 
nhân dân Việt nam, chính quyền miền Bắc tuy có gặp khó 
khăn, nhân dân sẽ khốn khổ, nhưng họ không hề giảm ý chí 
chiến đấu. Họ có cả một bộ máy tuyên truyền, giáo dục, áp 
đặt, dồn ép gây lòng căm thù đối với Mỹ ở trong và ngoài 
nước. 

Nếu tháng 12.1972 Hoa Kỳ kéo dài thêm các cuộc ném bom 
dữ dội ở miền Bắc, Hà Nội sẽ nhượng bộ? 

Không? Nhất định không! 

Nhiều bạn Mỹ cũng đã hỏi tôi câu này. Tôi cố nhớ lại những 
gì xảy ra vào cuối năm 1972 và trả lời "Không?" Tôi cũng 
đọc kỹ cuốn "Hồ sơ mật Dinh Độc Lập" (The Palace Files) của 
ông Nguyễn Tiến Hưng, có một đoạn kể lại rằng: theo những 
người đã từng sống ở Hà Nội, ở miền Bắc mấy ngày ấy, nếu 


Mỹ già tay một chút thì miền Bắc đã nhượng bộ? Có thể đây 
là suy nghĩ của một vài cá nhân, họ dự đoán và suy luận 
như thế. Hồi ấy, tôi sống ở Hà Nội. Ngày nào cũng ở trụ sở 
báo Nhân dân, ở căn cứ tên lửa Chèm (phía Bắc Hà Nội), 
hoặc ở sân bay Nội Bài (nơi máy bay MIG-21 cất cánh)... 
Cuộc ném bom của không lực Hoa Kỳ bắt đầu vào tối ngày 
18.12, khi tôi đang dự buổi liên hoan ca hát của các đơn vị 
phòng không trong sân bay Gia Lâm, gần cầu Long Biên. 
Suốt 12 ngày - trừ ngày lễ Noel 24.12 - từng đoàn B.52, 
F.111, F.4 và F.I05 ném bom, bắn phá vùng Hà Nội, Gia Lâm, 
Phúc Yên, sân bay Nội Bài... Khu phố Khâm Thiên[2] gần nhà 
tôi bị bom B.52 rải thảm. Bệnh viện Bạch Mai ở ngay cửa 
ngõ phía Nam Hà Nội bị trúng bom khá nặng. Nhân dân Hà 
Nội từ đêm 18.12 đã sơ tán ra các vùng nông thôn bao 
quanh (Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Yên...), 
chỉ còn dưới một phần tư dân số ở lại. Cơ quan, nhà máy, 
công sở cũng sơ tán. Trong nội thành Hà Nội có sẵn nhiều 
hầm, hố, nhất là hàng chục vạn hầm cá nhân ở hai bên vệ 
đường. Mỗi cái sâu chừng một mét sáu, đường kính khoảng 
70 cm, có nắp xi-măng đậy ở trên. Các đơn vị tự vệ gồm 
công nhân, sinh viên, viên chức có súng máy, súng trường 
trực chiến trong các công sự ở trên mái bằng của các tòa 
nhà cao tầng, chỉ đợi máy bay Mỹ đến ở tầm vừa và tâm 
thấp là nhả đạn. Tinh thần chiến đấu của phần lớn nhân dân 
khá cao, rất ít người tỏ ra nao núng. Hà Nội không có nhiều 
nhà cao tầng. Điện dùng cho nhân dân thành phố chưa phải 
nhu cầu sinh tử. Người thành phố vẫn nấu cơm bằng củi, 
than, trấu, lá khô.. là chính. Để thắp sáng, họ đã có đèn dầu 


hỏa, nến dự trữ. 

Vào hạ tuần tháng 12.1972, ngày nào cũng có máy bay Mỹ 
bị bắn cháy trên bầu trời Hà Nội, đặc biệt là "pháo đài bay" 
B.52 bị bắn rơi ngay từ đêm 18 và ngày 19.12, một số người 
lái B.52 bị bắt. Tôi đã đến nhà giam Hỏa Lò (còn được gọi là 
"Khách sạn Hilton Hanoi") trưa 19.12.1972 để hỏi chuyện tù 
binh Mỹ, thu thập tài liệu. Sáng sáng, người ta xếp hàng 
rồng rắn dài tới vài trăm mét chờ đón mua báo Nhân dân in 
xong lúc 5 giờ sáng, đăng tin chiến sự, thông cáo của bộ 
Quốc phòng, điện khen của bộ Tổng tư lệnh, ảnh máy bay 
Mỹ cháy, ảnh tù binh Mỹ... Cả một đội quân nhiếp ảnh quân 
sự và dân sự đi săn cảnh máy bay cháy trên trời, khói dài, 
phi công Mỹ nhảy dù và bị nhân dân bắt làm tù binh, cảnh 
tên lửa SAM-2, SAM-3[3] vút lên, đuổi theo máy bay Mỹ... 
Báo, đài phát thanh, loa phóng thanh ra rả suốt ngày, đóng 
góp phần quan trọng vào việc cổ vũ tinh thần chiến đấu của 
quân và dân Hà Nội. 

Quả thật, cũng có một số người hoảng hốt. Nhất là thời kì 
đầu của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, bắt đầu từ 
ngày 5.8.1964. Về sau ai cũng quen dần với còi báo dộng, 
với tiếng máy bay Mỹ ì âm từ xa, cả tiếng bom nổ... Người 
yếu bóng vía, sợ sệt ở đâu cũng có. Có người nhát, mới nghe 
tiếng kẻng báo động, tiếng còi rú u...u... là đã cuống quít, 
phát hoảng. Số này không nhiều. 

Cho nên, dù Mỹ ném bom tiếp sang đầu tháng giêng 1973 
với cường độ mạnh hơn, tổn thất phía Việt nam có cao hơn, 
phía Mỹ cũng có thể bị mất thêm máy bay và người lái cũng 
chỉ làm cho chế độ miền Bắc phát động được căm thù mạnh 


hơn trong nhân dân, tố cáo Mỹ nhiều hơn với thế giới... Tôi 
hiểu rõ những người lãnh đạo đảng cộng sản. Tổn thất về 
tính mạng của bộ đội và dân thường có cao đến đâu, họ 
cũng không hề tính toán. Họ sẵn sàng trả giá rất cao về 
xương máu đồng bào họ để giành cho được thắng lợi. Họ 
luôn động viên và cả ép buộc toàn xã hội phải hy sinh cho 
mục đích mà họ theo đuổi. 

Xin ông cho biết thêm, trong điều hành chiến tranh, Mỹ có 
những sai lầm lớn gì nữa? 

Theo tôi, trong một thời gian dài các ông đã có những sai 
lầm khi lượng định về khả năng can thiệp trực tiếp của Liên 
xô và nhất là của Trung Quốc vào cuộc chiến ở Việt nam. 
Các ông e ngại khi tiến công miền Bắc Việt nam, Trung Quốc 
có thể vào tham chiến như ở Triều Tiên hồi năm 1952. Do 
đó, phía Mỹ leo thang thận trọng, vừa đánh vừa nghe 
ngóng, thăm dò phản ứng của Mát-xcơ-va và đặc biệt là của 
Bắc Kinh. 

Do vậy, hành động quân sự của Mỹ ở Việt nam đã không 
thực hiện đúng những nguyên lý quân sự: tới tấp, liên tục, 
táo bạo, bất ngờ... 

Tôi có thể kể ra những vấn đề, những sự kiện đã đi vào lịch 
sử, nay không còn là bí mật. Từ đầu năm 1963, khi Mỹ để lộ 
ý định đánh phá miền Bắc và đang đón đường dư luận, bộ 
Quốc phòng quân đội nhân dân Việt nam, Quân ủy Trung 
ương và các bộ tổng Tham mưu của Việt nam và Liên xô 
cũng như của Việt nam và Trung Quốc đã có những thỏa 
thuận bí mật về việc tăng cường chi viện cho Việt nam, vừa 
là một thành viên, vừa là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa. 


Một đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên xô do đại tướng Ba- 
tốp (Batov)[4] dẫn đầu và một đoàn đại biểu quân sự cấp 
cao của Trung Quốc do nguyên soái Diệp Kiếm Anh dẫn đầu 
đã sang Việt nam để tìm hiểu kỹ tình hình tại chỗ, nhằm 
triển khai thỏa thuận quan trọng ấy. 

Giữa năm 1963, lại một đoàn quân sự của Trung Quốc do đại 
tướng La Thụy Khanh cầm đầu sang Việt nam. Lúc ấy tôi 
đang ở Bộ chỉ huy Quân khu 4 đóng tại Vinh, tướng Nguyễn 
Đôn là Tư lệnh và tướng Chu Huy Mân là Chính ủy. Tôi thuộc 
trong ban đón tiếp các đoàn trên, góp phần vào báo cáo tình 
hình mọi mặt của Quân khu, tổ chức cho các đoàn tham 
quan và giải trí (biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thăm quê 
hương ông Hồ Chí Minh, thăm đền Bà Triệu, thăm vùng giới 
tuyến Vĩnh Linh...) Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng 
nhân dân Trung Quốc La Thụy Khanh và các tướng khác của 
Trung Quốc đi trong đoàn đã thỏa thuận với Bộ tổng tham 
mưu Quân đội nhân dân Việt nam một nguyên tắc: nếu Hoa 
Kỳ dùng không quân xâm phạm không phận miền Bắc, thì 
không quân Trung Quốc sẽ tham chiến; nếu Hoa Kỳ dùng hải 
quân xâm phạm hải phận miền Bắc, thì một bộ phận hạm 
đội Đông Hải của Trung Quốc sẽ tham chiến cùng với hải 
quân Việt nam và nếu Hoa Kỳ đưa bộ binh vào địa phận 
miền Bắc, thì lục quân Trung Quốc sẽ vào tham chiến. Địa 
hình Quân khu 4 (từ Thanh Hóa vào đến Vĩnh Linh) được coi 
là trọng yếu. Các sĩ quan cao cấp của Trung Quốc nghiên 
cứu tỉ mỉ khu vực này trên thực địa, từ bãi biển, sông ngòi, 
rừng núi đến đường xá, cầu cống, phương thức vận chuyển 
và đã bàn đến các phương án tác chiến có thể sẽ triển khai, 


cách phối hợp các đơn vị của hai quân đội Việt nam và Trung 
Quốc khi chiến đấu chống lại quân đội Hoa Kỳ. Các cán bộ 
chỉ huy của không quân Việt nam và không quân vùng Hoa 
Nam của Trung Quốc (gồm các Quân khu Quảng Tây, Quảng 
Đông và Vân Nam) đã tìm hiểu các sân bay ở miền Bắc Việt 
nam và vùng Hoa Nam Trung Quốc để làm quen, rồi sẽ sử 
dụng chung, để có thể hợp đồng chiến đấu chặt chẽ, có thể 
cất cánh ở sân bay Việt nam rồi hạ cánh ở sân bay Trung 
Quốc hoặc ngược lại v.v... Chính tướng Đào Đình Luyện, Tư 
lệnh không quân Việt nam (sau này lên Tổng tham mưu 
trưởng Quân đội nhân dân Việt nam) đã kể lại cho tôi nghe 
những điều trên đây. 

Thế rồi sự kiện vịnh Bắc Bộ (Tonkin Gulf) xảy ra vào đầu 
tháng 8.1964. Hải quân Hoa Kỳ xâm phạm hải phận miền 
Bắc Việt nam và đã chạm súng với hải quân Bắc Việt nam. 
Trung Quốc không hề có phản ứng gì! Vì sao? Vì Mao Trạch 
Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh không thuyết phục được 
các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh ngả hẳn về 
phía Bắc Kinh và công khai lên án "bọn xét lại Khơ-rút-xốp 
phản bội trong khi đảng Lao động Việt nam cố giữ thế đi dây 
đứng giữa, nhưng vẫn phần nào nghiêng về phía Trung Hoa. 
Trung Quốc cho Việt nam có thái độ ba phải, không rõ ràng. 
Đến đầu tháng 8.1965, Mỹ mở chiến dịch "Sấm rên" 
("Rolling thunder") với cái cớ trả đũa căn cứ quân sự Mỹ 
đóng ở Plây-ku bị tiến công, oanh tạc bằng không quân một 
số nơi ở Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Yên... thuộc miền Bắc 
Việt nam. Trung Quốc vẫn bất động! Chẳng những thế, thủ 
tướng Trung quốc lúc bấy giờ là Chu Ân Lai còn tuyên bố: 


"Người không động đến ta, thì ta không động đến người!". 

Hồi đó ở Hà Nội, giới lãnh đạo miền Bắc rất lo Mỹ biết thái 
độ tráo trở của Trung Quốc và coi đó là tín hiệu khuyến 
khích họ leo thang mạnh hơn nữa ra miền Bắc. Nhưng nỗi lo 
ấy có vẻ thừa! Hồi ấy giới lãnh đạo miền Bắc lo nhất là Mỹ 
có thể cho quân đổ bộ vào đất liền, trấn giữ một đoạn trên 
đường mòn Hồ Chí Minh, hoặc chiếm một khu vực thuộc 
vùng "cán xoong" ở khu 4, làm đảo lộn kế hoạch vận chuyển 
chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. (Con đường vận 
chuyển trên biển qua Xi ha-núc-vin sau này chỉ chiếm dưới 
2% tổng khối lượng hàng quân sự từ miền Bắc chuyển vào 
miền Nam). Nỗi lo này cũng lại thừa! Mỹ đã không hành 
động như giới lãnh đạo miền Bắc lo ngại. Cho đến năm 
1971, quân đội Sài Gòn mới đánh vào đoạn đường vận 
chuyển vào miền Nam nằm trên đất Lào. Lúc đó, so sánh lực 
lượng hai bên đã khác hẳn. Quân Mỹ đã rút chân ra khỏi 
cuộc chiến, thế trận của họ ở miền Nam đã yếu đi rất nhiều. 
Về phía Liên xô, thái độ rất rõ. Một mặt họ coi tình trạng Hoa 
Kỳ sa lầy ở Việt nam là dịp tốt để vươn mạnh lên đuổi kịp và 
vượt Mỹ về mọi mặt.. Mặt khác, họ luôn khuyến khích, ép 
Việt nam tìm con đường thương lượng với Mỹ vì sợ chiến 
tranh lan rộng họ bị vạ lây. Họ nói: Việt nam sức mấy mà đọ 
được với siêu cường Hoa Kỳ! Hãy thi đua hòa bình với Mỹ và 
các nước tư bản rồi cuối cùng thế nào phe xã hội chủ nghĩa 
cũng sẽ thắng? Nếu cứ liều lĩnh lao vào cuộc chiến, thì sẽ bế 
tắc. Những người lãnh đạo hàng đầu của Liên xô lúc đó như 
Khơ-rút-xốp, Mi-côi-an, Xu-xlốp, Cô-xư-ghin... đều chung một 
ý kiến ấy. Nguyên soái Grês-cô còn vỗ vai tướng Giáp nói: 


"Thế là đủ rồi, chớ có dại lao tiếp vào lửa chiến tranh, sẽ bị 
tàn phá hết, đến lúc cái quần đùi cũng chẳng còn!" 

Hà Nội giấu kỹ thái độ lừng khừng, tráo trở của hai "ông anh 
lớn", lo Mỹ biết và khai thác. Để nghi binh, Hà Nội luôn nói 
to: cả phe xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên xô và Trung Quốc, 
trước sau đều ủng hộ mạnh mẽ, có hiệu quả sự nghiệp 
chống Mỹ của nhân dân Việt nam cho đến thắng lợi hoàn 
toàn. Phía Mỹ đã nhầm khi đáng giá quá cao "tinh thần quốc 
tế vô sản" của Mát-xcơ-va và Bắc Kinh đối với Hà Nội trong 
vấn đề chiến tranh ở Việt nam? 

Trong chiến tranh, các ông hiểu tình hình chính tri của nước 
Mỹ bằng cách nào? 

Chủ yếu qua báo chí, đài phát thanh và sách xuất bản ở Hoa 
Kỳ. Chúng tôi có các cơ quan ngoại giao và đại diện của 
Việt-nam thông tấn xã ở Paris, Niu Đê-li, La Ha-van... Các 
báo thế giới (Le Monde), Nhân đạo (Humanité), Thời đại 
(Times), Tuần tin tức (Newsweek), Bưu điện Oa-sinh-tơn 
(Washington Post) được gửi rất đều về Hà Nội. Việt nam 
thông tấn xã có một nhóm chuyên khai thác, dịch nguyên 
văn hoặc trích dịch các bài báo chính, in trong Bản tin đặc 
biệt hàng ngày và chỉ dành cho một số ít cán bộ từ cấp thứ 
trưởng, viện trưởng trở lên đọc. Tôi cũng tham gia việc dịch 
này. Cuốn sách "Những người tài giỏi nhất và xuất sắc nhất" 
(The Best and the Brightest) của Đa-vít Hem-bơ-xtem (David 
Hamberstam), cuốn "Tết" của Đông Ô-bên-đâu-phơ (Don 
Obendofer) tôi nhận được rất sớm và lược dịch ngay cho các 
vị lãnh đạo đọc. Về sau có trích in trên Tạp chí Cộng sản, 
báo Quân đội nhân dân. Những hồi ký của Giôn-xơn (L. 


Johnson), của Ních-xơn (R. Nixon), của Kít-xinh-giơ (H. 
Kissinger)... cuốn "Tổn thất đầu tiên" (The first casuality) 
của Thao-xen Húp (Towsend Hoopes) cũng rất bổ ích để hiểu 
chính giới Mỹ. Những sự tìm hiểu như vậy cũng có những sai 
lệch! Một số vị lãnh đạo miền Bắc ít học, chưa hề ra nước 
ngoài, chỉ quen đọc sách báo đã được lựa chọn cho có lợi, 
một chiều, có khuynh hướng cho rằng: các nghị sĩ Mỹ phần 
lớn đều như Morse, Gruning, Fulbright, Mansfield..., các nghệ 
Mỹ đều như Jane Fonda, Joan Baez..., các và vận động viê n 
đều như Mohamed Ali..., các trí thức phương Tây và Mỹ đều 
như Bertrand Roussel, Gábriel Kolko, Ramsey Clark, giám 
mục Thomas Grimbleton... các nhà báo đều như Walter 
Cronkite, Don Luce, Tom Hay den, John Hittinger... còn các sĩ 
quan Mỹ đều tàn ác như trung úy Calley[5] ở Mỹ Lai cả! 
Cũng từ cách nhìn như thế, khi nói đến xã hội phương Tây và 
Mỹ là họ nghĩ ngay rằng, tại đó công nhân suốt ngày đình 
công, bãi công, sống trong các khu ổ chuột, còn lính Mỹ ở 
miền Nam luôn phản chiến, lính da đen chuyên ném lựu đạn 
giết sĩ quan da trắng... Các bức ảnh cựu binh và lính Mỹ đốt 
cờ Mỹ, vứt huân chương, cắm cờ Mặt trận dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt nam trên tượng nữ thần Tự do ở New 
York, ôm đầu khóc lóc ở dưới hầm ở Khe Sanh... và các phi 
công Mỹ tiểu tụy, cúi đầu bị giải đi trên đường phố Hà Nội... 
được phóng to, in đi in lại trên báo chí, bích trương để gây 
ấn tượng. Những hình ảnh đó, tuy phản ánh thiên lệch về 
nước Mỹ, nhưng đã góp phần nuôi dưỡng ý chí chiến đấu và 
niềm tin thắng lợi của chúng tôi trong chiến tranh.. 

Cách ra quyết định về quân sự của Quân đội Nhân dân như 


thế nào? 

Trong thời gian chiến tranh, Đại hội đảng và Hội nghị Trung 
ương đảng rất ít họp. Các hoạt động quân sự được tiến hành 
theo từng năm và từng mùa (Thu - Đông và Xuân-Hè) và 
đều dựa vào nghị quyết của Bộ Chính trị, sau đó là nghị 
quyết của Quân ủy Trung ương. Bộ Chính trị thường có 11 
hoặc 13 người, Quân ủy Trung ương có 7 hoặc 9 người. Tất 
cả đều theo nguyên tắc: đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện, 
thường xuyên và tuyệt đối quân đội. Các cuộc họp Bộ chính 
trị đều được chuẩn bị trước chừng hai tháng. Cục tác chiến 
Bộ tổng tham mưu phải báo cáo cho các ủy viên Bộ Chính trị 
cụ thể tình hình các chiến trường và đề ra chủ trương quân 
sự cho sáu tháng tới. Khi họp Bộ Chính trị, cục trưởng Cục 
tác chiến thường được dự để làm thư ký, ghi biên bản cuộc 
họp. 

Sau đó là các hội nghị đảng ủy các Quân khu, Quân đoàn, 
Quân chủng. Tiếp theo là hội nghị đảng ủy các sư đoàn họp 
để nghiên cứu nghị quyết Bộ Chính trị và ra nghị quyết của 
đảng ủy mình để thực hiện. Tiếp đến là hội nghị đảng ủy cấp 
trung đoàn, tiểu đoàn và cuối cùng là hội nghị chi bộ 
(thường ở cấp đại đội) ra nghị quyết và kế hoạch hành động 
cho đơn vị mình. 

Dựa vào các nghị quyết đảng ủy, các tư lệnh, chính ủy, 
tham mưu trưởng, chủ nhiệm chính trị, chủ nhiệm hậu cần... 
ở các đơn vị đề ra các kế hoạch hành động cụ thể về các 
mặt huấn luyện, chuẩn bị chiến trường hành quân, đảm bảo 
kỹ thuật, phương án tác chiến... cho đơn vị mình. Thường 
thường, bí thư đảng ủy là chính ủy, tư lệnh là phó bí thư 


đảng ủy, nhưng cũng có khi tư lệnh kiêm bí thư đảng ủy, 
chính ủy là phó bí thư. Khi tư lệnh và chính ủy có ý kiến khác 
nhau, nếu là vấn đề quân sự, thì phải theo ý kiến của tư 
lệnh, đồng thời báo cáo lên trên. 

Về mặt quân sự, các tỉnh ủy các tỉnh trong một Quân khu 
đều phải chấp hành nghị quyết của Bộ Chính trị và của 
Quân khu ủy về những vấn đề quân sự trong tỉnh mình như: 
tuyển quân, huy động dân công phục vụ chiến trường, huy 
động vật lực: gạo, thực phẩm và phương tiện giao thông cho 
quân đội đóng quân hoặc chiến đấu trong địa bàn của tỉnh. 
Tất cả các nghị quyết về các vấn đề quân sự của Bộ Chính 
trị, của đảng ủy các cấp trong quân đội, đều được xếp vào 
loại "tuyệt mật", được ghi chép trong sổ bảo mật, không 
được mang theo khi đi chiến đấu. 

Các nghị quyết của Bộ Chính trị và đảng ủy các cấp thường 
có nội dung gì? 

Trong chiến tranh, các nghị quyết của Bộ Chính trị về chỉ 
đạo chiến tranh và các nghị quyết đảng ủy trong quân đội 
thường có các nội dung như sau: 

- Tình hình chung: những nét lớn của thời cuộc thế giới, tình 
hình đối phương (chủ trương, chiến lược, dự tính của chính 
quyền Mỹ, tình hình hậu phương Mỹ, tình hình quân sự ở 
miền Nam, hoạt động của đối phương, dự kiến kế hoạch sắp 
đến của đối phương... ) 

- Quyết tâm của Hà Nội: ở miền Bắc, ở miền Nam, phối hợp 
quân sự và ngoại giao, đánh và đàm, nhiệm vụ quân sự 
trong thời gian tới. Mục tiêu cần đạt Chỉ tiêu về mở rộng 
vùng giải phóng, giành dân, diệt địch, phá phương tiện 


chiến tranh, lực lượng huy động, phối hợp giữa chủ lực, quân 
địa phương, quân du kích, hướng tiến công, phương châm 
chiến đấu. 

- Những chỉ dẫn cho các ngành, các đơn vị. Công tác tham 
mưu, chính trị, hậu cần. Phân công cho các quân đoàn, sư 
đoàn, binh chủng... Hệ thống chỉ huy, phương án thông tin 
liên lạc. Dự kiến xử trí các trường hợp đặc biệt. Quy định 
thời gian: công tác chuẩn bị, chiến đấu, tổng kết, công tác 
bảo mật, nghỉ binh... 

- Kèm theo một số biểu đồ, thống kê, bản đồ chiến dịch, sơ 
đồ các trận chiến đấu chính... 

Theo ông, đâu là nét đặc sắc nhất của Quân đội Nhân dân 
Việt nam trong khi chiến đấu với Mỹ? 

Có nhiều nét đặc sắc: sức bền bỉ chịu đựng gian khổ vượt 
qua rất nhiều khó khăn, khả năng thích ứng với mọi hoàn 
cảnh, khôn ngoan, nhiều mưu mẹo. Theo tôi, nét đặc sắc 
nhất là thực hiện chiến thuật du kích với vũ khí hiện đại. Nói 
đến du kích, người ta thường nói đến vũ khí thô sơ: gậy, 
dao, kiếm, lựu đạn, chông, mìn, súng trường... Các đơn vị 
chúng tôi ở miền Nam luôn được cải tiến trang bị, khi chiến 
đấu với quân đội Mỹ đã có súng AK-47, trung kiên RPD, đại 
liên, súng chống tăng B-40, cối 60 mm và 82 mm, súng 
DKZ-75 mm, hỏa lực hơn hẳn thời chống Pháp. Về sau có cả 
pháo lớn, xe tăng, xe bọc thép... Các đơn vị tiểu đoàn, trung 
đoàn, sư đoàn biên chế thống nhất, chính quy, vũ khí hiện 
đại, nhưng đóng quân, hành quân lại theo kiểu du kích, 
phân tán, không có doanh trại cố định, phân tán trong rừng, 
nằm võng. 


Chiến đấu theo kế hoạch rất tỉ mỷ kiểu chính quy, hợp đồng 
giữa các đơn vị chặt chẽ nhưng vẫn theo tư tưởng "du kích 
chiến", lúc ẩn lúc hiện, tránh đối phương, chỉ chấp nhận đọ 
sức khi chắc thắng, đánh gần, đánh nhanh, táo bạo, bất 
ngờ, kết thúc thật lẹ để phân tán "nhập vào thiên nhiên". 
Cách đánh như thế mang bản chất Việt nam. Các trường 
quân sự Liên xô không dạy, các trường quân sự Trung Quốc 
cũng không? Liên xô chỉ dạy chiến đấu chính quy, theo trận 
địa, hợp đồng binh chủng quân chủng hải, lục, không quân, 
đọ sức bằng hỏa lực, xe tăng, tên lửa đủ loại... Còn các 
chuyên gia quân sự Trung Quốc thì luôn khuyên chúng tôi là 
ở miền Nam Việt nam chỉ nên đánh kiểu du kích thôi, chỉ 
dùng đơn vị cỡ đại đội là cao nhất. Đánh bằng đơn vị lớn hơn 
sẽ bị hỏa lực Mỹ (pháo binh, máy bay ném bom, trực 
thăng...) nghiền nát! Họ gọi kiểu đánh ấy là "du kích chiến" 
nhằm trường kỳ mai phục, có thời cơ chính trị thì nổi dậy 
khởi nghĩa bằng sức của đông đảo của quần chúng? 

ở miền Bắc, khi chống cuộc chiến tranh bằng không quân 
của Mỹ, nét đặc sắc trong chiến đấu của Quân đội nhân dân 
là gì? 

Chúng tôi vừa chiến đấu, vừa phòng tránh. Phân tán, sơ tán, 
di chuyển về nông thôn, vùng rừng núi. Các thành phố, thị 
trấn trở nên vắng vẻ. Phần lớn người ở thành phố đều có gốc 
gác, bà con họ hàng ở nông thôn. Nhà máy, trường học cũng 
di chuyển về nông thôn. 

Còn chiến đấu thì phối hợp cả súng trường, súng máy, súng 
cao xạ với tên lửa, máy bay, phối hợp các tầng hỏa lực thấp, 
vừa và cao. Riêng tôi, tôi cho nét đặc sắc nhất của miền Bắc 


trong cuộc chiến đấu chống máy bay Mỹ là máy bay MIG-2 1 
của không quân miền Bắc đã nghênh chiến và bắn hạ những 
chiếc Thần sấm F-105 (Thunderchief), Con ma F-4 (Fantom) 
và cả Siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ. Tôi đã ở trong hầm chỉ 
huy của các sư đoàn không quân tại các sân bay Gia Lâm, 
Nội Bài, Hòa Lạc gần Hà Nội, để theo dõi hơn mười cuộc 
chiến đấu của MIG-21. Thường chỉ có hai MIG hoặc bốn MIG 
tham chiến trong một trận đánh. Phía Mỹ là trên dưới mười 
máy bay, vòng trong, vòng ngoài, trên tầng cao, ở tầng 
trung, có khi vài chục chiếc. Kiểu chiến đấu của không quân 
miền Bắc vẫn là kiểu dùng vũ khí kĩ thuật hiện đại trong 
cách đánh mang tính chất du kích. 

Ra-đa theo dõi máy bay Mỹ từ khi những máy bay đó bay 
vào bầu trời Việt nam. Các nữ chiến sĩ tiêu đồ theo thông 
báo của ra-đa, vẽ đường bay của các máy bay Mỹ bằng bút 
chì xanh trên bản đồ lớn bàng mi-ca. Người chỉ huy trận 
đánh (thường là sư trưởng hoặc tham mưu trưởng sư đoàn 
không quân) theo dõi chặt đường bay của máy bay Mỹ. Khi 
thuận lợi, ông ra lệnh cho MIG xuất kích. Các nữ chiến sĩ tiêu 
đồ theo thông báo của rađa vẽ đường bay của MIG bằng 
màu đỏ. MIG bay theo lệnh của người chỉ huy từ mặt đất, 
dẫn theo tốc độ và góc bay để tiếp cận phía sau máy bay 
Mỹ nào đó đã được chọn để công kích cho đến khi người lái 
MIG báo về: đã thấy mục tiêu. Khi đến gần mục tiêu, lệnh 
phóng tên lửa tìm nhiệt được phát đi (thường là trong 
khoảng cách từ hai trăm đến ba trăm mét, có khi gần hơn), 
máy bay tiến công (được gọi qua điện đài liên lạc là số 1) 
phóng một hoặc liên tiếp hai tên lửa về phía mục tiêu. Máy 


bay mang số 2 có nhiệm vụ yểm trợ cho số 1, khi thuận lợi 
cũng tham gia tiến công vào máy bay Mỹ, có khi cùng một 
mục tiêu với số 1, có khi một mục tiêu khác ở gần đấy. Ngay 
sau khi phóng tên lửa, MIG lập tức đâm bổ đầu xuống gần 
mặt đất rồi lao về hạ ở sân bay gần nhất, chui vào các công 
sự, có khi là hang lớn khoét trong sườn núi. 

Các trận đánh diễn ra chớp nhoáng, từ khi xuất kích đến khi 
hạ cánh chỉ chừng sáu, bảy phút, có khi ngắn hơn. Trận 
đánh thật sự khi giáp trận chỉ mươi giây đồng hồ. Tôi đã một 
số lần nghe rõ người lái MIG-21 kêu lên trong ống nói truyền 
về sở chỉ huy: Trúng rồi!", "Cháy rồi?", "Báo cáo mục tiêu đã 
trúng!" và "Tôi thấy một tên đã nhảy dù "Báo cáo hai dù đã 
mởi!". Có người lái là Nguyễn Văn Năm sau khi bắn rơi một F- 
105 đã la lên liên tiếp hàng chục lần: "Cháy rồi? Rơi rồi! Alô, 
Alô, cháy rồi, cháy rồi! Rõ quá! Rõ quá? ". 

Tháng 12.1972, đại úy Phạm Tuân hạ một B-52 trong đêm 
tối cũng theo cách đánh như thế: bất ngờ xuất kích, bay lên 
cao khi ngang tầm B-52, phóng tên lửa vào chiếc đi cuối 
cùng rồi lao xuống thấp hạ xuống sân bay Kép. Trận xuất 
kích kéo dài không đến tám phút. 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
NHÌN Lại CUộC CHIếN TRANH 
Phần 1 


Hỏi Và TRả Lời Với CáC CựU CHiếN BINH VIệT NAM, HOA Kỳ, 
úC, PHáP... 


Cách đánh của tên lửa ra sao? 

Mắc Na-ma-ra, nguyên bộ trưởng bộ Quốc phòng Mỹ trong 
thời kì chiến tranh Việt nam, tác giả của "hàng rào điện tử 
Mắc Na-ma-ra" nổi tiếng. 

Có thể nói tỉ lệ máy bay Mỹ bị tên lửa ở miền Bắc hạ là cao 
nhất, chừng 60%. Đó là tên lửa SAM-2 và nhất là SAM-3 do 
Liên xô chế tạo. Chúng tôi đã sơn phủ màu xanh và nâu 
loang lổ trên màu bạc vốn có để ngụy trang. Tên lửa thường 
được đặt trong ụ công sự, bố trí trên trận địa theo hình tam 
giác, cách nhau hai, ba kilômét, mỗi trận địa có một xe chỉ 
huy nối liền với ra-đa. Cái khó nhất của đơn vị tên lửa là 
máy bay Mỹ thả rất nhiều bó kim loại trải dài và rộng trên 
trời, làm thành những mục tiêu giả lấp lánh trên màn ra-đa. 
Rất khó phân biệt chấm nào là của máy bay, chấm nào là 
của các giải nhiễu. Các chiến sĩ ra-đa, đặc biệt là chiến sĩ 
tìm mục tiêu trên màn huỳnh quang phải rất nhạy cảm, tích 
lũy kinh nghiệm lâu ngày, tinh nhạy để "tóm" được mục tiêu 
thật giữa những chấm hỗn loạn ấy. Họ luyện tập rất kỳ công 
đôi mắt phân biệt thật-giả mà mắt thường khó làm được. Lại 
phải hiểu quy luật của đường bay của đối phương, đội hình 


bay của những F-105, F-4, B-52... độ giãn cách, tốc độ... để 
sớm nhận ra và bám chặt mục tiêu. Cũng phải hiểu đường 
bay của máy bay Mỹ là thường phóng đến các điểm chuẩn 
để đi vào hoặc đi ra vùng châu thổ sông Hồng, vào cửa ngõ 
thủ đô Hà Nội, chẳng hạn như bay đến điểm chuẩn là đỉnh 
núi Tam đảo, Ba Vì, hoặc ngã ba sông Lô và sông Thao, cửa 
sông Hồng... theo lời khai của phi công Mỹ bị bắt. Các chiến 
sĩ ra-đa trẻ quen nhận ra mục tiêu, có nhiều kinh nghiệm là 
rất hiếm, rất quý, được coi là "mì chính" của đơn vị, được 
cho ăn gan lợn, dầu cá (để làm cho mắt tinh), được uống hạt 
"khải tử" (thuốc Bắc) cũng để sáng mắt. 

Khi mục tiêu đã nhận ra rồi thì thời cơ bấm nút phóng tên 
lửa là quan trọng nhất. Thường hai tên lửa được phóng liên 
tiếp, nối đuôi nhau bay về hướng mục tiêu. Góc độ tiếp cận 
máy bay hẹp thì tên lửa sẽ lao theo luồng nhiệt của máy 
bay phun ra phía sau để tới gần mục tiêu và nổ. 

Tên lửa cũng tác chiến theo cách đánh "du kích", tránh trận 
địa cố định, luôn di động, kết hợp tên lửa thật và trận địa 
tên lửa giả, tên lửa nghi binh, mang tên lửa đi phục kích, 
đón lống máy bay Mỹ ở nơi nào đó theo phán đoán của chỉ 
huy. 

Ông còn nhớ vụ Mỹ định giải thoát tù binh Mỹ ở Sơn Tây như 
thế nào không? 

Tôi nhớ vụ đó xảy ra vào quãng tháng 11 năm 1972. Lúc bấy 
giờ có một trại giam phi công Mỹ ở miền Bắc đặt tại Sơn Tây. 
Để thu thập tài liệu cho cuốn sách đang viết là cuốn "Người 
hùng Mỹ chóng mặt", tôi đã phỏng vấn gần hai trăm tù binh 
Mỹ, hầu hết là những phi công lái máy bay. 


Trước đó hai tháng, vào tháng 9.1972, tôi lên trại giam ở Sơn 
Tây và đã ở trại đó hai ngày. Trong trại có khoảng hơn sáu 
chục phi công Mỹ và tôi còn nhớ có hai người da màu, trong 
đó còn có một người Mỹ gốc Nhật Bản. Trận giải cứu tù binh 
Mỹ không thành, khi trong ba máy bay trực thăng của toán 
giải cứu đổ bộ xuống, có một chiếc hạ xuống sân trại giam 
bị vướng vào một cây bàng, nên không cất cánh lên được, 
đành phải bỏ lại. Ngày hôm sau tôi đã lên trại, tận mắt 
chứng kiến nơi bị biệt kích Mỹ tập kích. Lý do thất bại của 
phía Mỹ rất đơn giản là số tù binh ở trại đã được chuyển đi 
trước đó hơn hai tuần. Sự di chuyển này hoàn toàn nằm 
trong kế hoạch đã định sẵn, không phải do ý định giải cứu 
của Mỹ bị lộ. Qua tìm hiểu từ các tài liệu của Mỹ, tôi được 
biết tình báo trên mặt đất của họ rất yếu. Phía Mỹ chỉ dựa 
vào ảnh chụp được qua máy bay do thám của họ để phân 
tích, phán đoán ở vùng đó có một trại giam và có người Mỹ 
ở đó và họ đã quyết định giải cứu. Kế hoạch giải cứu được tổ 
chức, chuẩn bị rất công phu. Họ đắp sa bàn qua bản đồ khu 
vực Sơn Tây có trại giam, lập mô hình giống hệt với thực địa, 
nơi đổ quân giải cứu, gồm có lô cốt, nhà cửa, trại giam. Các 
đơn vị biệt kích của Mỹ đã được huấn luyện đặc biệt trên 
một hòn đảo bí mật. Vào lúc nửa đêm, máy bay lên thẳng 
của Mỹ chở quân biệt kích đi giải cứu xuất phát từ Thái Lan 
và bay khá cao rồi hạ xuống khu vực đổ bộ. Toán giải cứu 
hoạt động trong khu vực trại giam khoảng 40 phút. Do 
không có tình báo mặt đất nắm sát tình hình, nên trong thời 
gian chuẩn bị tập kích số tù binh đã được chuyển đi mà phía 
Mỹ vẫn không hay biết. Cuộc giải cứu không thành công, 


phải bỏ lại một máy bay lên thẳng và bắt mang theo ba, bốn 
bộ đội địa phương để khai thác tài liệu. 

Qua sự kiện nói trên, chứng tỏ người Mỹ không tổ chức được 
mạng lưới tình báo mặt đất có hiệu quả trong thời kì chiến 
tranh phá hoại bằng không quân ở miền Bắc, để cung cấp 
những tin tức xác thực, giúp cho những hành động quân sự 
của Mỹ đạt kết quả như họ mong muốn. Kế hoạch tổ chức 
tập kích giải cứu tù binh Mỹ ở Sơn Tây là một bài học thấm 
thía đối với Mỹ. 

Cuộc chiến của Mỹ ớ Việt nam là bật khả thắng 
(unwinnable). Một số người nhận định như thế. Ngay cả ông 
Mắc Na-ma-ra[6] và học giả Sten-/ây Kanốp cũng vậy. Còn 
ông? 

Có điểm tôi đồng ý và cũng có điểm tôi không đồng ý! 

Cuộc chiến tranh ở Việt nam đối với Mỹ không thể giành 
được chiến thắng, vì trước hết là về mặt chính trị. Chính 
quyền ở miền Nam do Pháp dựng lên trong một cuộc chiến 
tranh chiếm lại thuộc địa: nhân dân cả hai miền Bắc và Nam 
lúc đầu đều tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp. Bảo Đại rồi Ngô Đình Diệm đều là vua, quan thời 
thuộc địa. Mỹ đã thế chân Pháp sau khi nhận gánh phần 
chính chi phí của cuộc chiến tranh của Pháp. Do đó chính 
quyền Ngô Đình Diệm rất khó có danh nghĩa "yêu nước", 
"cách mạng, "dân tộc" đối với cả nhân dân ở hai miền Nam, 
Bắc. Chỗ yếu rất cơ bản và không thể khắc phục được này 
của chính quyền Diệm và của cả Mỹ đã được chính quyền 
cộng sản ở miền Bắc ra sức khai thác và đã khai thác có 
hiệu quả, trong khi chính họ cố che giấu bản chất độc đoán 


và phụ thuộc vào quốc tế cộng sản của họ. Họ giương cao 
được ngọn cờ "yêu nước", "cách mạng", "dân tộc", chính 
nghĩa. 

Tính chất gia đình trị, quan liêu, phong kiến của chính quyền 
Ngô Đình Diệm và các cuộc đảo chính của các tướng của 
quân đội miền Nam (đều do thực dân Pháp đào tạo và đưa 
lên) chỉ làm cho chỗ yếu ấy càng yếu hơn mà thôi. Cũng cần 
hiểu rõ một điều trong điều kiện lịch sử hồi đó ở miền Nam 
Việt nam, không có một tổ chức chính trị, đảng phái nào có 
đủ thế lực và uy tín để Mỹ có thể dựa vào. Việt nam quốc 
dân đảng, Đại Việt, Duy Dân... vốn đã yếu lại đã bị đảng 
cộng sản thanh trừng, các đảng phái như Cao Đài, Hòa Hảo 
cũng chỉ có thế lực ở một số địa phương... 

Như vậy, ông không đồng ý với nhận định Mỹ không thể 
thắng ớ điểm nào? 

Tôi cho rằng, Mỹ không thể giành chiến thắng. 

Nhưng như thế không có nghĩa rằng Mỹ đã thua sạch trơn 
như vừa qua là điều tất yếu? Mỹ có thể tránh được thất bại 
hoàn toàn, nặng nề như đã thua hồi 1973 và 1975. 

Việc Mỹ thất bại trắng tay, không còn gì tại chỗ và chế độ 
miền Nam phải đầu hàng vô điều kiện không phải là định 
mệnh? Theo tôi, Mỹ không thể thắng, nhưng cũng có thể 
không thất bại như đã thấy. Các ông đã để lỡ mất nhiều thời 
cơ có thể thắng điểm trong một số keo vật - như các đô vật 
thường nói - và có thể duy trì một thế cò cưa, dây dưa, bất 
phân thắng bại, từ đó dẫn đến một cuộc thương lượng để 
đạt được một thỏa hiệp, nhân nhượng nhau (compromis). 
Bây giờ chiến tranh đã đi hẳn vào dĩ vãng hơn hai mươi 


năm, một trang sử mới đã lật qua, hai nước đã bình thường 
hóa và có thể kết bạn. Với tình bạn, tôi có thể nói điều mà 
khi còn chiến tranh không thể nói ra giữa hai đối thủ 

Theo ông, bằng cách nào Mỹ có thể tránh được những thất 
bại như của họ ở Việt nam cách đây 20 năm. 

Trước hết, với tình bạn, tôi có thể nói thật về cảm tưởng của 
tôi và một số người chỉ huy cấp cao Quân đội Nhân dân Việt 
nam về cung cách chỉ huy của phía Mỹ. Các bạn đánh trận 
theo kiểu nhà giàu. Do đó, các bạn quen phác ra kế hoạch 
quân sự với hàng chục đến hàng trăm ngàn quân lính, hàng 
vạn, chục vạn tấn bom, hàng chục vạn quả đại bác, tốn kém 
hàng trăm triệu, hàng tỷ đô-la, và từ đó tin rằng nắm chắc 
phần thắng. 

Chúng tôi là con nhà nghèo, phải dè xẻn lực lượng, tính toán 
chi li từng khẩu súng, từng viên đạn, từng cân lương thực... 
Do đó, chúng tôi luôn nghĩ cách làm sao để có thể đạt hiệu 
quả cao nhất với ít tổn thất nhất, dùng ít lực lượng nhất, sử 
dụng ít súng đạn nhất. Chúng tôi phải nghĩ ra cách đánh đặc 
công, công kích bằng những cách đánh đặc biệt, đánh hiểm. 
Đánh trúng huyệt, trúng điểm trọng yếu hoặc yếu nhất của 
đối phương là cách đánh hiểm, không cần nhiều sức mạnh, 
vũ khí ghê gớm. Chỉ cần điểm đúng huyệt là đối thủ có thể 
bị tê, liệt, cứng đờ, không còn khả năng phản ứng và lăn 
kềnh, bất tỉnh. Nói theo cách nói có hình ảnh, chúng tôi 
buộc đối phương cùng đánh chén, nhưng giấu kỹ dao, nĩa, 
muỗng, chỉ dùng toàn đũa để tận dụng thế mạnh riêng của 
mình. 

Liệu người Mỹ chúng tôi có thể đánh hiểm không? 


Có chứ! Tôi đã đi qua đường mòn Hồ Chí Minh một số lần, từ 
khi nó mới chỉ là đường mòn, với các đoàn vận tải vác vai, 
mang gùi sau lưng. Đi qua đường số 9 phải trải bao tải để 
bước lên, không để lại một dấu vết nào. Về sau thành con 
đường có thể dùng xe đạp thồ và đẩy bằng tay. Mỗi đơn vị 
thồ có từ 50 đến 200 xe đạp, cứ sáng thồ đi, chiều đạp xe 
trở về trạm. Sau năm 1965, con đường đó trở thành đường 
vận tải cơ giới với nhiều nhánh chằng chịt ngang dọc, với 
một lực lượng quân đội có quân số bằng hai quân đoàn, có 
đủ loại binh chủng: vận tải ô tô, xưởng sửa chữa xe, trạm 
cấp xăng dầu, kho gạo, kho thuốc, kho vũ khí, công binh sửa 
chữa cầu đường, cả những đơn vị thanh niên xung phong 
nam nữ đông đảo, rồi pháo binh, cao xạ, quân y với các 
trạm xá, bệnh viện dã chiến; các đơn vị thông tin, ra-đa, các 
đơn vị phá mìn, bảo vệ đường vận chuyển... 

Tôi nhiều lần gặp tướng Đồng Sỹ Nguyên, tư lệnh đơn vị 559 
(thành lập từ tháng 5.1959) là đơn vị chuyên lo việc vận 
chuyển và bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh. Năm 1972 ông là 
đại tá, tư lệnh 559. Hai năm sau, ngày 22.12.1974 (nhân kỷ 
niệm 30 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân) ông được 
thăng vượt cấp lên trung tướng. Sau này ông vào Bộ Chính 
trị, giữ chức phó thủ tướng từ năm 1964 đến 1968. Ông 
Nguyên rất lo quân Mỹ có thể đánh vào đường Hồ Chí Minh. 
Ông nói với tôi: "Nó đánh bằng bom, không ngại gì, bằng B- 
52 cũng không đáng lo! Lo nhất là nó dùng bộ binh hoặc 
quân đổ bộ đường không bằng dù, bằng trực thăng chiếm 
hẳn một đoạn. Cả mạng lưới tổ chức rất phức tạp sẽ bị đảo 
lộn. Vận chuyển chắc chắn sẽ bị đình trệ, vì đây là đường 


độc đạo! 

Các bạn tôi, các đại tá và thiếu tướng ở Bộ tổng tham mưu 
cũng lo lắng nói với tôi hồi năm 1965, 1966: "Nó mà dùng 
hai hoặc ba sư đoàn Mỹ và Sài Gòn đánh chiếm một đoạn 
đường Hồ Chí Minh thì gay, gay lắm! Các cụ (nghĩa là những 
người lãnh đạo cao nhất) lo nhất ở điểm này!" 

Đường Hồ Chí Minh đi qua phần lớn vùng rừng núi không có 
dân hoặc rất thưa dân, có đoạn nằm trên lãnh thổ Việt nam, 
có đoạn ở đất Lào, đất Căm-pu-chia, nhưng không có cột 
mốc đánh dấu. Đến tận năm 1970, có cuộc hành quân Lam 
Sơn 719 vùng Sê-pôn (Tchépone), sát miền Bắc, thì tình thế 
quân sự đã khác hắn. Mỹ đã rút nhiều quân ra khỏi miền 
Nam, quân đội miền Bắc đã lớn mạnh hẳn lên. 

Vậy mà trong suốt một thời gian dài, từ năm 1964 đến năm 
1969, bộ binh Mỹ và quân đội Sài Gòn vẫn không hề dùng 
bộ binh đánh vào đường vận chuyển chiến lược. Họ chỉ ném 
bom, thả chất hóa học, tung thám báo tới khu vực đó để 
thăm dò. Theo tôi, đánh hiểm là đánh vào đường vận 
chuyển chiến lược, cái cuống nhau (ombilical) nuôi dưỡng 
cuộc chiến đấu của toàn dân miền Nam. Hồi năm 1965, mỗi 
ngày cứ đưa được 50 tấn vũ khí đạn dược qua đường mòn 
Hồ Chí Minh vào miền Nam là đạt yêu cầu. Nếu đưa được 
100 tấn hay nhiều hơn là vượt mức, dưới 50 tấn là đáng lo. 
Đánh vào đường mòn đó là đánh vào dạ dày và là đánh 
đường độc đạo duy nhất từ Bắc vào Nam. Chỉ chiếm một 
đoạn thôi, một quãng từ 50 đến 80 cây số, không cần phải 
chiếm cả đoạn đường dài 800 cây số, cũng đủ làm đảo lộn 
việc vận chuyển hằng mấy tháng? Không cần dùng quân 


đông như trong chiến dịch Gian-xơn Xi-ti hay trong chiến 
dịch Xê-đa Phô tới ba, bốn chục ngàn quân Mỹ. Chỉ cần một 
phần mười số quân ấy là đủ. Đánh vào đường mòn là đánh 
hiểm, vì quân của đối phương tập trung xung quanh khu vực 
đường mòn khá đông, nhưng phần lớn lại là các đơn vị quân 
hậu cần, giữ kho, sửa đường, vận tải, không phải là những 
đơn vị quen chiến đấu. 

Có điều thật khó hiểu là, tại sao quân Mỹ đã đánh vào Căm- 
pu-chia bằng bộ binh Mỹ tháng 5.1970, mà họ lại không 
đánh vào một đoạn nào đó của đường vận chuyển chiến 
lược Bắc-Nam nói trên! 

Đánh vào đường mòn Hồ Chí Minh còn gọi là đánh hiểm, vì ở 
đó hầu như không có dân chắc chắn dư luận thế giới và dư 
luận Mỹ sẽ không phản ứng gay gắt như đánh sang Căm-pu- 
chia hay đánh vào vùng đồng bằng sông Hồng, Hà Nội, Hải 
Phòng... mà hiệu quả quân sự sẽ lớn, sâu rộng về cả thời 
gian lẫn không gian. 

Ngoài ra, phía Mỹ còn có thể đánh hiểm như thế nào nữa? 
Có chứ! 

Hồi năm 1962 và đầu năm 1963, khi tôi đang ở Vinh, Quân 
khu 4 giao cho chúng tôi tuyển lựa, huấn luyện quân sự và 
chính trị những cán bộ quân sự chuẩn bị được đưa vào miền 
Nam. Lúc ấy, chúng tôi chỉ tuyển chọn từng người một, chủ 
yếu là từ các đơn vị người miền Nam tập kết ra miền Bắc 
sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 và đưa họ trở lại miền 
Nam với số lượng thấp, mỗi đợt độ vài chục người. Chúng tôi 
đưa họ vào ít vì lo rằng nếu đưa đơn vị lớn vào, Sài Gòn sẽ 
trả đũa và dùng đơn vị lớn đánh ra miền Bắc. Sau khi các 


đơn vị lớn của Mỹ đổ vào miền Nam, Quân khu 4 được lệnh 
chuẩn bị, đề phòng quân Mỹ đổ bộ lên miền Bắc, mà trước 
tiên là khu vực thuộc Quân khu ở phía nam sông Gianh. Tất 
cả các huyện trong khu vực ấy đều được chuẩn bị. Tự vệ, 
dân quân đều diễn tập chống quân đổ bộ bằng đường biển 
và đường không. Các bãi trống đều được cắm chông tre và 
chông sắt để chống quân nhảy dù, các bờ biển cũng được 
cắm chông. Hàng năm, Quân khu 4 thường tổ chức diễn tập 
vào mùa thu. Cứ năm này diễn tập thực binh (có quân của 
ba sư đoàn và lữ đoàn đóng ở vùng giới tuyến, các trung 
đoàn bộ đội địa phương của các tỉnh, các tiểu đoàn của các 
huyện và dân quân các xã tham gia), thì năm sau lại tổ chức 
diễn tập sở chỉ huy (không có thực binh), dành riêng cho các 
cơ quan chỉ huy. Bao giờ đề tài diễn tập cũng là chống quân 
đổ bộ và quân nhảy dù từ miền Nam, từ năm 1963 có thêm 
đề tài chống quân Mỹ cùng với quân đội Sài Gòn đổ bộ ở 
phía nam sông Gianh và nhảy dù chiếm các vùng sát giới 
tuyến như Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình... 

Các viên tướng ở Bộ tổng tham mưu từ Hà Nội vào kiểm tra 
cuộc diễn tập lớn đều cho rằng tình huống đề ra rất sát với 
thực tế, vì khi miền Bắc đã đưa từng trung đoàn và từ năm 
1964 từng sư đoàn vào miền Nam, thì quân Sài Gòn và sau 
đó quân Mỹ có thể "đáp lại" cũng ở cỡ tương đương. Họ sẽ 
cho từng sư đoàn đổ bộ hay nhảy dù xuống Quân khu 4, đặc 
biệt là vùng cán xoong[7] hẹp, bị kẹp giữa một bên là biển, 
một bên là núi. Hạm đội 7 của Mỹ đang chực sẵn ngoài khơi 
biển Đông sẽ tham chiến. 

Sau này, vào năm 1977, khi tôi đi trong đoàn quân sự do đại 


tướng Võ Nguyên Giáp[8] dẫn đầu sang Liên xô, Ba Lan, 
Đông Đức, Hungari, Trung Quốc... tôi có dịp hỏi tướng Giáp 
về thời kỳ chiến tranh Việt-Mỹ. Trong đoàn còn có thượng 
tướng Lê Trọng Tấn, Tổng tham mưu trưởng. Tướng Giáp 
nhắc lại: hồi năm 1964, 1965, ông rất lo là quân Mỹ và quân 
miền Nam đổ bộ và nhảy dù chiếm một vùng nhỏ ở Quân 
khu 4. Rất lo vì lúc ấy Liên xô chưa chắc đã có hành động gì, 
vì ở quá xa. Còn Trung Quốc thì đã nói rõ là họ bất động! Họ 
bị cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1951-1953 làm nản chí, e 
ngại. "Chống Mỹ viện Triều" đã quá tốn kém, nay lại "chống 
Mỹ viện Việt" thì không còn sức nữa? Ông Giáp lo vì Mỹ rất 
dễ hành động như vậy, không cần nhiều quân, chỉ một, hai 
sư đoàn với một phần hạm đội 7 và không quân ở miền 
Nam, ở Thái Lan là thừa sức làm việc ấy. Họ sẽ làm cho miền 
Bắc khó duy trì được sự chi viện miền Nam, mà phải lo dành 
lực lượng để bảo vệ miền Bắc, căn cứ hậu phương lớn của cả 
nước. May quá, điều ấy đã không xảy ra? "Nếu không thì 
chiều hướng chiến tranh sẽ không thuận lợi như đã xảy ra!", 
ông mỉm cười kết luận như vậy. 

Cũng vào dịp ấy, tôi phỏng vấn đùa tướng Lê Trọng Tấn: 
"Nếu anh là tướng Mỹ hồi chiến tranh, anh sẽ chỉ huy ra sao, 
với hành động quân sự gì? 

Tướng Tấn vốn ít nói, thâm trầm, nổi tiếng là nhiều kinh 
nghiệm, có năng khiếu chi huy, đã trả lời tôi: 

"Họ có phương tiện cơ động lớn, nhưng họ không có cách 
đánh hiểm. Tôi mà là chỉ huy quân đội Mỹ, thì hồi năm 1964, 
1965, tôi sẽ tiến công chiếm một đoạn đường Hồ Chí Minh, 
đồng thời đổ bộ lên một vùng nhỏ ở Đồng Hới, Quảng Bình. 


Có thể làm hai cuộc tiến công đó trước sau một thời gian, 
cũng có thể đồng thời, thế mới là đánh hiểm. Tất nhiên họ 
không thể thắng, nhưng họ có thể tránh khôi thua đậm như 
vừa qual" 

Tôi nhớ lại hồi ấy, nghị quyết của Quân ủy Trung ương có 
một điểm nói rõ: Phải cố gắng kết hợp đấu tranh quân sự, 
chính trị và ngoại giao, ngăn chặn chiến tranh lan rộng, 
buộc địch phải thua trên chiến trường miền Nam, không để 
cho chiến tranh trên bộ lan ra miền Bắc, hạn chế cuộc chiến 
tranh phá hoại bằng không quân và kéo địch phải xuống 
thang ớ cả hai miền. 

Đọc những tài liệu, hồi ký của Mỹ, gặp các nhà chính trị, 
quân sự Mỹ, tôi thấy họ hiểu đối phương còn thiếu sâu sắc, 
có thể nói là hời hợt? 

Có học giả Mỹ cho rằng, Hoa Kỳ thua ở Việt nam vì đã không 
dám động đến Lào đang bị ràng buộc bởi Hiệp định năm 
1962 về Lào. Do đó Hoa Kỳ đã không dám tiến công thẳng 
vào đường mòn Hồ Chí Minh, mà phần quan trọng nhất của 
nó nằm trên đất Lào? 

Theo tôi biết, đây là chính kiến của ông Noóc-man Han-na 
(Norman B. Hannah), năm 1962 là phó vụ trưởng Vụ Đông 
Nam á, Bộ Ngoại giao Mỹ, sau đó là cố vấn chính trị cho Tư 
lệnh quân Mỹ ở Thái Bình dương (Political advisor to the 
Commander in Chief pacific, CINCPAC). Ông Noóc-man Han- 
na từng viết cuốn sách có nhan đề: "Chìa khóa của thất bại: 
Lào và cuộc chiến tranh Việt nam" (The key of failure: Lao 
and the Vietnam war -Madison Books, 1987). Hen-ry Kít- 
xinh-giơ[9] trong cuốn hồi ký "Nền ngoại giao" (Diplomacy), 


xuất bản năm 1996, đã kể lại rằng Ken-nơ-đi (J. Kennedy) 
[10] khi nhậm chức tổng thống đã theo ý kiến người tiền 
nhiệm của mình là Ai-xen-hao (Eisenhower) rất quan tâm 
đến nước Lào. Ken-nơ-đi cho rằng nền độc lập và trung lập 
của Lào là cần thiết cho sự ổn định của Đông Nam á. Sau 
thất bại ở vịnh Con lợn (thuộc Cuba), Ken-nơ-đi có ý định 
dùng thương lượng để bảo vệ nền trung lập của Lào. Cuộc 
thương lượng về Lào kéo dài hơn một năm và kết thúc với 
một hiệp định quốc tế vào tháng 7.1962. Tất cả cố vấn và 
nhân viên quân sự nước ngoài Mỹ, Thái Lan, Việt nam đều 
phải rút khỏi Lào dưới sự kiểm soát quốc tế. Mỹ và Việt nam 
đều cam kết tôn trọng quy chế trung lập của Lào. 

Tôi đã nhiều lần đi qua các vùng Thượng Lào và Hạ Lào, ở cả 
phía tây Trường Sơn lẫn đông Trường Sơn. Dân Lào ở vùng 
này rất thưa thớt và lạc hậu. Họ không dùng tiền, mà trao 
đổi vật phẩm lấy những hàng hóa mà họ cần, như mang gà 
đổi lấy kim chỉ, mật ong đổi lấy khăn mặt, ngô, thịt rừng đổi 
lấy thuốc men v.v... Nhân dân ở đây không hiểu gì về tình 
hình trong khu vực và trên thế giới. Họ không có giao lưu với 
bên ngoài nơi họ ở. Khái niệm nước Lào ở họ cũng rất mơ 
hồ. 

Lính Bắc Việt nam chúng tôi có thể sống trong rừng Lào 
rộng bạt ngàn mà ít ai biết. Nhưng khi quân Mỹ đến Lào thì 
cả thế giới biết ngay qua các hệ thống truyền tin, săn tin 
của phương Tây. 

Sau Hiệp định về Lào, chúng tôi tuyên bố phía Việt nam đã 
thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định, rút hết quân về nước. 
Thực ra, lúc đó quân chiến đấu Việt nam chỉ rút một ít để 


tượng trưng. Núi rừng bạt ngàn, không có doanh trại, chỉ 
đóng quân trong rừng rậm, làm sao mà biết được! Có lúc 
quân đội Việt nam ở Lào vẫn còn đến ba, bốn chục nghìn, 
hàng chục tiểu đoàn và nhiều trung đoàn. Các đơn vị ấy 
hoạt động ở Sầm Nưa, Phong Xa Lỳ, Xiêng Khoảng, quanh 
Viên Chăn, Luang Pha Bang, Khăm Muộn, Bô-lô-ven... Bằng 
chứng sự về có mặt của bộ đội Việt nam? Tuy có, nhưng Hà 
Nội phủ nhận hết. Hà Nội luôn lập luận: lừa được đối 
phương, giấu được dư luận quốc tế là thành tích, vì tuy lừa 
dối, nhưng đã là vì cách mạng, vì chính nghĩa thì không cần 
phải phân vân, băn khoăn. 

Theo ông, Hoa Kỳ có thể có một cách tác chiến khác với 
những cách đã làm không? 

Tôi nghĩ, chiến tranh đã kết thúc, không thể làm lại những gì 
đã qua. Không thể như đánh bài, thua ván này, xóa đi chơi 
ván khác. Chiến tranh là một thử thách ghê gớm cho toàn 
xã hội về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa và truyền 
thông trong khu vực và trên lĩnh vực quốc tế. 

Do điều kiện lịch sử, tôi đã ở một phía của chiến tranh và 
phía ấy đã thắng. Dù sau khi chiến thắng, tôi trở thành 
người đối lập với chế độ chính trị độc đoán của đảng cộng 
sản, nhưng không vì thế tôi lại đặt ra vấn đề mong muốn 
chiến tranh kết thúc một cách khác như nó đã kết thúc. Đây 
là việc đã rồi. Tuy nhiên, có ý kiến của tướng Bruce Palmer 
trong cuốn "Chiến tranh 25 năm -- vai trò quân sự của nước 
Mỹ ở Việt nam" do nhà xuất bản Báo chí thuộc trường đại 
học Kentucky (The University Press of Kentucky) phát hành 
năm 1984, tôi cho là xác đáng. ở phần cuối cuốn sách, trong 


các trang 183, 184, 185, tướng Pan-mơ đã có những suy 
nghĩ độc đáo sâu sắc, hợp lý. Đại thể là: 

Quân Mỹ tập trung đại bộ phận ở phía bắc vùng chiến thuật 
|, sát giới tuyến quân sự tạm thời (khu phi quân sự - 
demilitarized zone DMZ). Lực lượng đồng minh của Việt nam 
Cộng Hòa gồm hai sư đoàn Đại Hàn (Nam Triều Tiên) cũng 
đóng tại đây và mang tên là lực lượng quân sự quốc tế với 
việc tổ chức phòng thủ vững chắc bằng công sự, hỏa lực 
pháo binh trải dài từ ven biển lên đến biên giới Lào hoặc khi 
cần có thể kéo dài sang đất Lào. 

- Hải quân Mỹ thường xuyên duy trì sự đe doạ vùng ven biển 
miền Bắc Việt nam, các đơn vị hải quân và thủy quân lục 
chiến có thể đổ bộ bất cứ lúc nào vào một số địa phương 
quan trọng ở miền Bắc, không quân và hải quân Mỹ có thể 
phong tỏa các hải cảng của miền Bắc. 

- Quân đội Việt nam Cộng hòa, được phía Mỹ trang bị và 
huấn luyện, đảm nhận bảo vệ an ninh lãnh thổ miền Nam 
Việt nam, một khi có thêm lực lượng quốc tế (gồm Mỹ và 
đồng minh) hỗ trợ, thì sẽ là cái lá chắn che chở hữu hiệu cho 
miền Nam ở phía cực Bắc. 

- Do vậy, không cần có quân Mỹ tác chiến trên lãnh thổ khác 
của miền Nam. Quân Mỹ không gây mâu thuẫn với dân sở 
tại, quân đội Việt nam Cộng hòa cũng không ỷ vào quân Mỹ 
và có thể tự lực, trưởng thành. Không quân Mỹ không cần 
ném bom các vùng dân cư ở miền Bắc, gây chấn động dư 
luận quốc tế và ở hậu phương Mỹ. 

- Lực lượng Mỹ ở phía cực Bắc của miền Nam Việt nam ước 
tính tương đương với bảy sư đoàn vào cuối năm 1966, nỗ lực 


hậu cần, làm đường quân sự của Mỹ cũng tập trung ở vùng 
cực Bắc này, không cần xây căn cứ hậu cần quá lớn ở Cam 
Ranh và ở Long Bình như đã làm, sự có mặt về quân sự của 
Mỹ ở phía Nam (Nam của vùng chiến thuật I, vùng chiến 
thuật II, vùng chiến thuật III, vùng chiến thuật IV) sẽ hết sức 
hạn chế. 

Chủ trương này luôn buộc Bắc Việt nam phải dành một đội 
quân lớn ở miền Bắc để phòng thủ, vì thế sẽ ngăn được 
quân đội từ Bắc Việt nam thâm nhập với qui mô lớn qua 
đường mòn Hồ Chí Minh. Nếu Bắc Việt muốn đưa nhiều quân 
vào miền Nam, họ phải vượt qua được hệ thống phòng thủ 
đã được thiết lập. Như vậy chi phí chiến tranh đối với Mỹ sẽ 
thấp hơn nhiều. Số quân Mỹ có mặt ở miền Nam Việt nam sẽ 
thấp hơn nhiều con số nửa triệu. 

- Tác giả cho rằng, với chiến lược lá chắn và can thiệp có lựa 
chọn và hạn chế như thế, thì thế cân bằng Bắc-Nam có thể 
được duy trì lâu dài như ở hai miền Bắc-Nam của Triều Tiên 
và sẽ đưa đến một giải pháp hòa bình thông qua thương 
lượng trong tương lai. 

Sáng kiến "chậm trễ", "vuốt đuôi" của tướng Pan-mơ cho 
thấy từ đầu nhà cầm quyền Mỹ, giới quân sự cấp cao Mỹ 
không có lề lối dân chủ, không thảo luận rộng rãi dể tìm ra 
một quyết định hợp lý nhất. Tôi nghĩ đây là bài học sâu sắc 
nhất, thích đáng nhất trong cuộc chiến tranh Việt-Mỹ. Mỹ 
chưa huy động được trí tuệ của nhiều người để có một quyết 
định tối ưu, chọn ra một phương án hợp lý, khôn ngoan nhất 
trong nhiều phương án đã được kiến nghị. 

Ông có thể cho biết một vài kỷ niệm sâu sắc của ông về con 


đường vận chuyển chiến lược đó? 

Về đường mòn Hồ Chí Minh, tôi đã đi qua vài lần. Kể từ khi 
nó bắt đầu được xây dựng vào quãng cuối năm 1961, đầu 
năm 1962 ở tỉnh Bình Trị-Thiên. Lúc đó, người ta chỉ có thể 
đi bộ vận chuyển bằng gùi thô sơ trên vai. Đặc biệt thanh 
niên dân tộc người Ka-ho quen gùi từ bé nên họ gùi qua 
suối, qua cầu hẹp rất nhanh. Sau này con đường được mở 
rộng, đến năm 1963 người ta có thể đi được bằng xe đạp và 
tôi cũng có dịp đi qua đó. Năm 1972, tôi lại đi qua đường 
mòn. Lúc ấy nó đã trở thành con đường vận chuyển bằng xe 
cơ giới. Tôi có nhiều kỷ niệm về con đường này. Trước hết, 
việc vượt qua con đường này là hết sức gian khổ, chưa kể 
đến nguy hiểm do bom đạn của đối phương gây ra bất cứ 
lúc nào. Khi đi qua đấy, theo chúng tôi biết, binh sĩ có đến 
mười kiểu chết khác nhau. Chết vì đau ốm bất ngờ giữa 
đường mà không kịp đưa đi viện, như đau ruột thừa cấp tính. 
Chết do cây đổ. Chết do bị rắn độc cắn. Chết do bị hổ vồ. 
Chết do lạc đường. Chết do bị nước lũ cuốn di hoặc do bị đói. 
Chết do sốt rét ác tính. Chết do bị kiết ly mãn tính rồi kiệt 
sức. Chết do trượt chân khi mưa gió, rơi xuống vực thẳm. 
Chết do bão, lụt, nước dâng bất ngờ. Chết do qua cầu, cầu 
gãy, bị nước lũ cuốn. Chết do đất lở, đá đè. Đấy là chưa kể 
chết do bom, mìn muỗi, mìn dây. Rồi đi bộ. Mỗi ngày đi độ 
mười ba, mười bốn giờ đồng hồ. Khi đó không muốn mang 
theo bất cứ cái gì trên người, mà chỉ muốn bỏ lại cho nhẹ, 
càng nhẹ càng tốt, tính từng gram một. Thậm chí, đồ ăn 
không để trong hộp, mà dồn vào túi ni-lon cho nhẹ, gồm 
lương thực, ít đường, ít sữa, ít muối, thịt cá rang thật mặn để 


ăn dè và để được lâu. Quần áo mặc thật gọn, đủ mức tối 
thiểu, mỗi người chỉ mang hai bộ để thay đổi, một chiếc 
võng và một túi thuốc men cần thiết v.v... Cho nên, thường 
mỗi người có thể mang ba chục cân, có người mang bốn 
chục cân và bao giờ cũng phải có dự trữ mười cân gạo. 
Đường mòn không bằng phẳng, thường phải lội suối, leo dốc 
trong rừng rậm, trên lưng lại đeo nặng nên mỗi người dùng 
một chiếc gậy chống để đi. Tôi đi có khi ròng rã sáu, bảy 
tháng trời, có những lúc thịt ăn không hết, do bắn được một 
hai chú voi. ăn không hết thì cho vào túi ngâm xuống suối 
cho lạnh để giữ thêm một vài tuần cho những toán đi sau có 
thể ăn tiếp. Có khi đánh bắt được cá to nặng tới chục cân ở 
những con suối lớn, có khi bắn được đàn khỉ nhưng lại thiếu 
gia vị hành tỏi.. để chế biến cho ngon. Đấy là một vài kỷ 
niệm trên đường mòn Hồ Chí Minh. Tuy gian khổ, nguy hiểm 
luôn đe dọa, nhưng cũng rất vui. Anh em lính trẻ hát hò, kể 
chuyện, ghi nhật ký, nghe đài để biết tin tức thời sự. Từng 
đoàn xe vào ra nhộn nhịp, sống động thôi thúc: 

"Xe không kính không phải vì xe không có kính, Bom giật, 
bom rung, kính vỡ mát rồi..."[11] 


Ông có thể cho biết chút " về đường ống dẫn dầu của quân 
đội Bắc Việt? 

Vào cuối năm 1963, ở Bộ Tổng Tham Mưu có cuộc thảo luận 
về phương án mở rộng, hiện đại hóa đường mòn Hồ Chí 
Minh - đường vận chuyển chiến lược Bắc-Nam. Có hai quan 
điểm đối chọi nhau: 

- Duy trì đường mòn; chủ yếu là thồ bằng xe đạp và gùi 


bằng sức người. Trung bình sức người gùi được 60 đến 80 
kg, xe đạp thồ được 180 đến 220 kg mỗi chuyến. Theo 
phương châm kiến tha lâu đầy tổ. Đường hẹp, ẩn trong rừng 
rậm, tránh được máy bay địch đánh phá. Mở rộng sẽ dễ bị 
phơi trần, bị đánh phá, cắt đứt. 

- Mở rộng, cơ giới hóa, lập thành binh đoàn lớn, tổng hợp, có 
cao xạ, pháo binh, công binh, vận tải hệ thống kho hàng, 
trạm sửa chữa và đường ống dẫn dầu. ý kiến này thắng thế, 
phê phán ý kiến trên là du kích, cò con, bảo thủ, lạc hậu. 
Được thực hiện từ cuối năm 1968. 

Lúc đầu xăng chở bằng thùng phuy lớn, chở bằng xe tải, có 
nơi thả cho trôi, chảy theo các dòng sông. 

Đến 1968, được chở từ Liên xô sang một bộ đường ống dã 
chiến dài 200 km với hơn 20 máy bơm PNU 35/7 0. 

Vùng đầu tiên được đặt là Vinh - Nam Đàn - Linh Cảm (Nghệ 
Tĩnh). Ngày 22-6-1968, bắt đầu đặt qua sông Lam 500 mét 
đường ống đầu tiên. 

Đoạn đầu tiên dài 42 km từ xã Nam Thanh, vào đến xã Nga 
Lộc đặt xong và bơm thử có kết quả ngày 10-8-1968. Cuối 
năm 1968, đường ống được đặt qua đèo Mụ Gia (qua biên 
giới Việt-Lào) trên đường số 12. 

Đầu năm 1969, đường ống vượt Trường Sơn đến kho Na 
Tông trên đất Lào cung cấp xăng dầu cho trạm 31 của 
đường vận chuyển chiến lược Bắc-Nam. Tháng 3-1969 
đường ống vươn đến điểm Ka-vat (Mụ Gia - Ka-vat dài 350 
km). Từ đó đường ống được kéo dài theo trục đường 18, vượt 
qua đường số 9 đến Hạ Lào rồi hướng về phía Nam. 

Đầu năm 1971 xăng dâu đã có thể chảy từ Vinh vào đến 


phía nam đường số 6. Đến cuối năm 1972, 65.000 tấn xăng 
dầu đã được bơm vào Nam; từ tháng 2-1973 (sau hiệp định 
Paris) đường ống vươn nhanh hơn dọc đường 14, cả phía 
Đông và phía Tây Trường Sơn để gặp nhau ở ngã ba biên 
giới. 

Tháng 1-1975, đường ống vào đến Búp Răng, rồi đến Lộc 
Ninh. Thế là đường ống xăng dầu ởi từ biên giới Việt Trung 
vào đến tận Bù Gia Mập ở miền Đông Nam Bộ, chiều dài là 
4.900 km (do nhiều đoạn phải đặt quanh co theo địa hình), 
với 316 trạm vừa bơm vừa đẩy, với 101 kho bể hàn cố định 
và bể hàn dã chiến, có sức chứa cộng lại là 880.000 mét 
khối xăng dầu. 

Đội ngũ cán bộ, công nhân của binh chủng đường ống dẫn 
xăng dầu từ 30 người buổi đầu đến đầu năm 1975 lên đến 
14 ngàn người, bao gồm 2 trung đoàn công binh, 9 trung 
đoàn đường ống, phục vụ cho vận tải quân sự thông suốt 
trong chiến tranh. 

Trong thời gian đó, có phương án hành động nào khả dĩ có 
hiệu quả của phía Mỹ mà ông được biết không? 

Tôi đã dự hai cuộc họp có chủ đề "Nhìn lại cuộc chiến tranh 
Việt nam" tổ chức vào đầu năm 1996 và đầu năm 1997 ở Si- 
ca-gô (vùng Ken-tích-ny, Cantiglly), do Học viện hải quân Mỹ 
cùng ủy ban Rô-bớc Mắc Co-mích (The Robert Mc Cormick 
Tribune Foundation) tổ chức. Tôi có dịp trao đổi ý kiến rất bổ 
ích với nhiều sĩ quan và chính trị gia của Mỹ, như cựu tổng 
thống Giê-rôn Pho, đại tướng Oét-mo-len[12], trung tướng 
Giôn Cát-sman và Ha-rôn Mo, đô đốc Dum-oan (E. Zumwalt), 
thiếu tướng Xim-mơns (E. Simmons)..., các nhà viết sách, 


viết báo Đa-vít Hát-man (David Hartman), Pi-tơ Brét-xtrắp 
(Peter Brestrup), ê-li-da-bét Bếch-cơ (Elizabeth Becker), Ro- 
bớt Thim-béc (Robert Timberg), Brai-ơn van Đê-mác (Brian 
van Demark)... 

Năm 1997 tôi cũng được mời ghé thăm Trung tâm nghiên 
cứu xung đột ở Việt nam tại Lúp-bốc (Lubbock), thuộc tiểu 
bang Tếch-dớt (Texas) và Học viện hải quân Mỹ (US Naval 
Academy) ở An-na-pâu-lítx (Annapolis), thuộc tiểu bang Me- 
ry-lan (Maryland). 

Trung tướng Giôn Cát-xman, vào tháng 3.1965, sau một thời 
gian làm cố vấn cho chương trình "bình định,, của Sài Gòn ở 
đồng bằng sông Cửu Long và trở về Mỹ, ông đã viết một tập 
tài liệu nhan đề: "Sự yểm trợ từ bên ngoài của Việt Cộng: 
Phân tích và đề nghị" (External Support of the Viet Cong: an 
analysis and a proposal) và gửi cho Học viện quốc gia về 
chiến tranh (National War College). Đó là tập tài liệu nghiên 
cứu khá sâu sắc về mười bốn cuộc nổi dậy của nhân dân ở 
nhiều nước, một nửa thất bại và một nửa có kết quả, từ đó 
rút ra những kinh nghiệm để đề nghị hành động chiến lược ở 
Việt nam nhằm chiến thắng gồm hai điểm ("A Winning 
strategy: Block the Ho Chi Minh trai and excute a massive 
Pacification Proglam"). Một chi tiết đáng chú ý của Cát-xman 
là không dùng quân chiến đấu Mỹ ở nông thôn miền Nam 
Việt nam, mà cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh và thực hiện 
chương trình bình định miền Nam với qui mô lớn. Đến nay 
ông vẫn còn tiếc rằng chiến lược ấy đã không được thực thi. 
Tôi cho rằng, kiến nghị của tướng Cát-xman là có cơ sở thực 
tế. Nó không được chấp nhận hồi ấy có lẽ vẫn do căn bệnh 


chủ quan, cứ như thế mà làm thêm (incrementalism), do tệ 
sùng bái vũ khí, hỏa lực của phía Mỹ. 

Tôi có nói với tướng Cát-xman rằng, ý kiến của ông là rất 
đáng chú ý. Chiến tranh là hành động và là phản ứng của 
hành động, một chuỗi dài các hành động và phản hành 
động. Nếu phía Mỹ áp dụng kế hoạch Cát-xman thì diễn biến 
chiến tranh đã có thể khác đi, cũng có thể khác hẳn với năm 
1975. Tuy Mỹ khó chiến thắng, nhưng có thể sẽ ở vào thế 
giằng co, để đi đến một giải pháp chính trị tương xứng. 
Trong chiến tranh, những cuộc tiếp xúc cấp cao giữa chính 
quyền miền Bắc và miền Nam đã diễn ra như thế nào? Đã 
có khả năng hòa giải và bình thường hóa nào đó giữa hai 
miền không? 

Theo tôi thì không. Vì từ năm 1959, với nghị quyết 9, lãnh 
đạo đảng cộng sản ở miền Bắc đã theo đuổi con đường bạo 
lực. Từ năm 1967, con đường chung sống hòa bình giữa các 
chế độ chính trị khác nhau, do đảng Cộng sản Liên xô đề ra, 
đều bị lãnh đạo đảng Cộng sản Việt nam coi là hữu khuynh, 
xét lại, sai lâm đi chệch khỏi chủ nghĩa Mác-Lênin. Đã có 
một số thăm dò gián tiếp giữa Ngô Đình Nhu, cố vấn của 
Ngô Đình Diệm với ông Phạm Hùng, lãnh đạo đảng cộng sản 
ở miền nam hồi năm 1963, hay giữa tướng Nguyễn Khánh, 
thủ tướng Việt nam Cộng hòa với kiến trúc sư Huỳnh Tấn 
Phát, chủ tịch chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt 
nam vào năm 1965... Tôi được biết đó không phải là những ý 
định rõ ràng, nghiêm chỉnh để hòa giải, để chấm dứt chiến 
sự. 

Hồi ấy ý định của Hà Nội là vận động, lôi kéo thật nhiều trí 


thức ở Sài Gòn nhằm lập ra lực lượng thứ ba. Họ tiếp cận, 
tranh thủ được các nhân vật như: luật sư Trịnh Đình Thảo, 
tiến sĩ Lê Văn Hảo, nhà báo Ngô Công Đức, thượng tọa Thích 
Đôn Hậu, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, linh mục Lê Khắc Từ... 
và khá nhiều nhân vật khác. 

Đối với các ông Diệm, Nhu, Thiệu, Kỳ, Khánh, Dương Văn 
Minh..., theo tôi, chính quyền cộng sản không có ý định 
nghiêm chỉnh để tiếp xúc và hòa giải. Lãnh đạo đảng cộng 
sản coi những người ấy là "không thể cải tạo được", là tối 
nguy hiểm, chỉ có diệt bỏ, lật đổ chứ không thể bắt tay. Họ 
cũng rất ky với những người lãnh đạo các đảng phái chính trị 
khác như Đại Việt, Việt nam quốc dân đảng, Duy Dân, Dân 
Chủ... Gần đây, Hà Nội đưa ra một bài của Tâm Chính đăng 
trên báo Tuổi trẻ chủ nhật ở Sài Gòn viết rằng: ông Dương 
Văn Minh[13] đã có liên hệ với chính quyền miền Bắc, ít 
nhiều cộng tác với họ từ lâu, nay xin về Việt nam. Điều đó là 
bịa đặt, gây hỏa mù, thổi phồng thành tích của ngành địch 
vận trong thời chiến tranh. 


Còn với Hoa Kỳ, Hà Nội đã có ý định liên hệ với chính quyền 
Mỹ để giải quyết cuộc chiến tranh hay không? 

Tôi nhớ lại, hồi năm 1967, Hà Nội đã có ý định móc nối để 
thăm dò Oa-sinh-tơn trong ý định tìm giải pháp cho cuộc 
chiến tranh. Sau đó, từ năm 1968, hai bên đã có các cuộc 
thương lượng mở ra ở Paris nên không có cuộc thăm dò nào 
khác, dù Oa-sinh-tơn nhiều lần cố gắng tác động đến Mát- 
xcơ-va và Bắc Kinh để ép Hà Nội. Ông Mai Văn Bộ, cán bộ 
của bộ Ngoại giao Bắc Việt nam, sau này là đại sứ của Hà 


Nội ở Paris (Pháp) có kể cho chúng tôi nghe và cho biết, Oa- 
sinh-tơn đã đặt mật danh cho vụ này "chiến dịch Pen-sin-va- 
nia" ("operation Pennsylvama"). Vụ này trước hết liên quan 
đến "phong trào Pắc-oáts" (movement Pugwash) là phong 
trào chính trị ở châu Âu tập hợp những trí thức chống nguy 
cơ hạt nhân. Henry Kissinger móc nối được với Herbert 
Marcovich và bạn của ông là Raymond Aubrac, hai nhân vật 
Pháp thân Hà Nội. Aubrac từng mời ông Hồ Chí Minh ở tại 
nhà mình khi thương lượng Pháp-Việt diễn ra ở Pháp năm 
1946. Qua hai nhân vật trên, Oa-sinh-tơn bắn tin rằng, Mỹ 
sẽ ngừng và có thể chấm dứt ném bom Bắc Việt nam, một 
khi miền Bắc cam kết đáp ứng thuận lợi. Theo lời ông 
Aubrac kể lại, ngày 2l-7-1967, hai ông đến Hà Nội. Khi đó 
ông Hồ Chí Minh không được khỏe, nhưng vẫn đồng ý tiếp 
họ. 

Hai vị khách Pháp cũng gặp thủ tướng Phạm văn Đồng và có 
những cuộc trao đổi khá lâu. Ông Đồng trả lời: "Chúng tôi 
muốn phía Mỹ cứ ngừng ném bom không điều kiện. Nếu 
điều ấy được thực hiện sẽ không còn có trở ngại gì cho 
thương lượng". Ông Đồng mong hai ông giữ liên lạc với Hà 
Nội qua trung gian là ông Mai Văn Bộ ở Paris. 

Lúc ấy, Kít-sinh-giơ đã nghĩ đến một giải pháp thỏa thuận 
bằng nhân nhượng (compromis) là thành lập chính phủ liên 
hiệp (government of coalition) Thế nhưng đến ngày 
20.10.1967, ông Mai Văn Bộ bỗng từ chối không tiếp Obrắc 
và Ma-cô-vích với lý do: "Không có gì mới để nói với nhau. 
Tình hình đã xấu đi không còn lý do để thảo luận!". 

Vụ Pen-sin-va-nia chấm dứt, theo tôi, đó là vì Hà Nội cho 


rằng trong mấy tháng ấy tổng thống Giôn-xơn đã leo thang, 
ném bom miền Bắc Việt nam mạnh hơn. Còn Lầu năm góc 
cho rằng tình hình quân sự ở miền Nam đã được cải thiện có 
lợi cho Mỹ và Sài Gòn: "Việt Cộng đã bị đẩy lùi xa khỏi các 
thành phố và căn cứ". Mặt khác, Hà Nội đã có nghị quyết 
quân sự chuẩn bị cho cuộc tiến công rộng lớn Tết Mậu Thân 
năm 1968. 

Tại cuộc hòa đàm ở Paris, Hà Nội đã biết rõ rằng phong trào 
phản chiến trên đất Mỹ đang lên cho, hậu phương Mỹ chia 
rẽ sâu sắc, chính quyền Mỹ phân hóa mạnh giữa hai phe 
"diều hâu và "bồ câu", quân viễn chinh Mỹ bị tác động 
mạnh, Oa-sinh-tơn đã quyết định rút chân ra khỏi bãi lây. 
Biết rõ "tẩy của Mỹ, nên ông Lê Đức Thọ[14] đã xác định 
ngay từ khi Hội nghị Paris về lập lại hòa bình ở Việt nam bắt 
đầu: không chấp nhận rõ ràng sự có mặt của quân đội miền 
Bắc ở miền Nam, "nơi nào có áp bức, nơi ấy có đấu tranh", 
"người Việt nam chiến đấu trên đất nước mình", không thể 
có chuyện người Việt nam rút khỏi nước Việt nam, không có 
chuyện hai nước Việt nam, chỉ có miền Bắc và miền Nam... 
Cứ tụng đi tụng lại như thế, cuối cùng Mỹ đành phải chịu? 
Không có điều khoản nào trong hiệp định Paris về việc bộ 
đội từ miền Bắc vào miền Nam rút trở ra miền Bắc với sự 
giám sát của quốc tế. Việc đưa thêm quân miền Bắc vào 
miền Nam trở nên tự nhiên, dễ dàng hơn. 

Về cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, ý định của 
những người lãnh đạo ở Hà Nội là gì? 

Năm 1968 là năm bầu cử tổng thống Mỹ. Những người lãnh 
đạo đảng cộng sản muốn tạo nên một chiến thắng có thể 


làm chấn động hậu phương Mỹ và thúc đẩy phong trào phản 
chiến trong nhân dân Mỹ. Họ đã huy động lực lượng và tạo 
nên được tiếng vang ở toàn miền Nam, nhất là ở các đô thị: 
Hà Nội chọn thời điểm ngày Tết âm lịch để tận dụng dòng 
người di chuyển, đi lại tấp nập, tạo nên bất ngờ do lệ ngừng 
bắn hàng năm vào dịp này. Cách đánh theo lối tập kích của 
đặc công (đánh đu kích có phối hợp trên toàn chiến trường) 
dùng từng tốp nhỏ, cùng đánh ở nhiều nơi, chọn những mục 
tiêu hiểm yếu để gây chấn động cho đối phương và kêu gọi 
dân chúng nổi dậy (chỉ vùng Quảng Trị-Thừa Thiên là dùng 
lực lượng khá lớn). 

Trước Tết một thời gian, Hà Nội đã đánh lạc hướng đối 
phương bằng cách hoạt động rộ lên ở vùng Khe Sanh, để 
các thành phố và đô thị yên ắng, làm cho đối phương chủ 
quan nghĩ rằng quân Bắc Việt không tấn công các nơi đó. Từ 
năm 1964 đến cuối năm 1967, quân đội Sài Gòn và quân Mỹ 
hoạt động mạnh, mở nhiều chiến dịch tiến công, quân Bắc 
Việt thường ở vào thế đối phó, giữ lực lượng, rút ra xa và 
mất nhiều khu vực đông dân: Vì thế, năm 1968 họ cần một 
đợt hoạt động mạnh để giành lại thế chủ động, cải tiến thế 
trận. Cuộc tiến công rộng lớn dịp Tết Mậu Thân 1968 đã thu 
được kết quả lớn, gây chấn động dư luận thế giới và chính 
giới Mỹ, được bình luận sôi nổi khắp nơi qua báo chí, đài 
truyền thanh, truyền hình. Những tuyên bố của Lầu năm góc 
và MACV (bộ tổng tư lệnh lục quân Mỹ): địch đã bị đẩy ra xa 
các thành thị, căn cứ, đã đuối sức an ninh đã vững chắc... 
thắng lợi của chiến tranh đã trong tầm tay v.v... đã bị thực 
tế bác bỏ và càng tạo nên khủng hoảng niềm tin của nhân 


dân Mỹ đối với chính phủ Mỹ. 

Tuy nhiên, cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân không đạt 
được những điểm sau đây so với kế hoạch: 

- Không chiếm được đài phát thanh Sài Gòn, băng ghi âm 
chuẩn bị sẵn kêu gọi nhân dân nổi dậy không đưa đến được, 
mũi đánh vào dinh Độc Lập cũng không đến nơi, cuộc tiến 
công vào sứ quán Mỹ chỉ vào được tầng trệt rồi bị đánh lùi 
(tuy có tin đưa vội rằng đã chiếm được các tầng trên, do 
một số phóng viên phương Tây sính tin giật gân). ở các nơi 
khác như sân bay Tân Sơn Nhất, ngã tư Bảy Hiền, Phú Lâm... 
không giữ được, bị đẩy lui nhanh với tổn thất lớn. 

- Do đó, thắng lợi quân sự không lớn như mong muốn, nhân 
dân không nổi dậy. 

Sau Tết Mậu Thân, Mỹ và Sài Gòn tiến hành phản kích trên 
toàn miền Nam và thực hiện bình định cấp tốc. Những năm 
1968, 1969 và 1970 là những năm tổn thất lớn nhất của 
phía Hà Nội. Các cơ sở ở thành thị bị lộ, bị quét gần hết. 
Nông thôn cũng bị mất rất nhiều. Hà Nội phải đưa quân 
miền Bắc vào để thay thế quân của họ ở miền Nam. Việc 
tuyển quân tại chỗ ở miền Nam rất khó khăn. Có nơi bộ đội 
địa phương tỉnh, huyện, cho đến có nơi cả du kích "xã cũng 
là người từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... được đưa vào để 
thay thế. 

Trong chúng tôi có người nghĩ rằng, phải chăng cuộc tổng 
tiến công Tết Mậu Thân là miền Bắc tiến công miền Nam với 
ý đồ của đảng cộng sản lợi dụng cuộc tiến công đó để tiêu 
diệt lực lượng của chỉnh phủ Cách m(mg lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt nam vì giữa họ vẫn có sự đố ky Nam-bắc, và 


để rồi chỉ còn lực lượng của miền Bắc ở miền Nam mà thôi. 
Cho nên, sau Tết Mậu Thân, người ta thấy rằng tất cả lực 
lượng chiến đấu ở miền Nam gần như hoàn toàn là lực lượng 
quân đội miền Bắc? 

Có lẽ một số người trong các bạn đã nghĩ quá xa với suy 
luận theo cách chủ quan. Tôi cho rằng, lúc bấy giờ bộ phận 
lãnh đạo đảng cộng sản ở miền Bắc khi mở cuộc tiến công 
Tết Mậu Thân ở miền Nam đều có sự phối hợp với bộ phận 
lãnh đạo ở miền Nam của Trung ương Cục. Họ không có ý đồ 
như các bạn đã hỏi. Bởi vì, chính phủ Cách mạng lâm thời và 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đều do cơ quan lãnh 
đạo đảng cộng sản lập ra. Khi đó trong đảng và trong quân 
đội, chúng tôi luôn được giáo dục rất kỹ rằng, tuy về hình 
thức có hai đảng (ở miền Nam là đảng Nhân dân Cách mạng 
tuy có hai chính phủ (ở miền Nam là chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt nam), nhưng thực chất chỉ 
có một đảng, một chính phủ, một chiến trường. Sau Tết Mậu 
Thân 1968, sự thật là lực lượng cách mạng ở miền Nam bị 
tổn thất rất nhiều. Những cơ sở vốn có ở miền Nam, ở nông 
thôn cũng như ở thành thị bị tiêu diệt, bị "bình định thông 
qua kế hoạch Phượng Hoàng, do lực lượng cách mạng hoạt 
động gần như công khai vào năm 1968 và bị lộ. Khi bị đối 
phương phản công lại, hầu hết lực lượng đó bị phát hiện và 
bị tiêu diệt. Khi tôi về một số tỉnh ở khu 5 lúc bấy giờ, có 
một số lực lượng của địa phương từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh vào thay thế vì lực lượng ở bên trong bị tiêu diệt gần 
hết. Hơn nữa, như đã nói, việc tuyển quân tại chỗ không dễ 
dàng, do phong trào tòng quân ở các vùng giải phóng không 


còn như trước. Tình hình sau năm 1968 có một số nét phác 
họa như vậy. 

Cũng cần nói thêm, vị trí của Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam là 
không có thực chất, họ chỉ là cái bình phong, là một tổ chức 
được đưa ra để lý giải và thuyết phục dư luận thế giới, rằng 
đây là một phong trào vốn có từ miền Nam. Thực ra, tất cả 
đều do chỉ đạo từ cơ quan lãnh đạo của đảng cộng sản ở 
miền Bắc. Tất nhiên, giữa lãnh đạo miền Bắc với lực lượng 
Mặt trận và chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam được 
dựng lên ở miền Nam có sự nhất trí, nhưng vai trò của Mặt 
trận, chính phủ Cách mạng lâm thời luôn ở thế lép vế, phụ 
thuộc, hình thức, phục tùng, không có thực quyền gì. Chính 
vì thế đến năm 1975, khi giành được toàn thắng, Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng và chính phủ Cách mạng lâm thời bị giải 
thể rất nhanh, gần như không kèn không trống. Các vị nhân 
sĩ, trí thức có chân trong chính phủ như luật sư Nguyễn Hữu 
Thọ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, luật sư Trịnh Đình Thảo, 
bác sĩ Dương Quỳnh Hoa.. cũng cảm thấy chán nản, vì 
không được trọng dụng nữa. Tất cả những người có vai vế 
một thời đều ngao ngán, buồn tủi cho thân phận bị khinh 
bạc của mình. 

Vậy thì trong Tết Mậu Thân, ai thắng, ai thua? 

Một câu hỏi thú vị! 

Thuần túy về quân sự, thì có thể nói chúng tôi không thắng. 
Không chiếm được địa bàn, thị trấn, thành phố. ở Huế sau 
25 ngày chiếm giữ, là lâu nhất, chúng tôi phải rút lên núi. 
Tiêu diệt đối phương không nhiều. Tổn thất phía chúng tôi 


lại rất lớn. Lễ ra sau đợt 1, chúng tôi rút về củng cố địa bàn 
nông thôn, duy trì thế lực lâu dài, thì chúng tôi lại phạm sai 
lầm, lao vào tiến công đợt 2 (tháng 5.1968), đợt 3 (tháng 
9.1968), đợt sau đuối hơn đợt trước, tổn thất sau đó cũng 
nặng hơn! Ai ở miền Nam cũng hiểu rõ, năm 1968 và năm 
1969 là hai năm cực kì gay go của chúng tôi, gay go sang cả 
năm 1970 và năm 1971, đến năm 1972 mới hồi phục. Thế 
nhưng, những thất bại của chúng tôi rất nặng nề, các cơ sở 
mật và nửa bí mật được xây dựng công phu hàng mấy chục 
năm, cơ sở chính trị cũng như quân sự, đã bị tổn thất gần 
hết sạch, phải có nhiều thời gian để xây dựng lại, lại được bù 
đắp bởi thất bại về chính trị và tâm lý của chính quyền Mỹ! 
Chúng tôi không ngờ, Tết Mậu Thân đã hất Giôn-xơn ra khỏi 
ghế tổng thống. Ông ta phải tuyên bố bỏ cuộc, chôn vùi luôn 
cả giấc mộng về "xã hội vĩ đại". Ông ta phải từ chối đề nghị 
khẩn thiết tăng quân của tướng Oét-mo-len. Ông ta phải 
chấp thuận cuộc thương lượng mở đầu ở Paris và khởi đầu 
cuộc xuống thang, cam kết rút quân ra khỏi miền Nam Việt 
nam. Đấy là một bước ngoặt tai hại cho Mỹ, có lợi cho Hà 
Nội đang gặp khó khăn gay gắt trên chiến trường. 

Cho nên, về chính trị, chiến lược, tâm lý, Hà Nội đã thắng 
ngoạn mục, thắng lớn? Đây là một nét đặc biệt, có vẻ trái 
quy luật, mang tính chất biện chứng. Không phải thắng lợi 
chính trị bao giờ cũng gắn với một thắng lợi quân sự và 
ngược lại! Sự đời thật không đơn giản! 

Sau Tết Mậu Thân, điều rất rõ là nước Mỹ mệt mỏi, chia rẽ, 
đã bỏ cuộc ở Việt nam. 

Vụ tàn sát ở Huế hồi Tết Mậu Thân ra sao? 


Hồi 1985, 1988 tôi trở lại Huế và có chú ý tìm hiểu thêm về 
sự kiện này. 

Theo tôi việc tàn sát người bị bắt (bao gồm quân nhân, sĩ 
quan, công chức, đảng viên đảng Dân Chủ, gia đình họ...) 
trong khi chiến sự diễn ra, nhất là những ngày cuối khi bộ 
đội cộng sản phải rút quân lên vùng núi phía tây là có thật. 
Có một số hố chôn tập thể từ 20, 30 đến 60, có khi gần 100 
xác chết ở một số nơi trong và ngoài thành phố, như bãi dâu 
(gần cửa Đông Ba), Tây Lộc, Kim Luông, An Hòa... 

Không có chỉ thị, chủ trương tàn sát tù binh. Các đơn vị 
tham chiến đều có được phổ biến về kỷ luật chiến trường, 
nghiêm cấm giết, đánh đập, xỉ vả người bị bắt. Nhưng 
những vụ tàn sát đã diễn ra. Do bộ đội miền Bắc được "giáo 
dục" kỹ về khoa học căm thù, dựa trên cơ sở đấu tranh giai 
cấp ngay từ khi nhập ngũ. Do thái độ quá khích trong qui 
định về bọn ác ôn, có nợ máu, nên có khuynh hướng coi là 
ác ôn một cách bừa bãi: viên chức ở xã, ở huyện, ở tỉnh; chỉ 
huy tiểu đội trưởng lên đến đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng; 
đảng viên đảng Dân Chủ, Cần Lao cũ...; lính dù, biệt động, 
thủy quân lục chiến; lại còn có đơn vị coi người họ Tôn Thất, 
Wng, Bảo, Vĩnh... là gốc phong kiến, chống Cộng... Trên lại 
chỉ thị nghiêm không được để xổng tù binh, lộ bí mật quân 
sự, rất nguy hiểm. Đến khi chiến sự khẩn trương, quân Mỹ 
đổ bộ, ứng cứu, máy bay, pháo binh, pháo từ biển bắn dừ 
dội, bộ đội di chuyển, rồi lệnh rút lên núi... các đơn vị cơ sở 
(trung đội, đại đội một số tiểu đoàn) tự đề ra cách giải 
quyết: thủ tiêu tù binh để đỡ vướng bận, để di chuyển 
nhanh, không lộ bí mật; rồi còn vì số thương binh lên cao, 


cần đưa về sau, mà hàng ngũ chiến đấu ngày càng giảm sút 
nhanh... 

Do đó có thể nói trách nhiệm của việc tàn sát tù binh và cả 
dân thường là hệ thống chỉ huy từ trên xuống dưới, là đảng 
cộng sản muốn giành thắng lợi bằng mọi giá, qua tổn thất 
của cả hai bên. Số người bị tàn sát lên đến bao nhiêu? Chưa 
biết rõ, cần điều tra thêm. Tôi nghĩ có thể là bốn đến năm 
nghìn. Một người tù binh hay dân thường bị tàn sát là tội ác, 
huống chỉ số tàn sát man rợ lên đến bốn hay năm nghìn, 
cũng có thể cao hơn nữa. Từ khi ở trong nước, tôi có nghe 
nói về vụ tàn sát này. Nhưng những người lãnh đạo và chỉ 
huy chiến tranh muốn che dấu, muốn bỏ qua, chỉ xử lý nội 
bộ, phê bình nội bộ đối với tướng Trần Văn Quang, tư lệnh 
chiến trường Trị Thiên, với chính ủy Lê Chưởng (chết trong 
tai nạn ô tô ở Quảng Bình), với đại tá Lê Minh (cũng đã chết 
bị bệnh ung thư). Họ muốn "quên", xí xóa vụ tàn sát này 
làm cho vụ án này càng thêm day dứt, gây thêm uất hận 
trong nhân dân và các chiến sĩ dân chủ... 

Nhân đây, tôi nói lên mong ước về công bằng xã hội, rất cần 
làm rõ ba con số thống kê hiện còn mù mờ: số người bị tàn 
sát trong Cải cách ruộng đất (là vào khoảng 6.000? hay trên 
dưới 10.000, hay là chừng 50.000 người? tùy theo tài liệu); 
số bà con thuyền nhân ta bị chết trên biển, do chìm tàu, 
thuyền, do hải tặc, do giông bão (là chừng 10 vạn, hay 20 
vạn, hay đến nửa triệu, là 500.000? tùy theo sự ước lượng). 
Và số bà con ta bị tàn sát ở Huế (chừng 2000, 3.000 theo 
con số trong nước, không chính thức chừng 6 đến 7.000 hay 
hàng vạn người?). Sau này, cần có những nhóm điều tra, 


nghiên cứu, sưu tầm tài liệu của các trường đại học, tổ chức 
từ thiện, các học giả, sinh viên làm luận án... theo các nội 
dung trên một cách khoa học, cụ thể và tương đối chính xác 
để tiếp cận sự thật. 

Qua những hiện tượng gì các ông cho rằng phía Mỹ đã bỏ 
cuộc từ sau Tết Mậu Thân năm 1968? 

Nhớ lại hồi ấy, những hoạt động quân sự của chúng tôi ở 
miền Nam bị đuối dần, kể cả phải rút ở Huế sau gần hai 
tháng chiến đấu, thì tin tức từ Mỹ dồn dập tới, cực kỳ phấn 
chấn, nói lên rằng Mỹ về cơ bản đã bỏ cuộc ở Việt nam để 
rút chân khỏi bãi lầy: 

Cuối tháng 3, tổng thống Giôn-xơn tuyên bố không ra ứng 
cử tổng thống nữa và thỏa thuận sẽ hội đàm và ném bom 
hạn chế miền Bắc Việt nam (từ vĩ tuyến 20 trở vào). Những 
tín hiệu ấy cho thấy, rõ ràng phía Mỹ đã "thấm đòn", đã mất 
ý chí. Ngay sau đó, đầu tháng 4.1968[15], Mc Namara rời 
chức bộ trưởng Quốc phòng, Clark Clifford lên thay, lại thêm 
một bằng chứng về sự thú nhận thất bại trong quân sự của 
Mỹ. 

Đồng thời tướng Westmoreland trở về Mỹ, Creighton Abrams 
phó tướng lên thay, có nghĩa là, tư lệnh chiến trường bị rút 
về vì thất bại? Chúng tôi bình luận với nhau: Hoa Kỳ đang 
gặp khó khăn. Về chức tổng thống, khó ai hơn Giôn-xơn, về 
bộ trưởng Quốc phòng khó ai hơn Mắc Na-ma-ra, còn tư lệnh 
chiến trường khó ai hơn Oét-mo-len. Mỹ đã bế tắc! 

Có một tin từ Mỹ hồi ấy làm chúng tôi đặc biệt thích thú là, 
tổng thống Giôn-xơn đã triệu tập những nhân vật tài giỏi, 
sáng suốt nhất của nước Mỹ tới Nhà Trắng để hỏi ý kiến về 


đối sách ở Việt nam. Họ đều góp ý nên rút ra, nên tìm một 
giải pháp hòa đàm. Đó là những "wise Men" (tức là "những 
người khôn ngoan"), những "bô lão" của nền chính trị Hoa 
Kỳ, như: Dan Achison John Mccloy, Mc George Bundy), 
Douglas Dillon... Họ đều là những "diều hâu" cỡ lớn, nay 
bằng gia nhập đoàn "bồ câu? 

Đề nghị ông cho biết, lúc bấy giờ các ông đánh giá khả năng 
chiến đấu của Quân đội Việt nam Cộng hòa như thế nào? 
Đây là một câu hỏi rộng! Tất nhiên, khi Mỹ thực hiện rút 
quân (cả quá trình rút từ những năm 1969, 1970 và 1971), 
Mỹ đã cố sức giúp quân đội đó về các mặt trang bị, huấn 
luyện, xây dựng lực lượng hải quân, không quân. Sau này, 
trong cuộc chiến người ta đã thấy rõ Quân đội Việt nam 
Cộng hòa không đủ sức bảo vệ lãnh thổ miền Nam trước 
những cuộc tiến công dồn dập của Quân đội nhân dân Việt 
nam từ năm 1972 đến năm 1973, sau khi ký hiệp định Paris, 
đặc biệt là năm 1974 và đầu năm 1975. Lý do cũng đơn 
giản, là trước kia cả nửa triệu quân Mỹ cùng với Quân đội 
Việt nam Cộng hòa đã đương đầu rất chật vật với Quân đội 
Nhân dân Việt nam ở miền Nam. Do đó, khi quân đội Mỹ rút 
ra cùng với hỏa lực rất lớn của trọng pháo, xe tăng, thiết 
giáp, không quân, tất nhiên, khả năng chiến đấu của Quân 
đội Việt nam Cộng hòa càng rơi vào tình trạng khó khăn 
thêm. 

Về đánh giá, so sánh lực lượng Quân đội Nhân dân Việt nam 
với Quân đội Việt nam Cộng hòa trên chiến trường miền 
Nam, tôi thấy, phía Quân đội Nhân dân Việt nam được huấn 
luyện, trang bị khá tốt, do sự giúp đỡ, chi viện của Liên xô, 


Trung quốc lúc đó. Cho nên, vũ khí, trang bị hiện đại, khả 
năng huấn luyện tốt, đặc biệt tinh thần chiến đấu, công tác 
giáo dục chính trị, tuyên truyền về tâm lý và nhận thức 
chính trị chặt chẽ, cộng với kỷ luật nghiêm đã làm nên sức 
mạnh của quân đội đó. Về chỉ đạo chiến lược, Quân dội nhân 
dân Việt nam đã có một bề dày kinh nghiệm của thời kì 
chống Pháp, rất quan trọng. Nếu không có chín năm kháng 
chiến chống Pháp, miền Bắc khó mà đạt kết quả ngay được 
trong chiến tranh chống quân viễn chinh Mỹ. Về các cấp chỉ 
huy, các cấp tướng của Quân đội Nhân dân Việt nam thường 
trau dồi về lý tưởng, đồng thời họ mưu lược, dày dạn kinh 
nghiệm trong chiến tranh chống Pháp, họ có uy tín trong 
nhân dân, vì phần lớn trong số họ là những người đã từng hy 
sinh, tận tụy với sự nghiệp giải phóng dân tộc như đã nói ở 
trên. Họ hầu như không có vấn đề tham nhũng. Chỉ có một 
trường hợp đáng kể là trong chiến dịch Biên giới, đại tá Trần 
Dụ Châu là cục trưởng Cục quân nhu, vì đã tham nhũng nhu 
yếu phẩm của quân đội, ăn chơi sa đọa nên đã bị tử hình. 
Sinh hoạt của các vị tướng Quân đội Nhân dân khá giản dị, 
họ có tinh thân đồng cam, cộng khổ với binh sĩ. Nhìn chung, 
họ chỉ sa sút về phẩm chất từ những ngày hòa bình. 

Còn các vị tướng của Quân lực Việt nam Cộng hòa, theo tôi 
biết chưa thật đầy đủ, cũng có những vị tướng có tài như 
Nguyễn Đức Thắng, Đỗ Cao Trí, Ngô Quang Trưởng... Nhưng 
nhìn chung, đánh giá một cách khách quan trong điều kiện 
hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ, hầu hết các vị tướng của 
Quân lực Việt nam Cộng hòa nhiễm tật tham nhũng khá 
nặng, làm ảnh hường đến uy tín của mình trước hàng quân 


và trong xã hội. Người ta đã nói nhiều đến các vị tướng ăn 
chơi, buôn lậu v.v... Và điều này cũng làm giảm sức chiến 
đấu của quân đội. Về hàng ngũ sĩ quan trung cấp của cả hai 
bên có thể nói là xấp xỉ ngang nhau. Tôi đã gặp anh em ở 
Quân đội Nhân dân Việt nam và sau này có quen biết một số 
sĩ quan cấp tá của Quân lực Việt nam Cộng hòa, tôi thấy, 
trình độ của các sĩ quan Việt nam Cộng hòa không kém, 
thậm chí họ được huấn luyện chính quy qua các trường cao 
đắng quốc phòng, trường sĩ quan Đà Lạt và các trường huấn 
luyện khác qui mô hơn. Một số còn được bổ túc ở các trường 
quân sự Hoa Kỳ. Họ am hiểu nhiều về chiến thuật chung của 
quân sự phương Tây và công tác tổng kết chiến trường cũng 
rất khá, không kém gì sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt 
nam. Có những mặt về kĩ thuật quân sự như truyền tin, 
không quân, hải quân, pháo binh v.v... họ được huấn luyện 
chính quy hơn, tỉ mỉ hơn. Càng xuống cấp dưới, từ sĩ quan sơ 
cấp, hạ sĩ quan đến binh sĩ thì không thể nói là bên nào khá 
hơn. Mặc dù chiến thắng thuộc về phía quân đội miền Bắc, 
nhưng không thể nói binh sĩ trong Quân lực Việt nam Cộng 
hòa không thể hiện sự dũng cảm. Cả hai bên đều có những 
đơn vị thiện chiến chủ lực, như Quân lực Việt nam Cộng hòa 
có các đơn vị thủy quân lục chiến, dù, biệt động... Quân đội 
nhân dân Việt nam có các quân đoàn 1, quân đoàn 2, các 
đơn vị đặc công, một số đơn vị tên lửa, không quân... vừa có 
trình độ huấn luyện tốt vừa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. 
Có thể nói thêm gì về Quân lực Việt nam Cộng hòa, theo ý 
ông? 

Cho đến nay, với thời gian, tôi càng hiểu rõ hơn về quân đội 


ấy. Hơn bảy năm nay, tôi đã gặp khá nhiều sĩ quan, hạ sĩ 
quan, binh sĩ vốn thuộc Quân lực Việt nam Cộng hòa. Một số 
người đã trở thành bạn tôi, có người khá thân nữa. Quân lực 
Việt nam Cộng hòa có những khó khăn, nhược điểm ở ngay 
sự ra đời và phát triển của nó. Nó được chính quyền thực 
dân Pháp lập nên, được người Pháp tổ chức và huấn luyện. 
Các sĩ quan cấp cao nhất hầu hết là học ở các trường quân 
sự của thực dân Pháp. Các tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn 
Cao Kỳ, Nguyễn Văn Hinh, Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, 
Phạm Văn Phú, Đỗ Cao Trí, Ngô Quang Trưởng, Đỗ Mậu... 
đều thế cả. Trước nhân dân cả nước Việt nam, trước dư luận 
quốc tế, quả thật là có nhiều khó khăn, khi muốn dành cho 
quân đội ấy những chữ "yêu nước", chính nghĩa", khác hẳn 
với Quân đội Nhân dân Việt nam. Tất nhiên điều này, anh 
em binh sĩ, sĩ quan sơ cấp và trung cấp của Quân Đội Việt 
nam Cộng Hòa không chịu trách nhiệm. Nó thuộc về lịch sử. 
Ngoài khó khăn rất cơ bản và khách quan ấy đã đưa Quân 
lực Việt nam Cộng hòa đến chỗ thua trận, còn một lý do 
quan trọng nữa. Đó là chiến lược sai lầm, vội vã rút bỏ Tây 
Nguyên giữa tháng 3.1975, gây nên sụp đổ dây chuyền về ý 
chí, kỷ luật và thế trận, mà dù Quân lực Việt nam Cộng hòa 
có những tướng giỏi về chỉ huy tác chiến, như Lý Tòng Bá, 
Ngô Quang Trưởng, xông xáo như tướng Lê Minh Đảo... hay 
có người sống giản dị, liêm khiết như Nguyễn Viết Thanh..., 
có khí tiết như các tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, 
Lê Văn Hưng cũng không cứu vãn nổi tình thế. 

Có đơn vị chiến đấu Liên xô, Trung Quốc trên chiến trường 
Việt nam không? 


Tôi có thể khẳng định: hoàn toàn không có đơn vị chiến đấu 
Liên xô và Trung Quốc ở chiến trường Việt nam. Theo tôi 
biết, ở chiến dịch Biên giới cuối năm 1950, chỉ có một cố 
vấn quân sự Trung Quốc. Nhà quân sự Trung Quốc đầu tiên 
đến Việt nam vào tháng Giêng năm 1950 là La Quý Ba, cấp 
tướng, trước đó là chánh văn phòng Quân ủy Trung ương 
đảng Cộng sản Trung Quốc, với chức vụ là đại sứ Trung Quốc 
đầu tiên ở nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa (nay là cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam), ngay sau khi Trung Quốc 
chính thức công nhận Hà Nội. 

Tháng 8.1950, đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc đầu tiên 
đông gần một trăm người đã đến Việt Bắc. Đoàn do đại 
tướng Vi Quốc Thanh dẫn đầu, mang mật danh là "Tổ công 
tác Trung-Nam”". Trước đây, tướng Vi là chính ủy Quân đoàn 
10, thuộc Đệ Tam dã chiến quân của Quân giải phóng nhân 
dân Trung Quốc. Từ tháng 3.1950 nhiều đơn vị quân đội Việt 
nam sang Vân Nam và Quảng Tây để chở vũ khí, đạn dược, 
mìn, chất nổ, trong đó có nhiều súng máy và đại bác các cỡ 
về Việt nam. 

Trong chiến dịch Biên giới bắt đầu từ giữa tháng 9.1950, hơn 
40 cố vấn Trung Quốc đã có mặt ở các sư đoàn, trung đoàn 
của Việt nam, mỗi đơn vị có từ ba đến sáu cố vấn Trung 
Quốc. Không có ai tham gia chiến đấu trực tiếp. Các trận 
bao vây Cao Bằng và Lạng Sơn, tiến công hạ đồn Đông Khê, 
diệt binh đoàn Lơ-pa-giơ (Lepage) và Sác-tông (Charton), 
giải phóng một vùng biên giới rộng, đều có sự góp ý của cố 
vấn Trung Quốc vào kết hoạch quân sự của Quân đội nhân 
dân Việt nam. Công bằng mà nói, đại tướng Trung Quốc Trần 


Canh, một tướng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tư lệnh 
của Quân đoàn 20, ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Trung 
Quốc, được cử sang Việt nam từ tháng 6.1950 để giúp Việt 
nam chuẩn bị chiến dịch Biên giới, đã đóng góp đáng kể cho 
chiến dịch này. Ông to béo, mỗi lần lên ngựa lại phải có 
người "bệ" lên. Ngay sau khi chiến dịch Biên giới kết thúc, 
ông được lệnh về gấp Trung Quốc vào đầu tháng 11.1950 để 
nhận chức phó tổng tư lệnh chí nguyện quân Trung Quốc 
sang tham chiến ở Triều Tiên và là phó tướng của nguyên 
soái Bành Đức Hoài.[16] 

ở chiến dịch Điện Biên Phủ, theo tôi được biết, cũng không 
có một quân nhân Trung Quốc nào tham gia chiến đấu. Tổng 
cố vấn Vi Quốc Thanh dự chiến dịch, nhưng không ở cùng 
chỗ với tướng Giáp, là tổng tư lệnh chiến dịch, đóng bản 
doanh ở Mường Phăng. Các sư đoàn đều có tổ cố vấn Trung 
Quốc. Vũ khí Trung Quốc được chuyển đến ngày càng nhiều, 
nhưng đều do bộ đội Việt nam nhận tại các binh trạm Bằng 
Tường và Hồ Khẩu ở biên giới. Có ai đó nói rằng, ở Điện Biên 
Phủ, lính Trung Quốc đánh nhau với lính Pháp là hoàn toàn 
sai sự thật! 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
NHÌN Lại CUộC CHIếN TRANH 
Phần 1 


Hỏi Và TRả Lời Với CáC CựU CHiếN BINH VIệT NAM, HOA Kỳ, 
úC, PHáP... 


Tôi biết rõ, sau khi sáu tiểu đoàn quân Pháp nhảy dù xuống 
Điện Biên vào ngày 20 tháng 11. 1953 để lập căn cứ, tướng 
Giáp đã đề ra ngay việc chuẩn bị tiến công cả Lai Châu và 
Điện Biên. Phương châm tác chiến là "tiến nhanh, giải quyết 
nhanh", vì quân Pháp chưa kịp củng cố hệ thống phòng thủ. 
Cố vấn Trung Quốc đồng ý phương châm này, nói theo kiểu 
Trung Quốc là "khoái tả, khoái diệt". Ngày 20.1.1954, cuộc 
tiến công đã được dự định thì đột nhiên phải đình lại. 
Phương châm tác chiến thay đổi thành "đánh chắc, tiến 
chắc". Sự thay đổi phương châm là do tướng Giáp đề xuất, vì 
tình hình đã thay đổi quân Pháp đã có hơn 16 tiểu đoàn, 
công sự hầm ngầm đã được củng cố vững chắc, dây thép 
gai, ụ pháo, ụ súng máy được bố trí dày đặc, lại có không 
quân yểm trợ ngày đêm. Các cố vấn Trung Quốc cũng đồng 
ý thay đổi phương châm tác chiến. Cuộc tiến công phải 
chuẩn bị thêm đến gần 50 ngày đêm nữa, để khởi đầu vào 
ngày 13.3.1954. Một trong những yếu tố quyết định thắng 
lợi là hệ thống hầm hào được xây dựng theo lối đào dũi, bao 
vây, chia cắt trận địa của đối phương, thắt chặt, lấn dần 
bằng xẻng cán ngắn, sắc, kết hợp với các hầm pháo được 


giấu kín, bắn cầu vồng và bắn thẳng, cùng với nhiều trận 
địa pháo giả, tạo khói nghi binh để đánh lừa pháo đối 
phương.. 

Trong cuộc chiến đấu chống không quân Mỹ ở miền Bắc, từ 
cuối năm 1967 có một số đơn vị cao xạ Trung Quốc tham gia 
bắn máy bay Mỹ, nhưng không nhiều. Họ chỉ bố trí trận địa ở 
phía bắc sông Hồng hoặc gần Hà Nội, như ở các tỉnh Hà Bắc, 
Bắc Thái, Quảng Ninh... xa các thành phố và thị trấn, nơi 
máy bay Mỹ ít đánh phá. Họ đóng quân trong rừng, ở xa 
vùng dân cư. Số máy bay do pháo cao xạ Trung Quốc bắn rơi 
rất ít thấy. Mục đích chính của họ có vẻ chủ yếu là thu thập 
kinh nghiệm chiến đấu. 

Binh lính Liên xô không có mặt ở Việt nam, nhưng chuyên 
gia kỹ thuật quân sự và cố vấn quân sự thì khá đông, có lúc 
tới hơn 2000 người. Họ làm cố vấn ở Bộ Quốc phòng, Bộ 
tổng tham mưu, ở các tổng cục và cục chuyên môn, ở các 
quân đoàn, sư đoàn, học viện, viện kỹ thuật quân sự... 
Chuyên gia không quân, tên lửa, hải quân, ra-đa của Liên xô 
cũng luôn có mặt. Đó là chưa nói đến hải quân Liên xô thuộc 
Hạm đội phía Đông đóng ở căn cứ Cam Ranh sau ngày 
30.4.1975. 

Những trang bị quân sự của Liên xô và Trung Quốc, những 
kinh nghiệm phong phú về chiến tranh du kích, về "công 
kiên" và "vận động chiến" của Trung Quốc, những kinh 
nghiệm về "hợp đồng binh chủng" của Liên xô... đã có tác 
dụng to lớn đối với việc nâng cao trình độ chiến đấu của 
Quân đội Nhân dân Việt nam từ khi đội quân này được thành 
lập cho đến nay. Nhưng cách đánh trận thì phải hoàn toàn 


Việt nam. 

Những lúc nào ông cảm thấy chiến tranh gặp khó khăn và 
làm phía Việt nam lo ngại, bối rối? 

Khó khăn trong chiến tranh nhiều vô kể, vì nền kinh tế của 
Việt nam lạc hậu, trong khi đó quân đội Pháp và quân đội 
Mỹ đều được trang bị tối tân. Thời điểm khó khăn, đáng lo 
ngại nhất có lẽ là khi quân Mỹ bắt đầu được đưa ồ ạt vào 
miền Nam Việt nam. Chúng tôi lo rằng quân đội chúng tôi 
khó đương đầu nổi với quân đội Mỹ có hỏa lực mạnh, với sự 
yểm trợ rất lớn của không quân, trực thăng, pháo binh, xe 
bọc thép, xe tăng. Nhưng sau các trận Plây-me, Ya-drang, 
sau các chiến dịch Gian-xơn Xi-ti Xê-đa Phô, át-lê-bô-rô... 
chúng tôi bớt lo. Quân Mỹ không có gì thật ghê gớm. Chúng 
tôi đã tìm ra cách đánh thích hợp. Chúng tôi hiểu, đánh 
nhau với quân đội Mỹ, không cần thắng lợi trọn vẹn, chỉ cần 
không chịu thua, bền bỉ đương đầu là thắng. Mà phía quân 
đội Mỹ không thắng được chúng tôi có nghĩa là thua. 

Có những lúc đứng trước sự chênh lệch quá lớn, người ta dễ 
bị ngợp. Trên đường mòn Hồ Chí Minh, nhìn lên trời, nhiều 
máy bay vận tải C.130 của Mỹ bay qua, chở hàng chục tấn 
hàng quân sự và cả một đại đội chiến đấu trong bụng nó, 
mỗi giờ bay được gần một ngàn kilômét. Trong khi chúng tôi 
vai vác ba, bốn chục ki lô, suốt một ngày chỉ đi được ba 
chục kilômét. Mệt bã người, có lúc thấy nản, nhưng rồi lại tự 
động viên bằng ý chí vượt khó, lại còn cảm thấy tự hào về 
sức bền bỉ, dẻo dai của mình. Phần đông chúng tôi vẫn giữ 
một niềm tin lạc quan. Động viên nhau giữ vững tinh thần, 
nên có lo ngại, nhưng không bối rối. Số bối rối, tuyệt vọng, 


nản chí, bỏ cuộc, bị chiêu hồi không đáng kể. Lúc đầu gặp 
cuộc ném bom rải thảm của máy bay B-52, tôi cũng sợ. Lúc 
ấy là ở Quảng Trị tháng 5.1972. Sau thì quen, vì bom tỏa 
rộng, chỉ khi nào bom trúng như ném vào lỗ đáo thì mới 
nguy, cứ có hầm, hố có mái che bằng gỗ cây là yên chí. Các 
cuộc ném bom của không quân Mỹ trên miền Bắc cũng vậy. 
Một, hai lần đầu thì giật mình, lo sợ. Sau cứ ung dung xuống 
hầm, báo động xong lại làm việc, đọc sách, đi chơi bình 
thường như không có gì xảy ra. Khả năng thích ứng của con 
người với hoàn cảnh thật vô cùng! 

Hiệp định Paris về Việt nam được ký vào tháng 1.1973 đã có 
tác dụng gì? 

Lợi thế của chúng tôi đã quá rõ. Quân Mỹ phải rút hết. Tôi 
tham gia tổ kiểm soát cuộc rút quân Mỹ cuối cùng ở sân bay 
Tân Sơn Nhất. Anh thượng sĩ không quân Mc Bielke là quân 
nhân Mỹ cuối cùng. Không có điều kiện nào buộc chúng tôi 
phải rút quân khỏi miền Nam Việt nam. Lập luận chúng tôi 
đơn giản là, cả quân đội Việt nam Cộng hòa và nửa triệu 
quân Mỹ không thắng nổi chúng tôi, nay quân Mỹ rút đi, chỉ 
còn quân đội Việt nam Cộng hòa, thì chúng tôi chắc chắn 
thắng. Chúng tôi hiểu rằng, cần đưa thêm nhiều quân miền 
Bắc vào miền Nam. ý định thành lập các đơn vị cỡ quân 
đoàn được đặt ra (mỗi quân đoàn có ba sư đoàn bộ binh và 
một sư đoàn thiết giáp) một cách khẩn trương. Quân đoàn 1 
được hình thành ngay cuối năm 1973. 

Một lợi thế nữa là chúng tôi có đoàn đại biểu quân sự của 
"quân Giải phóng miền Nam" ở ngay Tân Sơn Nhất, trong 
Ban liên hợp quân sự hai bên. Đoàn thường xuyên có công 


việc đi Lộc Ninh và nhiều nơi khác như Mỹ Tho, Phan Thiết, 
Đà Nẵng, Huế... Đây là "trạm quan sát" lợi hại, có thể nắm 
bắt nhanh nhạy tình hình chính trị, quân sự, tâm lý của 
người Mỹ và Sài Gòn, thu lượm tin tức tình báo để báo cáo 
cho lãnh đạo ở Hà Nội. Các đoàn quốc tế giám sát việc thi 
hành Hiệp định Paris gồm các sĩ quan Ba-lan và Hung-ga-ri 
cũng rất có ích cho việc thu lượm tin tức thăm dò đối 
phương. 

Công cuộc "đổi mới" ở Việt nam diễn ra như thế nào? 

Khác với Liên xô cũ và Trung Quốc, ở Việt nam không có ai là 
"kiến trúc sư của "đổi mới" cả. Đảng Cộng sản Việt nam 
chưa có ai như Goóc-ba-chốp (M. Gorbachew)[17] cũng chưa 
có ai như Đặng Tiểu Bình[18]. Đảng Cộng sản Việt nam, vì 
bó buộc, phải thoát ra khỏi cảnh "đói nghèo tập thể" mà bất 
đắc dĩ đi vào "đổi mới". Do "đổi mới" một cách bị động, nên 
"đổi mới" nửa vời, cầm chừng với đầy mâu thuẫn chồng 
chéo nhau. "Đổi mới" khá rõ về kinh tế, nhưng "đổi mới" 
chậm chạp, đây lo sợ về chính trị. Thực hiện kinh tế thị 
trường, tự do kinh doanh, nhưng không công nhận quyền sở 
hữu cá nhân về đất đai (theo Hiến pháp, mọi đất đai thuộc 
về toàn dân). Thực hiện kinh tế nhiều thành phần, nhưng sở 
hữu quốc doanh vẫn là chủ đạo, chiếm 60% tổng sản phẩm 
công nghiệp hàng năm. Đảng cộng sản vẫn độc quyền lãnh 
đạo. Bầu cử vẫn là "đảng chọn dân bầu v.v... Những người 
bất đồng chính kiến vẫn bị bịt miệng, quản thúc, giám sát 
và giam giữ. Tự do báo chí bị từ chối. 

Do "đổi mới không mạnh dạn, không chủ động, không hài 
hòa và toàn diện, nên tuy có một số kết quả rõ về mặt kinh 


tế, công nghiệp phát triển ít nhiều, sản xuất dầu thô, gạo, 
cao su, cà phê... tăng khá, nhưng các mâu thuẫn xã hội, 
chênh lệch giàu nghèo, bất công giữa các vùng càng tăng. 
Đặc biệt hai năm nay tốc độ tăng trưởng chậm lại, đầu tư từ 
nước ngoài đình đốn, khách du lịch giảm, nông dân bất mãn 
dẫn đến những cuộc đấu tranh lan rộng ở 128 xã thuộc 
riêng tỉnh Thái Bình và cả vùng đồng bằng sông Hồng (các 
tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Sơn Tây, Thanh Hóa...) trong 
tháng 5 và 6.1997, 

Đảng Cộng sản Việt nam vẫn bị quá khứ đè nặng. Họ vẫn 
tụng niệm chủ nghĩa Mác-Lênin, rêu rao trung thành với chủ 
nghĩa xã hội, tổ chức kỷ niệm trọng thể Cách mạng tháng 
Mười Nga lần thứ 80 ở Hà Nội... 

Quan hệ Mỹ-Việt hiện nay ra sao và có triển vọng như thế 
nào? 

Đã có một số tiến triển. Lệnh cấm vận của Mỹ đối với Việt 
nam đã bãi bỏ từ năm 1994, quan hệ giữa hai nước được 
bình thường hóa vào giữa năm 1995. Đại sứ của hai nước đã 
nhận nhiệm vụ. Các cuộc thương lượng về việc Mỹ chấp 
nhận Việt nam được hưởng tối huệ quốc trong quan hệ buôn 
bán Mỹ-Việt đang được tiến hành. Việc giúp đỡ nhau để giải 
quyết các vấn đề tồn tại có liên quan đến tù binh chiến 
tranh và quân nhân Mỹ mất tích ở Việt nam (POW-MIA) đang 
tiến triển có khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn lắm trắc trở. Trắc 
trở lớn nhất là Hà Nội nhìn sang Oa-sinh-tơn với đôi mắt đầy 
nghi ky. Họ chưa dứt khoát giở sang trang mới trong quan 
hệ giữa hai nước. Họ lập luận: "Mỹ đang có thái độ hai mặt”. 
Mỹ vừa muốn mở rộng quan hệ buôn bán, giao dịch kinh tế 


để phục vụ quyền lợi của Mỹ, lại vừa muốn đảng Cộng sản 
Việt nam phải thực hiện dân chủ, đa nguyên, đổi mới mạnh 
hơn cả về kinh tế lẫn chính trị. Hà Nội cho rằng, việc các 
nước, trong đó có Mỹ, ép Việt nam thả tù chính trị, lên án 
Việt nam vi phạm nhân quyền là can thiệp vào chủ quyền 
của Việt nam. Việt nam rất muốn Hoa Kỳ dành cho qui chế 
tối huệ quốc (MFC) trong giao thương, nhưng lại sợ nguy cơ 
"diễn biến hòa bình", chủ yếu là đến từ phía Mỹ, có thể lật 
đổ chế độ của họ. Hà Nội nhìn Oa-sinh-tơn với con mắt vừa 
muốn là bạn, vừa có mặc cảm cho là kẻ thù nguy hiểm. 

Về chiến lược ngoại giao, trong đảng Cộng sản Việt nam 
đang có phân hóa. Giới lãnh đạo chóp bu muốn xu hướng 
gắn bó toàn diện với Trung Quốc phải là chính, do chung 
một chế độ chính trị độc đảng, cùng tuyên bố xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, cùng nói là theo chủ nghĩa Mác-Lênin, cùng 
"đổi mới" theo một kiểu. Vấn đề xâm lược, xung đột chiến 
tranh như năm 1979 là chuyện eũ, chuyện lịch sử, tạm thời 
cho vào quá khứ. Ngược lại, có một số cán bộ ngoại giao, 
cán bộ kinh tế, cán bộ trẻ cùng đông đảo nhân dân lại muốn 
quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ cũng như với các nước 
phương Tây, trong đó nên nặng hơn về Mỹ và phương Tây, vì 
tiềm lực kinh tế, tài chính của các nước đó lớn, kỹ thuật hiện 
đại, khả năng đầu tư dồi dào; họ chỉ rõ rằng chính Trung 
Quốc cũng phải cầu cạnh để có quan hệ tốt với Hoa Kỳ. Xu 
thế này có chiều hướng tăng thêm với thời gian, gắn liền với 
xu hướng đòi đổi mới cả về chính trị một cách rõ ràng. Triển 
vọng lâu dài trong quan hệ Việt-Mỹ là thuận lợi. 

Tôi lạc quan ngay cả đối với tương lai không xa. Vì trong thời 


"mở cửa" hiện nay, giao lưu trong và ngoài nước đã mở 
rộng, thông tin từ thế giới dân chủ tràn vào không có cách 
nào ngăn chặn hay sàng lọc nổi. Nếp sống, nếp nghĩ mới 
thấm dần vào xã hội theo nhiều tốc độ khác nhau. Văn nghệ 
sĩ, trí thức, nhà kinh doanh, tuổi trẻ... tiếp thu nhanh nhất. 
Trong đảng cộng sản tiếp thu chậm, chậm nhất là bộ phận 
lãnh đạo bảo thủ. Ngày càng có nhiều cán bộ trẻ, có tài 
năng đi học ở Mỹ, Ca-na-đa, ở các nước châu Âu, úc, có học 
bổng hoặc tự túc. Họ tiếp thu sâu sắc nếp sống dân chủ ở 
các nước đó... Lợi thế nói trên không nhỏ; bà con người Việt 
ở nước ngoài về thăm nhà, khách du lịch từ Mỹ và phương 
Tây vào Việt nam cũng góp phần đáng kể cho xu thế dân 
chủ hóa ở trong nước. 

Về POW-MIA ý kiến của ông ra sao? 

Cuối năm 1991, theo lời mời của ủy ban đặc biệt về tù binh 
chiến tranh và người mất tích của quốc hội Hoa Kỳ, tôi có 
trình bày ý kiến riêng của tôi tại quốc hội. Tôi nói rõ thái độ 
của tôi là nói lên sự thật mà tôi biết, không thêm bớt. Không 
phải giới lãnh đạo trong nước lúc ấy có thái độ vu cáo, chụp 
mũ tôi là "phản bội", "phản động mà tôi nói sai về họ. 

Tôi cho rằng, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, thái độ của 
Hà Nội trong vấn đề trao trả tù binh là rõ ràng: trả gọn, trả 
hết tù binh Mỹ để nhận đủ, nhận hết người của mình. Tôi là 
ủy viên chính thức đoàn miền Bắc, còn là người phát ngôn 
chính thức của đoàn, tôi được đọc các bức điện hàng ngày 
dịch điện mật mã được đánh đi từ Hà Nội cho đoàn ở trong 
sân bay Tân Sơn Nhất (trại Đa-vít), chỉ đạo cụ thể việc thi 
hành Hiệp định. Đó là những bức điện của ông Lê Duẩn, 


tổng bí thư đảng Cộng sản Việt nam, ông Phạm Văn Đồng 
chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, đại tướng Võ Nguyên Giáp... 
Trước đó, tôi đã có dịp đến tất cả trại tù binh Mỹ (ở Hà Nội, 
Hà Tây), gặp gần hai trăm tù binh Mỹ, viết một cuốn sách 
phóng sự về tù binh Mỹ và nhiều bài báo về đề tài này. Bạn 
thân tôi, đại tá Nguyễn Thúc Đại cùng học một lớp với tôi khi 
còn trẻ ở Huế, là cục trưởng Cục địch vận, trong đó có 
phòng quản lý trại tù binh, nên tôi hiểu khá rõ. Tôi gần như 
được tự do đọc hồ sơ mật về tù binh Mỹ ở các trại giam, do 
các trại trưởng, thường là cấp trung tá và thiếu tá mà tôi là 
đại tá, họ nể tôi, họ đưa cho tôi đọc. 

Tôi có nói rõ số tù binh Mỹ mất tích nhiều vì máy bay của họ 
bị bắn rơi nhiều vẻ. Có chiếc đâm xuống biển, nhiều chiếc 
rơi vào rừng rậm ở Tây Bắc, miền Trung và bên Lào, nơi rất ít 
dân cư, đường xá ít. Rừng nhiệt đới rậm đến nỗi cách xa 
chừng hai trăm mét đã không thấy xác máy bay và xác 
người. Mưa, nắng, lũ, lụt... làm mất vết tích. Chính chúng tôi 
có một trực thăng chở sĩ quan Việt nam và Liên xô gần mười 
người bị rơi vì tai nạn ở vùng tây Nghệ An, Hà Tĩnh năm 
1984 mà huy động cả trực thăng, bộ binh, dân quân địa 
phương đông đảo đi tìm hàng tháng mà không thấy một dấu 
vết nào. Tôi đã đề xuất là nên yêu cầu phía Việt nam đưa ra 
các sổ sách gốc nhập trại, cấp phát đồ dùng, các báo cáo 
hàng tháng của các trại, các tài liệu của các ban biên tập 
lịch sử tỉnh, đảng bộ địa phương, các ban sưu tầm hiện vật 
bảo tàng tỉnh, huyện, vì việc bắn rơi máy bay Mỹ, bắt tù 
binh Mỹ được coi là chiến công nổi bật của các tỉnh, 
huyện..., thì có thể căn cứ vào đó mà biết thêm một số 


trường hợp. việc này sau đó đã được thực hiện. 

Liệu có việc đưa tù binh Mỹ sang Liên xô không? 

Theo tôi biết là không! Vì tôi có qua Mát-xcơ-va một số lần, 
có lần ở trong đoàn quân sự cấp cao mà không hề nghe nói 
đến chuyện này. Hơn nữa, Liên xô sẵn có tùy viên quân sự ở 
Hà Nội, trong đó có sĩ quan quân báo tại chỗ. Họ rất quan 
tâm thu lượm tin tức về vũ khí mới, chiến thuật của không 
quân Mỹ và những tin tức quân sự khác qua sĩ quan không 
quân Mỹ bị bắt. Theo lệnh trên, Bộ tổng tham mưu và Cục 
địch vận sẵn sàng giúp đỡ họ, cho họ gặp tù binh, thông báo 
cho họ biết những tin tức phía Việt nam khai thác được, 
không cần phải đưa tù binh sang Liên xô. 

Khi ông Bô-rít En-xin (Boris Eltsin)[19] sang Mỹ năm 1995 có 
nói rằng, Liên xô có giữ tù binh Mỹ, Lầu năm góc hỏi ý kiến 
tôi qua điện thoại vào ban đêm, tôi trả lời ngay rằng: tôi tôn 
trọng tổng thống En-xin, nhưng trong vấn đề này tôi nghĩ 
ông ta đã nói một điều không có thật. Sau đó, Lầu năm góc 
cám ơn tôi và cho biết sứ quán Mỹ ở Mát-xcơ-va cũng cùng 
một ý kiến như vậy. 


Vậy về những ý kiến của nhà nghiên cứu Stê-phan Mo-rítx 
(Stephan Morris) liên quan đến các tài liệu mật được tiết lộ 
từ kho lưu trữ ở Mát-xcơ-va, ông đánh giá thế nào? 

Ông Mo-rítx nhiều lần gặp tôi ở Mỹ và ở Pháp, cũng nhiều 
lần gọi điện thoại và viết thư cho tôi về vấn đề này. Lầu năm 
góc cũng gửi tôi các tài liệu lưu trữ ở Mát-xcơ-va và cử sĩ 
quan chuyên về vấn đề POW-MIA nhiều lần gặp tôi. Hai tài 
liệu: Báo cáo của tướng Trần Văn Quang trước Bộ Chính trị 


ngày 26.6.1972 và báo cáo của ông Hoàng Anh, bí thư Trung 
ương đảng Cộng sản Việt nam tại Hội nghị Trung ương lần 
thứ 20 (khóa 3) tháng 12.1970 và tháng Giêng năm 1971 
Cục quân báo Bộ Quốc phòng Liên xô đều có dưới dạng bản 
dịch tiếng Nga (không có nguyên bản tiếng Việt) và được 
xếp vào loại tuyệt mật. 

Báo cáo của tướng Trần Văn Quang không nói đến tù binh 
Mỹ, mà chỉ cho biết từ ngày 30.3.1972 đến tháng 6 năm ấy 
đã có gần 200 máy bay Mỹ bị hạ ở miền Bắc. Còn máy bay 
"ta" bị mất 27 chiếc. Báo cáo của ông Hoàng Anh cho biết 
con số 785 phi công Mỹ bị bắt trên miền Bắc, nhưng chỉ có 
368 người (50%) là đưa tin công khai. Một báo cáo khác của 
tướng Trần Văn Quang mới cực kỳ quan trọng, làm Stê-phan 
Mo-rítx giật mình. Đó là trích đoạn 6 trang bản báo cáo của 
Phó tổng tham mưu trưởng, trung tướng Trần Văn Quang tại 
cuộc họp bộ Chính trị ngày 15 tháng 9 năm 1972" (bản dịch 
tiếng Nga của Cục quân báo bộ Quốc phòng Liên xô), cho 
biết tổng số tù binh Mỹ ở Việt nam, Lào, Căm-pu-chia là 
1.205 người. Theo báo cáo, số phi công Mỹ bị bắt ở Việt nam 
là 767 người, gồm số bị bắt ở miền Bắc là 624 và bị bắt ở 
miền Nam là 143. Số quân nhân Mỹ khác bị bắt ở miền Bắc 
là 47 người, đưa số tù binh Mỹ ở miền Bắc lên 671 người. ở 
miền Nam, tổng số tù binh Mỹ là 143 phi công cộng với 283 
quân nhân các loại khác là 426 người. Do đó, tổng số tù binh 
Mỹ bị bắt ở cả hai miền Nam và Bắc Việt nam là 671, cộng 
với 426 người là 1.097 người. 

Số tù binh Mỹ bị bắt ở Căm-pu-chia là 65, ở Lào là 43, tổng 
cộng số bị bắt ở cả ba nước là 1.205 người. 


Trên miền Bắc Việt nam, số tù binh cấp tá của Mỹ bị bắt là 
275, gồm 7 đại tá, 85 trung tá và 183 thiếu tá. 

Bản báo cáo còn phân tù binh Mỹ bị bắt làm ba loại về chính 
trị và tinh thần. 372 người có quan điểm phải chăng, không 
"tiến bộ" cũng không "phản động". 368 có quan điểm "tiến 
bộ", có thể được thả trước hết. Còn lại 465 người có quan 
điểm "phản động". Tất cả tù binh sĩ quan cấp cao (sénior 
officers) giữ quan điểm "phản động. 

Điều đáng chú ý là, gắn liền với bản báo cáo này là 8 trang 
tóm tắt (đánh máy bằng tiếng Nga) của trung tướng Liên xô 
I[-van-su-tin (Ivanshutin), Cục trưởng Cục quân báo thuộc Bộ 
Tham mưu quân đội Xô viết, nhắc lại những con số quan 
trọng về số lượng tù binh Mỹ ở Việt nam, Lào, Căm-pu-chia, 
về "những tài liệu quan trọng mà Việt nam đã thu được về 
quân đội Mỹ, trang bị chiến đấu các loại vũ khí Mỹ, kể cả vũ 
khí hóa học". Cho đến nay, ba tài liệu trên đây thật, giả ra 
sao vẫn chưa có kết luận dứt khoát. 

Tướng Giôn Véc-xây (John Vessey), nguyên tổng tham mưu 
trưởng quân đội Mỹ (former Chairman of the U.S. Joint Chiefs 
of Staff) đã sang Hà Nội gặp tướng Trần Văn Quang. Phía 
Việt nam dứt khoát phủ nhận bản báo cáo trên, nói rằng lúc 
ấy (năm 1972) tướng Quang ở miền Nam, không hề có mặt 
ở Hà Nội và cũng không mang chức vụ Phó tổng tham mưu 
trưởng. Thêm nữa, năm 1972 cấp quân hàm của tướng 
Quang là thiếu tướng, chứ không phải là "trung tướng. 

Tôi đọc rất kỹ cả ba tập tài liệu trên và rất phân vân để tìm 
ra sự thật. Không thể nói một cách chủ quan rằng chính 
quyền Việt nam hay nói dối, nói dối "thành thần", hoặc nói 


dối "không hề biết ngượng" (vì cho rằng đánh lừa được địch 
là ưu điểm, là tài ba vì mục đích chính nghĩa...) để kết luận, 
họ cũng nói dối trong vụ này. Cũng không thể cho rằng đảng 
Cộng sản Việt nam vốn phụ thuộc vào đảng Cộng sản Liên 
Xô, luôn coi Liên xô là ông anh cả, để kết luận rằng đấy là 
"tài liệu thật", Việt nam đã "thủ tiêu" nhiều tù binh Mỹ (vài 
trăm người??) và chắc chắn Việt nam có gửi tù binh Mỹ sang 
Liên xô. 

Không thể suy luận khiên cưỡng, dễ dãi như vậy được. Chỉ 
có thể đặt ra những giả thuyết (supposition). Có người còn 
đưa ra vụ Sta-lin thủ tiêu hàng chục nghìn sĩ quan Ba Lan ở 
rừng Ka-tin (Katyn), mà mấy chục năm sau dư luận mới biết 
để nói rằng Việt nam cũng đã làm việc tương tự như vậy? 

Tôi rất phân vân trong việc nhận xét tài liệu trên, vì: 

- Tôi biết rất rõ tướng Trần Văn Quang hồi ấy ở chiến trường 
miền Nam, khi ông làm Tư lệnh mặt trận Thừa Thiên-Huế 
một thời gian dài và không còn trách nhiệm gì ở Bộ tổng 
tham mưu. Vấn đề tù binh Mỹ thuộc trách nhiệm của Tổng 
cục Chính trị, chứ không thuộc Bộ tổng tham mưu. Nếu cần 
báo cáo vấn đề này với Bộ Chính trị thì tướng Song Hào 
hoặc tướng Lê Quang Đạo, lúc ấy là chủ nhiệm và phó chủ 
nhiệm Tổng cục Chính trị, mới là những người thích hợp. Các 
con số ghi trên báo cáo chênh lệch quá lớn với con số tù 
binh Mỹ được trao trả sau Hiệp định Paris tới 591 người. Làm 
sao có thể chênh lệch đến con số gần 600 người được Về 
báo cáo của ông Hoàng Anh, hồi ấy, ông đặc trách về nông 
nghiệp. Làm sao ông lại có thể báo cáo vấn đề quân sự, 
trong đó có vấn đề tù binh, tại cuộc họp của Ban chấp hành 


Trung ương đảng". Trong báo cáo của ông, khi đề cập đến vụ 
"Xét lại-chống đảng, có ghi rằng: "đã có mười sáu ủy viên 
Trung ương đảng ở trong nhóm cơ hội chủ nghĩa này", và có 
kể tên: "Lê Liêm, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Huy Giáp, Bùi 
Công Trừng, Nguyễn Văn Vịnh, Song Hào"... Theo tôi được 
biết và được nghe phổ biến chính thức, ba ông Lê Liêm, Bùi 
Công Trừng, Nguyễn Văn Vịnh là đúng, còn ba ông Nguyễn 
Khánh Toàn, Hà Huy Giáp và nhất là Song Hào thì là sai, mà 
trong văn kiện của đảng thì không thể sai đến vậy. Số ủy 
viên Trung ương "chống đảng" chưa bao giờ lên quá con số 5 
người, theo phổ biến chính thức. Một văn kiện đảng không 
thể sai đến như vậy được. Trong báo cáo của tướng Quang, 
có nêu một vài viên tướng của Sài Gòn nhưng tướng Ngô Du 
lại viết sai là "Ngô Đình Du, có lẽ lầm với một nhân vật dân 
sự là Trương Đình Du chăng!? Nếu là báo cáo thật của tướng 
Quang, thì ông không thể nhầm lẫn tên của hai nhân vật ấy 
được. 

Vân đề ba tài liệu nói trên đã có thể khép lại chưa? 

Lầu năm góc vẫn còn "nhức đầu về sự thật, giả của ba tài 
liệu trên đây. Nếu là giả, thì ai đã sáng tạo, bịa ra nó? Bịa ra 
để làm gì? Phía Việt nam bịa, hay phía Liên xô bịa ra? Nếu là 
từ phía Việt nam, thì do ai bịa ra, do đảng, chính phủ, hay 
do một nhân vật nào đó bịa ra để "bán" cho phía Liên xô? 
Gần đây, Lầu năm góc lại mong tôi giúp vài ý kiến để tiếp 
cận sự thật. Tôi chỉ ra hai hướng (pistes): một là khả năng ở 
Hà Nội, hai là khả năng ở Mát-xcơ-va. 

Tôi cho rằng, nếu có việc che giấu, lừa dối, thủ tiêu tù binh 
Mỹ thì chắc chắn liên quan đến hàng vài chục người thực 


hiện. Một vài sĩ quan thân tín không thể làm được việc tày 
trời ấy mà không để lại dấu vết. Chuyện mới xảy ra hơn hai 
mươi năm, nên số người biết trực tiếp hoặc gián tiếp chuyện 
này, nếu có, ắt có nhiều người còn sống. 

Những sĩ quan có tránh nhiệm ở Tổng cục Chính trị ở Cục 
địch vận, ở các trại giam tù binh Mỹ (từ trưởng, phó trại, 
phiên dịch, quản giáo, canh gác, quản lý, tiếp phẩm, nấu 
cơm...), ở Văn phòng bộ Quốc phòng, ở Cục đối ngoại, ở Cục 
quân báo Bộ tổng Tham mưu... hiện đã di chuyển đi nơi 
khác, hoặc đã về hưu đều có thể cung cấp tin tức thật. Cuộc 
đấu tranh chống độc đoán, chống lừa dối, phơi bày sự thật, 
cải thiện quan hệ tốt đẹp Việt-Mỹ, đòi dân chủ... có thể là 
động cơ tìm ra sự thật. 

Hướng ở Mát-xcơ-va, trong các kho lưu trữ của Bộ Chính trị, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Cục quân báo, Cục đối ngoại 
thuộc Bộ Quốc phòng Liên xô.. chắc chắn còn nhiều tài liệu 
quý. Cân bỏ công sức tiếp cận, khai thác chúng. Hiện nay 
kho lưu trữ tuyệt mật của nước Nga đang trải qua củng cố. 
Tướng Vôn-cô-gô-nốp (Volkogonov), tổng giám đốc kho lưu 
trữ mật đã qua đời. Cán bộ lưu trữ lâu năm Vila-đi-mia Che- 
nútx (Vladimir Chernous) bị sa thải vì tham nhũng. Sau vụ 
"Stê-phan Mo-rítx", kho lưu trữ tạm thời đình lại việc cho 
người nước ngoài vào kho khai thác tài liệu, để củng cố. Bạn 
tôi ở Mát-xcơ-va cho biết, sau khi bà Quin-giớt (Quinn Judge) 
tiết lộ tài liệu lưu trữ về quan hệ vợ chồng giữa ông Hồ Chí 
Minh và bà Nguyễn Thị Minh Khai, đã có một số nhà nghiên 
cứu (hoặc an ninh mật đội lốt nhà nghiên cứu?) từ Việt nam 
sang đến đến kho lưu trữ để tìm cách lấy đi (lén bỏ vào túi?) 


hoặc mua (với giá cao bằng đô-la) một số tài liệu "nhạy 
cảm" nhất. Ký ức, tài liệu của cá nhân (các cán bộ lãnh đạo 
của đảng, của bộ Ngoại giao, bộ Quốc phòng Liên xô cũ) 
cũng có thể có giá trị nếu tiếp cận, phỏng vấn, tìm hiểu. 

Tôi tin rằng, người Mỹ đang cố gắng theo hai hướng này để 
tìm ra sự thật rõ ràng. 

Một sĩ quan chuyên về POW-MIA ở Lầu năm góc cho tôi biết, 
cán bộ kho lưu trữ ở Mát-xcơ-va cho biết, có thể họ còn giữ 
băng ghi âm buổi báo cáo của tướng Trần Văn Quang tháng 
2.1972 về tù binh Mỹ, khi Hiệp định Paris sắp được ký. Nếu 
quả vậy, tôi sẵn sàng giúp để nghe băng ghi âm ấy và xác 
định giọng trong băng có đúng là của tướng Quang hay 
không, vì tôi rất quen ông Quang, tôi từng ghé thăm gia 
đình và quê ông ở huyện Nghỉ Lộc (Nghệ An), nơi giọng nói 
có âm sắc rất đặc biệt và tướng Quang đi nhiều nơi vẫn giữ 
nguyên giọng nói của vùng Nghi Lộc. 

Ông nhận xét ra sao về cuộc Hội thảo Việt-Mỹ về chiến tranh 
Việt nam tháng 6.1997 ở Hà Nội. 

Có lẽ ông Mc Namara và các nhà nghiên cứu trường đại học 
Brown dự hội thảo đó mới đưa ra được những nhận xét chính 
xác nhất. Ông Mc Namara nguyên là bộ trưởng Quốc phòng 
Mỹ trong thời kì chiến tranh với Việt nam. Ông là người đề 
xướng cuộc Hội thảo ở Hà Nội từ ngày 21 đến 23.6.1997, 
sau chuyến ông sang thăm Việt nam vào năm 1996. Trường 
đại học Brown được giao liên lạc và phối hợp tổ chức Hội 
thảo. Tham dự Hội thảo, phía Mỹ có hơn 40 học giả, gồm 
những tướng lĩnh, các nhà nghiên cứu, nhà sử học, các nhà 
lý luận quân sự, tình báo... như tướng William Smith, cựu trợ 


lý đặc biệt của Tổng tham mưu trưởng trước đây, ông (C. 
Cooper, người của cơ quan CIA; ông F. Peter, phó trợ lý bộ 
Quốc phòng và ông Mc Namara. Phía Mỹ mong rằng đây là 
một hội nghị mang tính khoa học và biểu thị sự tổng kết 
cuối cùng sau hơn 20 năm chấm dứt chiến tranh để bước 
sang một trang sử mới trong quan hệ Việt-Mỹ, khởi đầu một 
sự thân thiện. Nhưng đáng tiếc, phía Việt nam đã không đáp 
ứng được yêu cầu này. Việt nam đối với Mỹ vẫn đầy nghỉ kị, 
lo người Mỹ lật đổ, làm "diễn biến hòa bình"; họ không để 
ông Võ Nguyên Giáp tham dự hội nghị đó mà không nói rõ lý 
do. Ông Võ Nguyên Giáp chỉ tiếp phái đoàn Mỹ trong một 
buổi, hoàn toàn trái với mong đợi của phía Mỹ. Tôi biết nhiều 
người Việt nam ở Hà Nội cũng thất vọng. Những người cầm 
quyền ở đất nước vẫn chỉ quen độc thoại 

Ngay trong quân đội Việt nam vẫn chưa có tổng kết chiến 
tranh. Có chăng là ba cuốn hồi ký dài, do ba ông tướng viết, 
mục đích để "tranh công", như dư luận Việt nam nhận xét. 
Nhiều cán bộ lão thành phàn nàn rằng: chiến tranh kéo dài, 
hy sinh bạo nhiêu, thắng to như vậy, mà đến nay, hơn 20 
năm rồi vẫn không có một bản tổng kết lịch sử ra trò? Trong 
quân đội và trong đảng, mọi việc đều phải tỏ ra nhất trí. 
Tranh luận hầu như bị gạt bỏ. Cho nên, cứ phải "nói theo 
nghị quyết". Mà nghị quyết thì gọn, khô. Các diễn văn, tổng 
kết đều theo một kiểu công thức lưỡi gỗ khô không khốc, 
nghe cứ như là xã luận báo Nhân Dân vậy... 

Các "học giả" Việt nam dự Hội thảo như các ông Nguyễn Cơ 
Thạch (nguyên Ngoại trưởng từ đầu thập kỷ 90), Đinh Nho 
Liêm (nguyên thứ trưởng Ngoại giao), Trần Quang Cơ (thứ 


trưởng Ngoại giao), Đào Huy Ngọc (viện trưởng Viện quan hệ 
quốc tế), tướng Đặng Vũ Hiệp (Tổng cục Chính trị) hầu hết 
đều là viên chức mà phía Mỹ gọi là "lưỡi gỗ", quen viết các 
văn kiện sáo rỗng của chế độ cung đình. Họ đầu có nói lên 
được những suy nghĩ cá nhân, những tìm tòi cá nhân, những 
ý kiến riêng độc đáo, sắc sảo? Tất cả đã được xét duyệt, uốn 
nắn, sửa kỹ từ trước. Hơn nữa, lãnh đạo ở Hà Nội coi đây là 
dịp tốt để "lên án mạnh mẽ tội ác đế quốc Mỹ" và bắt đền, 
ăn vạ, buộc chính phủ Mỹ phải bồi thường chiến tranh. Tư 
duy lãnh đạo của họ lạ lùng, thật không giống ai cả! 

Trước khi Hội thảo ba ngày, cũng là trước một tuần lễ bà 
Ngoại trưởng Mỹ Me-đơ-lai On-brai (Madeleine Albright) đến 
Hà Nội, Thông tấn xã Việt nam (VNA) phóng ra những con số 
về tổn thất trong chiến tranh là 3 triệu người chết; 4,4 triệu 
người bị thương, trên 2 triệu người bị ảnh hưởng của chất 
độc hóa học, trong đó có chất độc màu da cam (orange 
agent), 50 ngàn quái thai sinh ra trong mười năm hậu chiến; 
50% gia đình nạn nhân chiến tranh hiện sống trong tình 
trạng cơ cực, cần trợ giúp... Hà Nội không làm điều gì một 
cách ngẫu nhiên. Rõ ràng bản tin này để nhắn với Hội thảo 
về "tội ác chồng chất" của Mỹ, "nghĩa vụ bồi thường chiến 
tranh" của Mỹ - những kẻ phạm tội - cần phải thức tỉnh 
lương tâm. 

Tên của Hội thảo là: "Những cơ hội bị bỏ lỡ". Ông Mắc Na- 
ma-ra thất vọng nói: "Tôi không ngờ phía Việt nam lại tính 
toán sai lâm đến như vậy. Đây là một cơ hội mới mà chính 
phía Việt nam bỏ lỡ lần nữa". Do căn bệnh giáo điều, bảo 
thủ, căn bệnh "đấu tranh giai cấp không khoan nhượng với 


kẻ thù đế quốc", Hà Nội đã lại bỏ qua một cơ hội để hòa giải 
với Hoa Kỳ, để hòa nhập với thế giới hiện đại, để giở sang 
trang mới trong quan hệ Việt-Mỹ. 

Tôi nghĩ, đó cũng là ý kiến của tướng William Smith, của cả 
ông Chester Cooper, Francis M.Bator và của cả ông Mc 
Namara nửa, khi họ rời Hà Nội ngày 24.6.1997 vừa qua. 

Tôi hy vọng rằng một thời gian nữa, khi Việt nam chấp nhận 
dân chủ và đa nguyên, đổi mới về chính trị đi cùng với đổi 
mới kinh tế, các cuộc hội thảo Việt-Mỹ sẽ rất sôi nổi và lý 
thú. Quân đội Việt nam không thiếu những sĩ quan tài giỏi, 
có trình độ khoa học. Hiện nay họ trao đổi ý kiến sôi nổi với 
nhau, nhưng còn bị như "dán băng keo ở miệng khi tiếp xúc 
với nước ngoài, nhất là khi tiếp xúc với những "kẻ thù cữ. Khi 
có dân chủ, đa nguyên, mỗi người Việt nam sẽ có thể là một 
ngôi sao lóng lánh với những vẻ đẹp khác nhau, mà nay họ 
vẫn chỉ là những hạt cát thụ động trong một chế độ độc 
đoán đậm mùi phong kiến, gia trưởng. Mấy năm qua, tôi đã 
dự những hội nghị khoa học về cuộc chiến tranh Việt nam 
tại các trường đại học và viện quân sự Hoa Kỳ. Thật là bổ ích 
và đúng là hội thảo khoa học. Những người tham dự hội thảo 
đều có trình độ, kinh nghiệm thực tế và lý luận, có ý kiến cá 
nhân sâu sắc, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn. Không có tình 
trạng nhất trí xuôi chiều với nhau. Nhưng mỗi cuộc họp lại 
mở rộng hiểu biết, một số ý kiến đối lập nhích lại gần nhau, 
các kết luận đều phong phú, kích động những suy nghĩ mới. 

ở Lúp-bốc, bang Tếch-dớt, khi thăm Trung tâm nghiên cứu 
những cuộc xung đột ở Việt nam, tôi thấy tài liệu lưu trữ ở 
đó thật đồ sộ. Cuộc gặp gỡ với ông giám đốc Giam Rếch-xnơ 


(J. Rechner) và giáo sư ÐĐu-glátx Pai-cơ (Douglas Pi ke) từ 
trung tâm lưu trữ Đông Dương (Indochine Archives) ở Xan 
Phran-xít-xcô (San Francisco) rời sang, thật lý thú vô cùng? 
Ông đánh giá ra sao về chiến sự năm 1975? 

Đầu năm 1975, không một ai trong chúng tôi, kể cả người 
lạc quan nhất, nghĩ rằng chiến sự sẽ kết thúc trong năm 
1975 với toàn thắng của chúng tôi. 

Đầu tháng 12.1974, trước trận tiến công vào tỉnh ly Bình 
Long, chúng tôi chưa chiếm được một tỉnh ly nào ở miền 
Nam. Trước đó tỉnh ly Quảng Trị bị chiếm nhưng sau đó đã bị 
lấy lại. Chỉ có vài quận ly bị đánh chiếm là Lộc Ninh, Cam Lộ, 
Đắc Tô... 

Chúng tôi nghĩ cuộc chiến đấu còn lâu dài. Trong cuộc họp 
cán bộ cấp cao cuối năm 1974 về tình hình và nhiệm vụ 
quân sự, về ý định của Bộ Chính trị giành thắng lợi cao nhất 
trong hai năm 1975 và 1976, năm 1976 là năm bầu tổng 
thống Hoa Kỳ, cũng chẳng ai nghĩ rằng cuối năm 1976 sẽ có 
thể chiếm được toàn miền Nam. 

Trong chúng tôi, nhiều người lo rằng Liên xô và Trung Quốc 
đều mong muốn hòa dịu với Mỹ trong chuyến đi của tổng 
thống Ních-xơn (R. Nixon) sang Mát-xcơ-va và Bắc Kinh, do 
đó sự ủng hộ, chỉ viện cho chúng tôi sẽ gặp khó khăn với 
thời gian. Hướng suy nghĩ của phần lớn cán bộ cấp cao ở Hà 
Nội là còn phải đấu tranh lâu dài, kết hợp quân sự và ngoại 
giao, tiến công và đàm phán, tạo sức ép dư luận để miền 
Nam phải thay người lãnh đạo là tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu, tạo nên một kiểu chính phủ liên hiệp ở miền Nam Việt 
nam... Sau đó, sẽ có nhiều bước đấu tranh nữa. 


Trước đó, tháng 8.1974, chúng tôi được cổ vũ bởi một tin bất 
ngờ từ Mỹ: tổng thống Ních-xơn bị kẹt cứng trong vụ Oa-tơ- 
ghết (Watergate), đã thoái vị. Phó tổng thống ác-niu 
(Agnew) lên thay cũng bị bê bối. Và tổng thống Pho lên làm 
tổng thống, không có một lá phiếu bầu. Ông Pho sẽ là một 
tổng thống yếu. Dịp may hiếm có, bất ngờ đã đến. 

Chúng tôi thấm thía câu châm ngôn của Pháp "tự giúp trời 
sẽ giúp". Cứ cố gắng, sẽ tận dụng được nhiều cơ hội bất 
ngờ, quả vậy! Tháng 3.1975, chúng tôi lại tận dụng được 
thời cơ bằng vàng: sự hỗn loạn của các đơn vị quân đội Sài 
Gòn ở Tây Nguyên sau cuộc tiến công của Quân đội nhân 
dân Việt nam vào Buôn Ma Thuộc, do quyết định rút bỏ Tây 
Nguyên của ông Thiệu tạo nên. 

Một sĩ quan cấp cao của Mỹ nói với tôi trong một hội thảo ở 
Chi-ca-gô (năm 1996) rằng: tháng 4.1975, sau khi làm chiến 
tranh nhân dân mấy chục năm, các ông đã thực hiện "chiến 
tranh của người lính" thay vì chiến tranh nhân dân ( Replace 
Peoples war by Soldiers war). Còn chúng tôi, trước kia chúng 
tôi chỉ mong các ông tác chiến như thế, binh đoàn cơ giới 
ngang nhiên kéo đi trên đường quốc lộ để phía chúng tôi tha 
hồ có mục tiêu mà tiêu diệt, khỏi ao ước tìm kiếm. Nhưng 
thật trớ trêu, khi có thừa mứa mục tiêu thì chúng tôi đành 
ngồi nhìn. Chính chúng tôi lại bỏ chạy, tan biến vào thiên 
nhiên, ra đại dương! 

Ngày 30-4-/975 ông có mặt ở Sài Gòn, nay nhìn lại ông có 
những suy nghĩ riêng ra sao? 

Nhìn lại một cách ngay thật thì cảm giác của tôi hôm ấy, 
hơn 23 năm trước, là: mệt, đói, khát, vui. Lo viết cho tốt bài 


tường thuật, tìm cách gửi ra Hà Nội được sớm. 

Tôi không tự đề cao mình, không hề tự nhận là người nhận 
đầu hàng? Tôi chỉ là một nhà báo, có may mắn đi cùng một 
đơn vị đầu tiên đến trung tâm Sài Gòn để kịp chứng kiến 
một sự kiện lịch sử chiến tranh chấm dứt. 

Tôi chỉ nhớ một câu nói với các ông Dương Văn Minh, Vũ Văn 
Mẫu, Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Hữu Có... hôm ấy: "Chỉ có 
người Mỹ thua, còn người Việt nam chúng ta đều thắng!" 
làm cho các ông ấy đang ưu tư, lo lắng bằng vui vẻ và bắt 
đầu cười (tôi còn giữ bức ảnh có hình ông Mẫu với nụ cười 
hôm ấy). 

Từ khi ở trong nước, tôi rất buồn thấy ba hồi ký của ba ông 
tướng: Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng và Trần Văn Trà, đều 
cố nhấn mạnh vai trò của cá nhân mình, một sự tranh công 
lộ liễu sau khi hằng triệu người đã bỏ mình. Cụ Ngô Thức, 
một nhân sĩ Thăng Long có lý khi trách rằng từ sau chiến 
tranh đến nay vẫn chưa có một văn kiện tổng kết chiến 
tranh, sâu sắc, hóa giải các thù hận, mở ra một kỷ nguyên 
hòa bình, phát triển trên cơ sở đồng thuận quốc gia và dân 
tộc... 

Sau ngày 30.4.1975, tình hình Việt nam diễn biên ra sao? 
Sau 30.4.1975, tôi ở Sài Gòn liền hơn bốn năm, thỉnh thoảng 
mới ra Hà Nội. Tôi làm nhiệm vụ tổ chức in báo Quân đội 
nhân dân ở Sài Gòn và thu lượm tin tức về mọi mặt ở miền 
Nam cho báo này. Người dân miền Nam yên lòng vì không 
có tắm máu, không có tòa án nhân dân ở góc đường. Nhưng 
một loạt chủ trương làm họ lo sợ đến hốt hoảng. Các sĩ quan 
cũ, viên chức cũ, người thuộc các đảng phái cũ phải trình 


diện, học tập cải tạo, thực tế là ở tù mút mùa. Việc đổi tiền 
giáng vào cuộc sống của dân nghèo và tiểu thương (vì nhà 
giàu giữ vàng, chứ không giữ tiền). Các nhà buôn lớn, sản 
xuất lớn bị kiểm kê trong cái gọi là "cải tạo công thương 
nghiệp". Các khu "kinh tế mới" ở các vùng heo hút được 
mọc lên để tư bản, tiểu thương, dân nghèo "trở nên người 
lao động lương thiện", thực tế là đày đọa họ theo kiểu "đem 
con bỏ chợ". 

Các chủ trương trên làm tôi sững sờ, nản chí, hoài nghi. Việc 
thải loại các nhân vật trong chính phủ Cách mạng lâm thời, 
trong Mặt trận dân tộc giải phóng, giao cho họ những chức 
vụ hình thức (mặc dù họ là những trí thức tương đối trong 
sạch và có kiến thức hơn những người lãnh đạo đảng cộng 
sản) làm tôi nản lòng thêm. Lần sóng di tản lan rộng, hàng 
ngàn người, hàng chục ngàn người mỗi tháng lao ra biển cả, 
đi tìm một nơi xa xôi, bất định, để thoát cảnh nghèo khổ, tủi 
nhục, bị khinh thị, con cái không có tương lai ở trong nước. 
Tôi gặp và hỏi chuyện một số người di tản bị công an chặn 
giữ cốt để moi thêm vàng. Đây là những "giọt nước làm tràn 
cốc" trong lương tâm tôi. Đảng mà tôi tin cậy, tự hào... đã 
trở nên xa lạ với những chủ trương kỳ quặc, ngu dốt, dại dột 
của những người say chiến thắng. 

Tôi đã suy ngẫm và cho rằng đó là do tệ kiêu ngạo sau khi 
giành được toàn thắng quá lớn, ngoài mong đợi, những 
người lãnh đạo say mê với chiến thắng bất ngờ, tự cho phép 
mình làm mọi điều phi lý Tôi từng nghe họ nói: trên đời 
không gì khó bằng đánh thắng đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu 
sỏ, siêu cường số một của thế giới. Thắng Mỹ rồi thì làm gì 


cũng được cả! Từ đó là những chủ trương làm mất lòng dân, 
làm mất uy tín với thế giới, đẩy cả một bộ phận dân tộc ở 
miền Nam vào thế thù hận, đối kháng dai dắng. 

Cách đây hơn 20 năm, sau khi kết thúc chiến tranh, tình 
hình lúc ấy ra sao và gây cho ông ấn tượng gì? ông nhận 
định như thế nào về diễn biến xã hội Việt nam sau ngày 
30.4.1975? 

Tôi eòn nhớ vào thời điểm sau ngày 30.4.1975, đại đa số 
nhân dân hết sức phấn khởi. Phấn khởi nhất là vì đất nước 
sau một thời gian dài chiến tranh, với biết bao hy sinh, đổ 
nát, bây giờ đã bước vào thời kì hòa bình. Đất nước bị chia 
cắt từ năm 1954, sau hơn 20 năm, nay đã thống nhất. Tôi 
nghĩ, vào thời điểm ấy nếu có sự lãnh đạo sáng suốt, chu 
đáo, có thảo luận một cách đầy đủ để có chủ trương đúng, 
làm thế nào để xây dựng đất nước Việt nam phát triển 
nhanh nhất, tận dụng ưu thế đất nước đã thống nhất và hòa 
bình, Việt nam sẽ tiến nhanh hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó, 
tình hình diễn ra không như nhiều người mong đợi. Nay có 
dịp nhìn lại thì thấy rằng, ngay sau khi giành thắng lợi trọn 
vẹn, tình hình không diễn ra theo chiều hướng sáng sủa, mà 
càng ngày càng đi xuống một cách rõ rệt. Người ta nối cũng 
có lý rằng, sau chiến thắng thường bước vào kì thất bại, sau 
một thắng lợi lớn có khi lại rơi vào một thời kì hết sức đen 
tối. Những người lãnh đạo cộng sản bảo thủ ở Việt nam đã 
bắt đầu thua ngay sau thắng lợi huy hoàng, vì tầm nhìn 
nông cạn, vì hiếu thắng, chủ quan, vì sự kiêu ngạo, tự phụ 
của họ. Khi thắng lợi, nếu không tỉnh táo, sẽ dễ bị chất men 
tự phụ làm ngây ngất. Khi đã mất tỉnh táo tất sẽ mù quáng, 


cho mình là nhất thiên hạ, làm gì cũng thành công mà 
không có gì khó khăn trở ngại. Cho nên, họ không cân nhắc 
thận trọng và đầy đủ, không tính toán chu đáo và khoa học 
để có những chủ trương đúng. Sau đó, tôi thấy họ đề ra 
những chủ trương rất nguy hiểm và tệ hại. 

Đó là: 

- Cải tạo vội vã nền kinh tế miền Nam do tham vọng ởi lên 
chủ nghĩa xã hội, hợp tác hóa vội vàng, dự định trong vòng 
hơn một năm là hoàn thành hợp tác hóa toàn miền Nam. Cải 
tạo công thương nghiệp ở miến Nam nhằm xóa bỏ công 
thương nghiệp tư nhân ngay tức thời, dưới danh nghĩa "đánh 
gian thương" Chính do cải tạo công thương nghiệp, xóa bỏ 
tầng lớp tư sản dân tộc đã làm cho tình hình kinh tế miền 
Nam nói riêng và cả nước nói chung bị ảnh hưởng trầm 
trọng và ngày càng xuống dốc. 

- Chiến lợi phẩm thu được sau chiến tranh, như 27 tấn vàng 
trong ngân khố do phía Việt nam Cộng Hòa giao lại, và nhất 
là thiết bị, dụng cụ, máy móc, vật liệu. phục vụ chiến tranh 
do quân đội Mỹ để lại trong tổng kho Long Bình và ở nhiều 
nơi khác, có thể dùng trong hai, ba chục năm vẫn chưa hết. 
Chỉ tính riêng số bản kẽm dùng để in báo, tôi đã đến xem, 
thấy có thể dùng mấy chục năm không hết. Nếu số chiến lợi 
phẩm đó được bảo quản chặt chẽ, thống kê đầy đủ và sử 
dụng hợp lý, tiết kiệm, thì đây là một nguồn vốn lớn để phát 
triển đất nước. Nhưng thực tế, tất cả số chiến lợi phẩm đó 
không được quản lý tốt và đã bị phung phí, thất thoát, "rơi 
vãi" hết, thậm chí chui vào túi cá nhân, không phát huy tác 
dụng có lợi cho đất nước. 


Sau khi giành thắng lợi, đáng lẽ quân đội có thể giảm quân 
số hoặc chuyển một số lực lượng quân đội, lúc bấy giờ 
khoảng 1 triệu 700 ngàn quân, vào những công việc cần 
thiết về kinh tế hoặc xây dựng hạ tầng cơ sở như đường sá, 
cầu cống... Nhưng lực lượng đó vẫn được giữ nguyên dưới 
cờ. Sau dó mấy năm tôi được theo một phái đoàn cao cấp 
của tổng bí thư đảng sang thăm ấn Độ và In-đô-nê-xi-a. 
Trong lúc dự hội đàm, tôi giật mình và hết sức băn khoăn, vì 
như In-đô-nê-xi-a chẳng hạn, dân số gần 200 triệu người, 
gấp ba lần dân số của Việt nam lúc đó mà quân đội của họ 
chưa bao giờ lên trên 1 triệu quân. Những người lãnh đạo In- 
đô-nê-xi-a nói, nếu chúng tôi tăng quân đội lên trên 1 triệu 
người, thì nền kinh tế sẽ nguy ngập. Còn ấn Độ có số dân 
đông gấp gần mười lần Việt nam, nhưng quân chính quy của 
họ chưa bao giờ vượt quá 1 triệu 200 người, bằng khoảng 
hai phần ba quân số của quân đội Việt nam. Số quân lớn 
như vậy là gánh rất nặng đối với nền kinh tế Việt nam vốn 
đã nghèo nàn lại càng thêm gay go. Điều đó làm tôi nản chí, 
muốn viết những bài báo để báo động vấn đề này, nhưng 
những người lãnh đạo không muốn nghe. Lập luận của họ là 
sau khi thắng lợi, nền kinh tế nhất định bay bổng và Việt 
nam sắp trở thành "con rồng mới" trong một thời gian ngắn. 
- Tôi đã đề cập nhiều lần về chủ trương chính quyền trong 
nước đưa hơn 200 ngàn viên chức và sĩ quan trong chính 
quyền miền Nam ởi cải tạo trong các trại kiểu nhà tù để đày 
đọa, hạ nhục họ. Lúc đầu nói "đi học tập ba tháng nhưng 
sau đó cứ kéo dài, ba năm, mười năm, có người tới mười ba 
năm. Tôi thấy chủ trương này rất sai lầm, độc ác, mang tính 


trả thù hèn hạ, đáng ra không nên có ở người chiến thắng 
và tự cho là "chính nghĩa 

Xin ông cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân diễn ra như 
thế nào? Nguyên nhân do đâu? Sự kiện thuyền nhân đã ảnh 
hưởng gì đến tình hình chung của Việt nam? 

Sự kiện "thuyền nhân" ("boat people") có thể nói là một sự 
kiện bất hạnh cho Việt nam, nhiều người đã phải bỏ đất 
nước ra đi. Việc một số người Việt nam di tản vào tháng 
4.1975 trước khi quân đội miền Bắc vào Sài Gòn là một vấn 
đề thực tế xảy ra khi cuộc chiến chuyển sang giai đoạn cuối. 
Người ta lo sợ cái gọi là "cuộc tắm máu" được bộ máy tuyên 
truyền của Mỹ và chính quyền miền Nam tung ra lúc đó Tuy 
nhiên, cái gọi là "cuộc tắm máu" đã không xảy ra. Nhưng 
điều tôi cho là cay nghiệt không kém là chính sách phân biệt 
đối xử như tôi đã nói ở trên. Sau ngày 30.4.1975, vẫn có 
nhiều người ra đi kéo dài qua các năm 1975, 1976, 1977, 
đỉnh cao là năm 1978, trong chiến dịch bài Hoa, xua đuổi 
người Hoa đang sinh sống ở Việt nam, nhằm kích động mâu 
thuẫn giữa hai dân tộc Việt và Hoa, để tiếp tục đợt cải tạo tư 
sản. Sự kiện "thuyền nhân" là một sự kiện chính trị đè nặng 
lên xã hội Việt nam, vì không phải chỉ có người từ miền 
Nam, mà có không ít người từ miền Bắc ra đi. Hà Nội giải 
thích sự kiện này như thế nào? Tôi đã từng nghe trực tiếp 
nhiều cán bộ lãnh đạo giải thích là, "không việc gì phải lo 
ngại cả, số đó là những phần tử xấu, họ đã phản bội Tổ 
quốc, bỏ đất nước ra đi, họ là những phần tử ngụy quân, 
ngụy quyền, làm tay sai cho đế quốc, bây giờ bám gót chủ 
chạy sang châu Âu châu Mỹ, Trung Quốc, Ca-na-đa... thì 


không có gì đáng tiếc, không cần ngăn cản, thậm chí, họ đi 
là một cơ hội tốt cho chúng ta". Có người lãnh đạo họp ở chỗ 
đông người nói là "bọn đó (ám chỉ thuyền nhân) như Việt 
gian bán nước, mất gốc dân tộc". Có người còn ví "thuyền 
nhân" như là "cục thịt thừa, đoạn ruột thừa của đất nước, nó 
đã bị viêm, bị ung thư thì phải cắt bỏ, cơ thể đất nước càng 
lành mạnh"... Sau này, tôi được biết một bí mật còn thậm tệ 
hơn nữa. Hồi ấy ở miền Nam, chính cơ quan an ninh được 
phép bán bãi, bán tàu, thu vàng của mỗi người vượt biên từ 
một đến ba lượng, rồi tổ chức cho họ đi, để lấy tiền thu vào 
"ngân sách". Ngân sách nào và bao nhiêu thì không ai biết, 
ngay Quốc hội cũng không biết. Tôi biết trong Trung ương 
đảng cũng không thảo luận về vấn đề này. Thế thì số tiền 
này rơi vãi đi đâu? Chắc chắn vào những túi tham nhũng. 
Lúc bấy giờ có vụ giám đốc Công an Biên Hòa Mười Vân bị tử 
hình vì nhiều tội khác nữa, thì người ta mới được biết có 
những chuyện tham nhũng hàng mấy ngàn lượng vàng xung 
quanh sự kiện vượt biên, "thuyền nhân" này. 

Quan sát sự kiện "thuyền nhân" lúc bấy giờ, tôi thấy trong 
số những người ra đi có nhiều trí thức, công chức trong 
chính quyền cũ. Nguyên nhân là do chính sách của những 
người lãnh đạo đảng cộng sản đã bắt hàng trăm ngàn người 
vào tù, đương nhiên, gia đình và người thân của họ phải ra 
đi, vì tất cả đều bị coi là kẻ thù. Nguyên nhân nữa là chính 
sách phân biệt đối xử, phân loại ngụy quân, ngụy quyền. 
Báo chí, đài phát thanh tiếp tục miệt thị họ là tay sai của đế 
quốc. Chính sách tuyển dụng làm việc, học tập, đào tạo đối 
với con cái của họ cũng khắt khe, bất công. Cho nên người 


ta nghĩ, ở lại trong chế độ cộng sản, con cái của họ sẽ không 
có tương lai, không được học tập, đào tạo, phát huy và đối 
xử một cách bình đẳng, luôn cảm thấy mình là công dân loại 
hai trong xã hội. Nhân dân Việt nam, nói chung, trọng danh 
dự có tính tự trọng cao. Cho nên, khi đã bị khinh miệt, chà 
đạp danh dự, bị coi là ở ngoài lề xã hội, không có tương lai, 
khi có cơ hội, tất nhiên người dân sẽ tìm đường ra đi, mặc 
dù thuyền bè vượt biển ọp ẹp, đại dương sóng gió nguy 
hiểm vô cùng. Họ phải liều mình, buộc lòng gạt nước mắt từ 
biệt người thân, nhắm mắt lao vào màn đêm hãi hùng của 
biển cả để ra đi, đánh đổi tính mạng lấy cuộc sống tự do, 
tương lai sáng sủa hơn. Đây là cái tội lớn của những người 
lãnh đạo tàn nhẫn, giáo điều và bảo thủ. 

Theo tài liệu công bố ở Liên hiệp quốc, con số thống kê 
"thuyền nhân" bị chết ngoài biển có thể đến một phần năm, 
phần sáu tổng số người ra đi. Nghĩa là, cứ một triệu người ra 
đi, thì có khoảng 200 ngàn người chết. Sau này chúng ta 
phải thống kê qua khai báo của các gia đình xem số người 
mất tích là bao nhiêu, phân loại nguyên nhân tử nạn, do 
thuyền bè hỏng, do hải tặc, hay do bão tố, do mất phương 
hướng... Vì những người tổ chức vượt biên tham lam, muốn 
lấy được nhiều vàng, nên chở quá tải gấp hai, ba lần tải 
trọng cho phép, dẫn đến lật thuyền cũng cho là nguyên 
nhân rủi ro ngoài biển. Những người lãnh đạo cộng sản 
không bao giờ muốn nhắc tới chuyện này, cho nên chúng ta 
càng cần phải nói rõ và thảo luận công khai, làm rõ những 
nguyên nhân, chỉ rõ sự kiện "thuyền nhân" bắt nguồn từ 
đâu. 


Theo ông, Quân đội Nhân dân Việt nam và Quân lực Việt 
nam Cộng hòa, quân đội nào có chính nghĩa? 

Câu hỏi này khó có thể trả lời một cách rõ ràng, thỏa đáng, 
bởi vì tùy chỗ đứng của mỗi người và cũng tùy thời điểm lịch 
sử mà có những cách lý giải khác nhau. Bên phía Quân đội 
Nhân dân Việt nam, tôi thấy anh em nhập ngũ, vào đảng 
trong quân đội, vào Nam chiến đấu, họ được giáo dục, tuyên 
truyền để nghĩ rằng, "đánh Mỹ", "giải phóng miền Nam" là 
một sứ mệnh lịch sử. Bởi vì Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 
đã chia đôi đất nước do sự áp đặt của các cường quốc. 
Nghĩa vụ của toàn dân là phải thống nhất đất nước Việt 
nam. Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, dự kiến sau hai năm sẽ tiến 
hành tổng tuyển cử và thống nhất đất nước. Nhưng hai năm 
đồ phía Mỹ, Pháp, phía chính quyền miền Nam không muốn 
thực hiện tổng tuyển cử. Chính vì vậy, sau này phía cộng 
sản đặt ra chuyện vùng dậy của nhân dân, tất nhiên cũng 
do sự lãnh đạo của những người cộng sản còn nằm ở phía 
Nam, thúc đẩy phong trào đồng khởi, tạo ra phong trào nổi 
dậy tại chỗ ở miền Nam. Họ đã lợi dụng lòng yêu nước của 
nhân dân ở phía Nam để xây dựng lực lượng Quân giải 
phóng nhỏ bé ban đầu, sau này được tăng cường bằng lực 
lượng vũ trang tập kết ra Bắc trở về miền Nam và sau nữa là 
các đơn vị hùng hậu của miền Bắc được đưa vào. Họ lập 
luận: đây là sự nghiệp thống nhất đất nước, đánh đuổi ngoại 
xâm, trước kia là Pháp và hiện nay là Mỹ. Còn Quân lực Việt 
nam Cộng hòa ở miền Nam, như tôi đã nói ở trên, là do nước 
ngoài dựng lên từ quân đội cũ do thực dân Pháp thành lập. 

ở miền Nam, người ta lại lập luận rằng, miền Bắc đã cưỡng 


chiếm miền Nam, đã đưa quân ồ ạt vào miền Nam, do đó họ 
phải có lực lượng tự vệ một cách chính đáng. Cũng như ngày 
30.4.1975, một bên gọi là ngày "giải phóng", ngày "thống 
nhất đất nước", còn phía bên kia gọi là ngày "quốc hận", 
ngày "mất nước". Tôi nghĩ, đây là hai suy nghĩ đối lập nhau, 
một lúc nào đó chúng ta phải thảo luận cho ra lẽ, hoặc có 
một quan điểm nhất trí tương đối gần nhau. Tất nhiên, trong 
điều kiện như thế chúng ta phải lưu tâm đến dư luận của 
tuyệt đại đa số nhân dân. Bất cứ bên nào cũng không nên 
độc đoán, áp đặt mọi người phải nghe theo quan điểm của 
mình, hoặc trong khi thảo luận chưa ngã ngũ, không nên tự 
cho quan điểm của mình là chân lý. Mỗi người nên tự tìm 
hiểu và có chính kiến của mình, làm thế nào để con cháu 
mình có nhận thức đúng đắn về những gì đã xảy ra. Do đó, 
tôi nghĩ dân dần người ta sẽ đi đến chấp nhận ý kiến của 
nhau và nhận ra rằng chân lý không phải là điều dễ đi tới. 
Bản chất cuộc chiến tranh Việt-Mỹ diễn ra trên đất nước Việt 
nam có nội dung chồng chéo lên nhau. Nó không phải là đơn 
thuần, mà vừa là cuộc nội chiến, vừa là cuộc đọ sức giữa hai 
phe, xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, vừa mang tính 
quốc tế, mang vai trò tiền đồn giữa phe này đối với phe kia, 
vừa có tính dân tộc và có tính chất đảng phái nữa, tùy theo 
lập trường, chỗ đứng và góc độ xem xét. Những điều đó phải 
có ý kiến phân tích của các nhà sử học, các nhà khoa học, 
các nhà chính trị, trao đổi một cách bình tĩnh thì mới có thể 
ngã ngũ được. Tốt nhất, trong lúc này hãy hết sức lắng nghe 
nhau, không nên có một ý định cố chấp, càng không nên có 
sự áp đặt. 


Lập trường của tôi là chúng ta phải thấy được các bản chất 
ấy xen kẽ lẫn nhau. Cuộc chiến Việt-Mỹ không hoàn toàn là 
cuộc nội chiến, không hoàn toàn là cuộc chiến tranh ý thức 
hệ, cũng không hoàn toàn là cuộc chiến tranh vì độc lập đơn 
thuần, mà cũng không phải chỉ là cuộc chiến tranh giành lấy 
sự thống nhất và quyền sống của một dân tộc. Cần nhận 
định bản chất cuộc chiến tranh ấy đúng như nó có. Thấy 
được về phía này có mặt đúng, mặt sai, phía kia cũng có 
điều cần làm, có điều đáng tiếc Cuộc chiến này không phải 
là định mệnh, nhất thiết phải có. Nói chung, cả dân tộc Việt 
nam là nạn nhân của thời thế, của những thế lực lãnh đạo 
độc đoán, nạn nhân của những ý thức hệ, của những học 
thuyết ngoại lai. Ngoài ra, ý muốn chân chính của dân tộc 
Việt nam được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc và thời 
cuộc xoắn chặt với nhau, lại bị những người lãnh đạo tuân 
theo một học thuyết ngoại lai, nuôi dưỡng những ý đồ xa lạ 
của các thế lực quốc tế mà họ phụ thuộc, tạo lên một cuộc 
chiến tranh bị thảm, đáng tiếc, đáng lý ra có thể tránh được 
Do vậy, cuộc tranh luận về bản chất chiến tranh Việt-Mỹ, 
hay Nam-Bắc, tranh luận về chính nghĩa thuộc về phía nào, 
tôi nghĩ không dễ đi đến chỗ rõ ràng. Nói thế không phải là 
ba phải, mà là thực tế nó như thế. phải tách những người 
lãnh đạo cao nhất ra khỏi quần chúng chiến sĩ và nhân dân, 
thậm chí tách những người lãnh đạo đảng cộng sản với số 
đông đảng viên ở cơ sở mới phân tích rành mạch vấn đề này 
được. Bởi vì tuy ở cùng một bên, nhưng suy nghĩ, mục đích 
của họ lại có điểm trùng nhau, cũng lại có điểm khác nhau. 
Chúng ta phải có thời gian để làm nguôi đi các hận thù thì 


mới có thể lắng nghe nhau và có thể tiếp cận được chân lý 
vốn khá phức tạp. Cũng từ đó mới nảy sinh ra vấn đề là, có 
những việc đã xảy ra đều do cả hai bên cùng làm, nhưng 
bên này gọi đó là "tội ác", còn bên kia lại cho là "chính 
đáng" và không gọi là "tội ác". Tôi lấy ví dụ: nạn nhân chiến 
tranh ở phía Quân đội Nhân dân Việt nam là rất lớn, bố mẹ 
bị bom Mỹ giết hại, anh chị em bị chết ở chiến trường miền 
Bắc có, miền Nam có, con số lên đến mấy triệu người. 
Những cái chết này đều được tố cáo là "tội ác của đế quốc 
và tay sai". Đây là một tổn thất rất lớn khó có thể nguôi 
ngoai, do phía Mỹ cùng một bộ phận đồng bào ở miền Nam 
gây nên. Và ở miền Nam cũng thế. Rất nhiều gia đình bị gọi 
là "cộng sản", nhưng thật ra là gia đình của những anh em 
đi tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ bị chính 
quyền địa phương của Sài Gòn phát động những phong trào 
"tố Cộng", "diệt Cộng", chiến dịch Phượng Hoàng nhằm phát 
hiện "tay chân của Việt Cộng... Chúng tôi nghĩ, lúc bấy giờ 
những người do lòng yêu nước, giúp đỡ Quân giải phóng 
miền Nam đã bị bắt bớ bị tù đày, bị tra tấn, bị thủ tiêu, con 
số cũng không phải là ít, có người nói đến hai, ba chục vạn... 
Còn Quân lực Việt nam cộng hòa cũng bị tổn thất bởi các 
cuộc tấn công trong các cuộc giao tranh, bị pháo kích, trong 
đó có cả đồng bào bị chết lây, có nơi chợ búa, trường học 
cũng bị pháo kích, rồi có người hoặc bà con thân thích bị thủ 
tiêu qua các đợt "diệt tề, trừ gian"... tức là thủ tiêu những 
người gọi là "tay sai của địch". 

Bây giờ nhìn lại, chúng ta không nên coi người nào là của 
riêng một phía bên mình. Tinh thần chung của chúng ta là 


"gà cùng một mẹ... chớ hoài đá nhau”. 

Chúng ta phải đau với cái đau khi lấy tay phải đánh vào tay 
trái, dùng tay trái đâm vào tay phải, anh em với nhau mà 
tàn sát lẫn nhau, điều mà chúng ta không hề muốn và do 
hoàn cảnh của lịch sử đưa đẩy dẫn đến bị đát như vậy. Có 
tinh thần hòa hợp, chúng ta mới thấy cái đau ấy là nỗi đau 
chung của dân tộc. Không nên lấy cái gọi là "ta" đã diệt bên 
này nhiều hơn bên kia, hay cái tổn thất của bên này nặng 
nề hơn bên kia, vui mừng hả hê vì đã diệt được đồng bào 
của mình... mà phải tỉnh táo nhìn lại. Đúng như ý kiến của 
một vị ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Việt nam là anh 
Hoàng "lửa", đã về hưu, có tinh thần dân chủ, đang bị chính 
quyền trong nước phân biệt đối xử: "Đã đến lúc chúng ta 
phải nhìn lại cuộc chiến bằng con mắt anh em với nhau để 
hòa giải hòa hợp, nên tổ chức một buổi cầu siêu chung của 
tất cả bà con anh em dân tộc Việt nam ta đã bị chết, bị hy 
sinh trong cuộc chiến này ở cả hai bên”. 

Xét cho cùng, thù địch giữa hai bên chỉ là giả tạo do bị lừa 
dối, lầm lẫn và thúc ép. Về thực chất, bên ta đã đánh nhau 
với bên mình. 

Có một số ý kiến của những người từng trong đảng Cộng sản 
Việt nam nhưng có quan điểm dân tộc sâu sắc đề xuất là 
sau này nên tổ chức một buổi lễ an táng cho ông Hồ Chí 
Minh đàng hoàng theo nghi thức dân tộc, để ông ta có thể 
được chôn cất tử tế, hoặc được thiêu xác theo như nguyện 
vọng của ông, nắm tro còn lại được chôn ở một nơi nào đấy 
làm thành một di tích cho gia đình, người thân và những ai 
còn quí mến ông ta có nơi đến để tưởng niệm. Có người mê 


tín cho rằng vì ông Hồ không được hỏa thiêu, thi hài không 
được nhập thổ như ông muốn, hồn ông còn vất vưởng làm 
đất nước không yên ổn. Còn lăng của ông ở giữa thủ đô Hà 
Nội hiện nay nên chuyển thành Đài tưởng niệm tất cả những 
người đã hy sinh trong cuộc chiến của tất cả các bên trong 
suốt 40 năm ròng rã. Đấy là đài kỷ niệm những oan hồn của 
đất nước đã chết trong chiến tranh. Qua lễ cầu siêu được tổ 
chức trong cả nước, chúng ta cầu nguyện cho hương hồn 
những người đã chết, bất kể họ thuộc dân tộc nào, địa 
phương nào, đơn vị nào, thời điểm nào, để thể hiện chúng ta 
quí trọng tất cả những người đã chết oan trong các cuộc 
chiến tranh vừa qua. Tôi nghĩ, đó cũng là một cách hòa giải. 
Việc tranh luận bên nào là chính nghĩa, bên nào là phi nghĩa, 
cái chết bên nào là chính đáng... nên cho qua và coi đây là 
một nỗi đau, một sự kiện bị thương của lịch sử, nhưng điều 
cuối cùng chúng ta đã đạt được là độc lập, thống nhất. Và 
bây giờ chung sức để xây dựng đất nước, để bù lại những 
thời gian chiến tranh đã mất, nhìn nhau bằng con mắt 
không còn phân biệt "ta-địch", bên này-bên kia như trước 
nữa. Tôi mong rằng đã đến lúc chúng ta sẽ cùng nhau thực 
hiện bằng được điều đó 

Có nhận xét rất có tình có lý rằng trong cuộc chiến vừa qua, 
bên "ta" đã đánh với bên "mình cho nên nói đến ai thắng ai 
thua là điều vô nghĩa. Thật thâm trầm vậy. 

Ông đã ở trong quân đội miền Bắc trong một khoảng thời 
gian rất dài, gần 40 năm. Ông có luyến tiếc thời gian đó 
không? 

Tôi ở trong Quân đội nhân dân Việt nam 37 năm rưỡi. Bây 


giờ nghĩ lại, tôi thừa nhận mỗi người đều là một sản phẩm 
của những điều kiện lịch sử, xã hội cụ thể nhất định. Nếu 
như tôi sống ở miền Nam, có khi tôi đã không ở trong Quân 
đội nhân dân, mà lại ở trong Quân lực Việt nam Cộng hòa... 
Do đó, con người không phải lúc nào cũng hoàn toàn làm 
chủ được hiện tại và tương lai của mình. Có thể chỉ làm chủ 
được một phần nào mà thôi. Tôi sinh ra ở miền Bắc, lớn lên 
trong thời kì Cách mạng tháng Tám, có được một chút lý 
tưởng, muốn cống hiến cho sự nghiệp dành độc lập của đất 
nước. Trước đây tôi thấy không có luyến tiếc gì thời trai trẻ 
của mình ở trong Quân đội nhân dân Việt nam cả. Đấy là 
một thời kì đáng sống, thời kì đem bầu nhiệt huyết của mình 
ra làm những cái có ích trong cuộc chiến đấu giành lại độc 
lập cho đất nước, giành quyền sống tự do cho dân tộc. Tất 
nhiên tôi chỉ bắt đầu nhiều suy nghĩ từ sau ngày 30.4.1975. 
Có khả năng tránh được chiến tranh không? ấn Độ, Nam 
Dương không qua chiến tranh vẫn giành được độc lập! Trách 
nhiệm thuộc về các bên: chính phủ Pháp còn luyến tiếc hệ 
thống thuộc địa; chính phủ kháng chiến Việt nam không che 
dấu nổi cái bản chất cộng sản gắn bó với Staline và Mao 
mặc dầu đã giả vờ giải tán đảng Cộng sản; chính phủ Sài 
Gòn với chính sách tố cộng, diệt cộng, lê máy chém và dọa 
lấp sông Bến Hải; chính phủ Mỹ ủng hộ thực dân Pháp rồi 
thế chân quân viễn chinh Pháp... Do từ các phía mà các cơ 
hội hòa bình đều bị bỏ lỡ... 

Cũng cần nói rõ rằng nếu nước thuộc địa cũ nào cũng theo 
chủ thuyết bất bạo động như thánh Gandhi (ấn Độ) thì 
không ổn. Tùy điều kiện, có thể chủ trương bất bạo động 


hay bạo động võ trang; hai chủ trương này hỗ trợ cho nhau. 
ở Việt nam ta, điều chính là cầm súng để giành độc lập rồi 
để làm gì nữa? Để trở nên một nước độc lập chân chính, một 
nước dân chủ, có phát triển và hạnh phúc, hay để lại chui 
vào tròng của một kiểu "đế quốc cộng sản" khác, chịu một 
ách độc đoán mới để rồi chìm sâu trong đói nghèo và bất 
công như đã xảy ra. 

Chiến tranh có thể tránh khỏi, nếu như Tổng thống F. Rô-du- 
ven (F. Roosevelt) không chết sớm (ông chủ trương trả lại 
độc lập cho các thuộc địa sau chiến tranh thế giới thứ hai); 
nếu như các ông Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm đều có tinh 
thần dân tộc cao, không lệ thuộc nước ngoài; nếu như... thì 
vô cùng! Đó là những giả thuyết không thực tế. Tôi chỉ thử 
đặt ra tình huống, nếu như đảng Cộng sản Việt nam (thực tế 
rất khó xảy ra), sau khi đã chấm dứt được chiến tranh, có 
một chính sách sáng suốt chính sách hòa giải, hòa hợp thật 
sự, không đưa 200 ngàn sĩ quan, viên chức cũ của chính 
quyền Việt nam Cộng hòa vào trại cải tạo, thực chất là các 
nhà tù tàn ác, bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, coi nhau là 
anh em một nhà để bắt tay xây dựng đất nước trong hòa 
bình, thì tôi nghĩ có thể tôi đã không nản chí, không bận tâm 
về quá khứ chiến đấu của mình. Trong vòng mười năm 
(1975-1985) các nước láng giềng của chúng ta tận dụng 
những cơ hội mới, phát triển rất nhanh. Đất nước ta, do kéo 
quân vào Căm-pu-chia một cách dại dột, ngông cuồng, lại 
không biết giải quyết các vấn đề nội bộ trong nước với nhau 
sau chiến tranh, rồi hàng triệu người bỏ nước ra đi kiểu 
"thuyền nhân"... 


Tuổi trẻ Việt nam vẫn lại chết oan uổng thêm ở Căm-pu-chia, 
ở vùng biên giới Việt-Trung... Các nấm mồ chiến sĩ lại mọc 
lên. Nước mắt các bà mẹ mất con, các vợ góa, con côi... Đất 
nước bị cấm vận, tẩy chay, trừng phạt... Tôi cảm thấy đảng 
đã phạm quá nhiều sai lầm tệ hại. Tôi tìm cách cất lên tiếng 
nói trung thực của mình, nhưng liền bị giám sát, chụp mũ, 
đe dọa... 

Vào năm 1990, tôi đã nghe có người trong nước phê bình 
rằng ông đã đưa ra kiến nghị, đã trả lời phỏng vốn của đài 
BBC và những điều ông nói lúc bấy giờ người ở trong nước 
đã nói công khai cả rồi. Do đó khuyết điểm của ông là đã ra 
nước ngoài để nói những điều đó, có đúng như vậy không? 
Vâng, hồi năm 1990, 1991 tôi cũng đã nghe người trong 
nước ra nói cái ý kiến đó. Tôi cho đó là lời của những người 
lãnh đạo cố tình đưa ra nhận xét như vậy nhằm đánh lạc 
hướng dư luận đang quan tâm đến nội dung kiến nghị của 
tôi cũng như những điều tôi đã viết trong những cuốn sách. 
Nhiều nội dung trong cuốn sách tôi đã viết làm những người 
lãnh đạo ở Việt nam khó chịu, bởi vì lần đầu tiên tôi nói công 
khai và trước hết để đồng bào ở trong nước biết. Ví dụ, tôi 
đã phanh phui vụ để thất thoát, rò rỉ và chi dùng bất hợp lý 
số chiến lợi phẩm ở qui mô lớn. Chính ở trong nước rất ít 
người biết đến và có biết cũng không được phép nói ra. 
Những vụ "Nhân văn-giai phẩm" và vụ "Xét lại chống đảng" 
cũng rất ít người ở trong nước biết nội dung đầy đủ. Lần đầu 
tiên tôi nói để nhân dân trong nước rõ, ngay cả một số người 
trong đảng cũng lần đầu tiên được biết sự thật về những vụ 
nói trên. Sau này, với những bài phát biểu của ông Hoàng 


Minh Chính[20], hồi kí của ông Trần Thư[21], gần đây là hồi 
ký của ông Vũ Thư Hiên[22], nhân dân trong nước bắt đầu 
hiểu ra sự thật về những vụ như vậy một cách cặn kẽ và đòi 
những người lãnh đạo phải giải quyết công bằng. Hàng loạt 
những vấn đề khác như vụ "cải tạo ngụy quân, ngụy quyền", 
vụ "tổ chức vượt biển" của "thuyền nhân" là những vấn đề 
những người lãnh đạo bảo thủ ở trong nước không muốn ai 
đụng đến, muốn cả xã hội quên đi. Những điều tôi đề cập và 
nhắc đến làm cho họ đau đầu, nhức nhối. Họ rất sợ những 
cuốn sách, bài báo tôi viết được gửi về nước. Vì những điều 
viết trong đó, đồng bào trong nước rất dễ tiếp nhận, đồng 
tình. Tôi lại viết với giọng điệu ôn tồn, có lý lẽ, không chửi 
bới om xòm, dễ đọc, dễ nghe, không làm chối tai. Chính do 
vậy mà những người lãnh đạo độc đoán coi tôi là kẻ chống 
đối nguy hiểm nhất của chế độ. Có người còn dọa dành cho 
tôi một bản án tử hình! Tôi khẳng định điều tôi làm là cân 
thiết, là hoàn toàn chính đáng, cho dù nói ở bất kì đâu, ở 
trong hay ở ngoài nước. ở trong nước, tôi không thể nói 
được. Chính quyền sẽ kiểm duyệt, ngăn chặn bằng cả một 
bộ máy khổng lồ. Chỉ có ra nước ngoài, tôi mới có thể nói 
được, viết được một cách đầy đủ, rõ ràng những điều tôi 
từng biết, những gì tôi đã nghĩ, đến những vụ đen tối, sai 
lầm của những người cầm quyền cộng sản, ảnh hưởng đến 
quyền lợi của nhân dân và đất nước. Hành động của tôi 
hoàn toàn phù hợp với thực tế Nếu không, đồng bào trong 
nước vẫn không biết đến những vấn đề của đất nước đã bị 
che giấu và được phơi bày trong hai cuốn sách của tôi.[23] 
Tuy có thể có chỉ tiết nào đó chưa thật chuẩn xác tôi có thể 


đính chính, nhưng trên đại thể là đúng và nhìn chung ai 
cũng khẳng định đây là những điều mới mẻ, nhân dân trong 
nước chưa biết. Nếu những người lãnh đạo thấy tôi viết sai 
thì họ có thể tranh luận, nhưng họ đã im lặng. Có thể họ sợ 
tranh luận công khai về những nội dung tôi đưa ra, vì bị 
buộc phải nhận những sai lầm khi bị đánh trúng huyệt và 
phải sửa sai. Đây là điều họ luôn tìm cách lẩn tránh, vì họ 
luôn nói trước dư luận là đảng không phạm sai lầm. Vì lẽ 
phải, tôi không ngại dư luận trong nước hay ngoài nước, vì ở 
trong nước đã biết, thì dư luận ở ngoài nước cũng biết. 
Chúng ta không nên giấu dư luận ngoài nước, vì một khi đất 
nước vững mạnh thì không ai có thể phá hoại. Đất nước chỉ 
thực sự vững mạnh khi mọi việc được thực hiện một cách 
trong sáng, tất cả mọi người Việt nam đều biết và cùng 
nhau giải quyết. Chúng ta không ngại phê bình và tự phê 
bình trước những khuyết điểm của mình, công khai cho 
nhân dân cả nước biết và tất nhiên thế giới đều biết, vì hiện 
nay có nhiều phóng viên báo chí nước ngoài nằm ở trong 
nước, không thể giấu dư luận được. Gần đây nhà nước còn 
thực hiện một chủ trương phi lý, trái với xu thế hòa nhập, 
tức là cấm báo chí nước ngoài có mặt ở Việt nam liên hệ với 
người Việt nam, cấm người trong nước viết bài cho báo chí 
nước ngoài (kể cả báo người Việt hải ngoại và báo ngoại 
quốc). Đó là điều dại dột, ai viết người ấy phải chịu tránh 
nhiệm về vấn đề đã viết. Viết sai đã có dư luận lên án, thậm 
chí nếu vu khống thì pháp luật có thể trừng phạt người viết, 
không thể cấm giao lưu trong và ngoài nước, cấm thông tin 
trong và ngoài nước. Điều đó hoàn toàn trái với những qui 


ước về thông tin quốc tế, không phù hợp với xu thế chung 
của thời kì hòa bình hiện nay, kể cả tập tục ở trong nước, 
trái ngược với phương thức làm việc trong quan hệ đa 
phương của các nước trên thế giới. Chẳng hạn phóng viên 
Việt nam có mặt ở Pháp hoặc ở bất kì một nước nào đó đều 
có thể phỏng vấn mọi công dân của các nước đó, trong khi 
đó tại sao lại cấm phóng viên nước ngoài không được phỏng 
vấn người Việt nam? Vì lý do gì những người trong nước, kể 
cả nhà báo, không được viết cho báo chí nước ngoài, trái với 
những qui định về phong tục tập quán và nghiệp vụ của tất 
cả nhà báo quốc tế ở các nước khác? 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
NHữỮNG VấN Đề CủA HIệN Tại 
Phần 2 


Hỏi và TRả Lời với MỘT Số CựU CHIếN BINH CủA Quân Đội 
NHÂN DÂN Việt nam và Quân Lực VIỆT NAM CộNG HòA 


Hiện tại Việt nam vẫn phải đối mặt với di sản của thế kỷ 20- 
thế kỷ của chiến tranh tang tóc và tàn phá. Mây mù trong 
nhận thức xã hội cần giải tỏa. Độc lập chưa trọn vẹn, đất 
nước vẫn bị cầm tù bởi một học thuyết ngoại lai. Dân chủ - 
giá trị thời đại vẫn còn ở phía trước. 


Ông nhận xét như thế nào về cộng đồng người Việt ở hải 
ngoại nói chung và những người quốc gia ớ hải ngoại nói 
riêng? 

Cộng đồng người Việt chúng ta hiện nay ở hải ngoại rất 
đông đảo, có chừng hai triệu người và ở rải rác trên gần 60 
quốc gia khác nhau. Hiếm có nước nào có một cộng đồng ở 
hải ngoại đông, mạnh, có tiềm lực đến thế. Tôi thường nói, 
đây là nỗi bất hạnh của dân tộc, khi có biết bao người con 
có tấm lòng đối với đất nước buộc phải bỏ đất nước ra đi. 
Nhưng đồng thời, điều bất hạnh ấy lại trở thành thế mạnh. 
Nhiều người ra đi đã lập nên cơ đồ, đời sống khá hơn nhiều 
khi còn ở trong nước. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại có 
lớp con em trẻ, học hành rất xuất sắc, tiếp thu được kiến 
thức khoa học, kỹ thuật và văn hóa của thế giới hiện đại. Tất 


cả vốn liếng, vốn về kinh doanh, về kĩ thuật công nghiệp 
hiện đại, về tổ chức v.v... sắp tới trong điều kiện thuận lợi 
nếu đưa được về để đóng góp xây dựng đất nước thì rất 
đáng quý. Nỗi bất hạnh ấy có thể trở thành niềm hạnh phúc, 
lợi thế. Nhưng hiện nay, do chính quyền trong nước bảo thủ, 
độc đoán nên những lợi thế đó chưa phát huy được hết, bà 
con ta ở ngoài nước nhìn chung chưa có thể đưa tài năng về 
để xây dựng đất nước. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho đất 
nước. 

Nhưng tôi thấy người Việt sống ở hải ngoại cũng còn có 
những nhược điểm: chưa thực sự đồng tâm nhất trí, còn chia 
rẽ nhiều. Tình trạng chia rễ nhau cũng là điều dễ hiểu, bởi vì 
mỗi người ra đi có hoàn cảnh khác nhau. Trong những người 
gọi là "quốc gia" ở hải ngoại, có những nhược điểm cần khắc 
phục. Đó là thái độ hận thù còn quá sâu. Hận thù ấy không 
những đối với hàng ngũ lãnh đạo bảo thủ ở trong nước, mà 
còn đổ xuống tất cả các đảng viên cộng sản với con mắt "vơ 
đũa cả nắm", cứ ai dính tới cộng sản, từng ở trong đảng 
cộng sản đều bị định kiến, không thể bắt tay, không thể tin 
cậy. Tâm lý hoài nghỉ như thế cũng dễ hiểu, vì những người 
tự nhận là "quốc gia" có mối thù rất sâu đối với sự lãnh đạo 
của đảng cộng sản. Nhưng cũng nên thấy rằng, cần có cách 
nhìn có văn hóa và tỉnh táo, có nghĩa là, chỉ nên hận thù 
đường lối lãnh đạo sai lầm của một số người cộng sản bảo 
thủ; và cũng nên nhớ rằng đảng cộng sản không phải thuần 
nhất, không phải tất cả các đảng viên cộng sản đều nghĩ 
như những người lãnh đạo, mà chỉ có một số người lãnh đạo 
ở bên trên nghĩ thay, đặt ra đường lối, rồi buộc toàn đảng 


phải tuân theo. Cũng như đảng Cộng sản Liên xô trước kia 
có một thời kì có vẻ vững mạnh, nhưng đến khi bùng nổ dân 
chủ, nó tan rã rất nhanh, vì nó không cố kết được, không 
đồng tâm nhất trí. Do đó, chúng ta cần nhìn vào đảng Cộng 
sản Việt nam với con mắt tỉnh táo. Phân biệt được giữa 
những người bảo thủ trong cơ quan lãnh đáo với những 
người cộng sản khác mà chúng ta có thể bắt tay. Lại cần 
phân biệt những người đảng viên bình thường, họ chỉ có 
lòng yêu nước và trình độ chính trị trung bình, không có 
đường lối sâu sắc Ngay những người hiện nay đang làm việc 
ở trong bộ máy cầm quyền, chúng ta cũng nên có sự phân 
biệt; cũng có những người tham nhũng nặng nề, lạc hậu, 
bảo thủ, nhưng đồng thời cũng có những người trong sạch, 
có lý tường dân tộc, muốn có công bằng, bác ái. Cả những 
đảng viên về hưu tôi quen biết và đến nay vẫn còn liên hệ, 
có nhiều người tài sản chằng có gì, sống hết sức trong sạch, 
thực tâm muốn đất nước mình hòa hợp, để tiến nhanh, hòa 
nhập với thế giới. 

Trong số những anh em "quốc gia" còn có người nhìn nhận 
với con mắt định kiến. Vì thế, họ có những chủ trương không 
thích hợp. Ví dụ, như họ có chủ trương không quan hệ giữa 
người trong nước với người ngoài nước, không tham gia xây 
dựng, giúp đỡ người ở trong nước. Có thời kì họ còn lập cả 
những ủy ban để ngăn cản bà con về thăm quê nhà v.v... Tôi 
nghĩ, đó là những cách nhìn cứng nhắc, tai hại. Cách nhìn 
tỉnh táo là cách nhìn đồng tình với nguyện vọng về thăm 
quê hương của bà con ở nước ngoài, gửi tiền về giúp gia 
đình họ ở trong nước. Đấy là một lợi thế để chứng minh rõ 


rằng chế độ hiện nay ở trong nước không có điều kiện nâng 
cao mức sống của nhân dân mà phải dựa vào sự giúp đỡ từ 
bên ngoài. Vả lại, thông qua những chuyến du lịch về thăm 
quê hương, người Việt ở nước ngoài có thể mang theo những 
câu chuyện sinh động dân chủ, dân chủ có lợi như thế nào, 
về chống độc đoán, chống tham những... Khi gặp những 
người của chính quyền trong nước, cũng nên ngay thẳng, 
đàng hoàng phê phán, phê bình những mặt trái, chủ trương 
sai lầm của họ một cách bình tĩnh, cởi mở, không cần chửi 
bới, thóa mạ. Cách tốt nhất là thuyết phục, "nói phải củ cải 
cũng nghe. Ngay cả đối với những nhóm nghệ sĩ trong nước 
sang Pháp hay Đức biểu diễn, hát những bài hát dân tộc, tại 
sao lại tẩy chay họ, gọi đó là "văn nô, văn hóa một chiều? 
Đáng lý ra phải tranh thủ họ bằng những tư tưởng dân chủ, 
hòa hợp và đoàn kết dân tộc thì lại đẩy họ đi, đem lại cho họ 
những ác cảm đối với người Việt hải ngoại. Mọi chủ trương 
cần cân nhắc, đừng để xảy ra những điều đáng tiếc. 

Rất mừng là hiện nay trong cộng đồng chúng ta đã có 
những tiếng nói tỉnh táo, phù hợp với thực tế hơn. Việc giúp 
đỡ ở trong nước là một việc rất nên làm, như quỹ quyên góp 
đỡ đầu những học sinh học giỏi, đỡ đầu những mầm non văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giúp anh em thương binh ở 
cả hai bên, (nhất là ở phía Việt nam Cộng hòa không được 
nhà nước quan tâm giúp đỡ), trại trẻ em mổ côi duy trì, bảo 
tồn những di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương, mà 
ngân sách ở trong nước chưa có đủ. Việc làm này rất có lợi, 
cho dù có thể bị cắt xén, lấy mất chút ít vì tham nhũng, 
nhưng ai đã cho tiền thì phải được quyền kiểm soát xem 


những đồng tiền đó phát huy tác dụng đến đâu. Những liên 
lạc ấy rất có ích để đất nước đỡ khỏi điêu tàn, lại chứng 
minh rằng chính quyền hiện nay không quan tâm đầy đủ và 
bất lực, vừa cho thấy rằng tấm lòng của bà con Việt nam ở 
nước ngoài luôn hướng về quê hương. Như bác sĩ Phạm Minh 
Hiển ở Pháp đã vận động chở về nước mấy trăm chiếc xe lăn 
cho những anh em thương binh không có điều kiện mua 
sắm... Những việc làm đó đã nâng ảnh hưởng của cộng đồng 
của người Việt hải ngoại lên, trên cơ sở đó giúp đỡ bà con 
trong nước, nâng nhận thức về chính trị, về dân chủ lên. 

Khi đã xác định rằng không nên và không thể dùng bạo lực 
để lật đổ chính quyền - đồng bào trong nước cũng không tán 
thành việc làm đó, ba mươi năm chiến tranh làm họ ngao 
ngán, không muốn có hỗn loạn nữa - thì phải dùng những 
mối quan hệ để tác động một cách hòa bình, chính biện 
pháp đấu tranh hòa bình mới làm các chế độ độc đoán sợ và 
khó lòng ngăn cản. 

Sau khi ông đã từ bỏ hàng ngũ đảng cộng sản và ông có lập 
trường chống lại sự lãnh đạo độc đoán của giới lãnh đạo 
đảng cộng sản hiện nay, liệu ông có chấp nhận lập trường 
của người quốc gia không? Ông có ý định gia nhập một tổ 
chức quốc gia nào không? 

Tôi nghĩ, danh từ "cộng sản" và "quốc gia" đã bị xói mòn quá 
nhiều, gần như bị lạm dụng đến mức nó không còn ý nghĩa 
chuẩn xác của nó nữa. Việc chia thành "cộng sản" và "quốc 
gia" được hình thành trong lịch sử và ở một mức độ nào đó 
có phần giả tạo, không có ý nghĩa thực chất. Trong hàng ngũ 
những người cộng sản, có nhiều người vào đảng chỉ vì yêu 


nước và ý thức quốc gia, có tinh thần đấu tranh cho độc lập. 
Rất nhiều người trên danh nghĩa là "cộng sản", nhưng có ý 
thức quốc gia sâu sắc. Họ vào đảng, ra mặt trận, chịu đựng 
những hy sinh, hiểm nghèo và tận tụy phục vụ nhân dân. ý 
thức đó xuất phát từ tinh thân yêu nước và bao trùm tất cả 
tinh thần của họ vẫn là đấu tranh giành độc lập cho đất 
nước khỏi sự chiếm đóng của nước ngoài. 

Tôi cho rằng, sự đối lập giữa cộng sản và quốc gia là một đối 
lập giả tạo, không thực chất. Như tôi đã nói, rất đông đảo 
người cộng sản, khi gia nhập đảng không phải là để xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, mà trước hết là để giành độc lập 
cho đất nước. Tuổi trẻ của chúng tôi ra trận chính vì một lý 
tường như thế. Nếu coi mọi người cộng sản đều không có 
tinh thần dân tộc là không thực tế, không phù hợp với sự 
thật, và đối lập những người cộng sản với những người đấu 
tranh cho độc lập của đất nước thì đối lập này lại càng 
không thực tế, càng không phù hợp với sự thật. Do đó, trong 
số những người cộng sản cũng nên chia ra làm nhiều loại. 
Có những người lãnh đạo ở trên cao, mang nặng ý thức "đấu 
tranh giai cấp" và "chuyên chính vô sản", và những đảng 
viên thường vào đảng chỉ để có công ăn, việc làm, hoặc để 
có một chức vụ nào đấy nhằm phát huy khả năng bản thân, 
vì không có một tổ chức chính trị nào khác được phép hoạt 
động trên đất nước Việt nam cả. Tôi nghĩ rằng, không nên 
đối lập những người cộng sản với những người quốc gia trên 
tinh thần ấy. 

Ngược lại, tôi cũng nghĩ, đối với những anh em binh sĩ, sĩ 
quan, viên chức của chế độ ở miền Nam trước đây tự nhận 


là những người "quốc gia", chúng ta cũng cần có sự phân 
biệt. Bởi vì, trong số họ cũng có người yêu nước thật sự, có 
không ít người có tinh thân đấu tranh cho độc lập của đất 
nước. Trước đây chúng tôi nhận định về những người ấy 
không đúng, coi họ là "ngụy", là "tay sai của đế quốc là 
"cõng rắn cắn gà nhà" và "gây nên cuộc chiết tranh tàn 
khốc". Đánh giá như thế là sai, là chụp mũ. 

Bây giờ tôi mong rằng giữa cộng sản và quốc gia cần có sự 
nhìn nhận mới. Trong cuộc đấu tranh hiện nay để xây dựng 
một chế độ dân chủ, cái thiết nhất của đất nước, tuy đã có 
độc lập, là chưa có dân chủ. Giành lại chế độ dân chủ, xây 
dựng xã hội công dân là việc quan trọng nhất hiện nay. Lúc 
này là lúc cân tập hợp tất cả mọi người, không phân biệt 
quá khứ đã từng ở trong đảng nào, trong quân đội nào, miễn 
là bây giờ có tinh thần bắt tay nhau xây dựng một chế độ 
dân chủ. Những người dấn thân cho thể chế dân chủ là 
những chiến sĩ dân chủ. Đối lập với những lực lượng dân chủ 
là thế lực độc đoán và bảo thủ. Thế lực đó hiện nay nằm 
trong cơ quan lãnh đạo của đảng cộng sản và chính quyền ở 
trong nước. Nhưng không thể nói tất cả những người đảng 
viên cộng sản, tất cả những người tham gia chính quyền ở 
trong nước đều là những người chống lại trào lưu dân chủ. 
Cần thấy rằng, cơ quan lãnh đạo rất bảo thủ, nhưng trong 
đảng không hiếm người có ý thức dân chủ và có thể tranh 
thủ được họ để chống lại chế độ độc đoán, giáo điều hiện 
nay, đưa đất nước hòa nhập với thế giới và tiến lên. Đã đến 
lúc nên có sự bắt tay giữa những người quốc gia có tinh thần 
dân chủ với những người trước đây hoặc hiện nay vẫn còn ở 


trong đảng cộng sản cũng có tinh thần dân chủ. Khi có biến 
chuyển, số chiến sĩ dân chủ ở trong nước - trong nhân dân, 
trong đảng cộng sản - có thể tăng lên gấp bội. 

Thái độ của ông đối với những người chống cộng hiện nay 
như thế nào? 

Nếu gọi "chống cộng" là chống chủ nghĩa cộng sản tùm lum, 
cả gói, không phân biệt, thì tôi không có lập trường ấy. Tôi 
vẫn quan niệm Mác là một nhà tư tưởng lớn. Nước Cộng hòa 
Liên bang Đức hiện nay vẫn có những đại lộ mang tên Các 
Mác, nhiều tượng Mác và cả bảo tàng về Mác. Nhân loại có 
đến hằng trăm nhà tư tưởng lớn, đẻ ra vô vàn học thuyết... 
Mỗi học thuyết là một viên gạch, hoặc một nấc thang trong 
quá trình nhận thức vô tận của loại người. Chủ nghĩa cộng 
sản bản thân nó trong lý thuyết chứa đựng nguyện vọng và 
xu hướng của nhân loại. Cái sai hình thành cơ bản từ những 
người vận dụng rất tùy tiện học thuyết ấy, được rút ra từ thí 
nghiệm ở Liên xô và một số nước khác chưa hội đủ những 
điều kiện làm tiền để cho chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa 
cộng sản hiện nay còn xa vời, là ước mong chủ quan, không 
thực tế. Có người từ bỏ chủ nghĩa cộng sản không phải vì 
căm thù nó, mà vì nhân loại chưa hội đủ điều kiện để đạt 
được mục tiêu của nó. Tôi là người theo chủ trương đa 
nguyên, nên tôi tôn trọng bất kỳ lý tưởng của ai, dù họ có xu 
hướng chính trị nào đi nữa; tôn trọng không đồng nghĩa với 
chấp thuận. Hiện nay tôi không theo con đường của chủ 
nghĩa cộng sản nữa vì nó là ảo tưởng, xa lạ với dân tộc 
chúng ta. Đồng thời, tôi cũng thông cảm với những người 
thù hận với chủ nghĩa cộng sản. Theo tôi cảm nhận: có thể 


họ thù hận chủ nghĩa cộng sản là do đảng cộng sản gây nên 
bao điều tệ hại, do những người lãnh đạo cộng sản mà họ đã 
phải từ miền Bắc chạy vào miền Nam và từ miền Nam chạy 
ra nước ngoài. Nếu vậy, lập trường chống cộng của họ cũng 
không phải là chống chủ nghĩa cộng sản, - vì chưa ở đâu có 
chủ nghĩa cộng sản cả -mà là chống những người lãnh đạo 
cộng sản. 

Bà con người Việt ở hải ngoại căm thù cộng sản là cũng dễ 
hiểu và tôi thông cảm, tôn trọng thái độ của họ đối với 
những người lãnh đạo gia trưởng, bảo thủ và giáo điều có 
những chủ trương sai lầm kìm hãm đất nước, đẩy một bộ 
phận đông đảo người Việt vào tình thế bị đát và bất hạnh. 
Riêng tôi, tôi cũng căm giận những người lãnh đạo cộng sản 
vì những tội lỗi họ gây ra cho xã hội, cho đồng bào ta. Nhân 
đây tôi xin kể một câu chuyện. Vào năm 1991, tôi ghé qua 
Canada, trong một cuộc gặp với một số anh chị em trẻ, trí 
thức và bà con Việt nam sống ở đó. Có người bảo tôi: "Bây 
giờ ông phải sám hối trước chúng tôi, nhận tất cả những tội 
ác của đảng cộng sản!". Tôi nói: "Ông đặt yêu cầu này 
không đúng chỗ, bời vì tôi không phải là người đề ra chủ 
trương chính sách. Do đó tôi không có gì phải sám hối. Và 
nếu tôi có tội phải sám hối thì tôi sẽ sám hối trước nhân dân, 
chứ không phải sám hối trước bất cứ một cá nhân ai. Tại sao 
tôi lại buộc phải sám hối trước những người mà tôi không hề 
đụng chạm, liên quan tới họ. Tôi lại càng không thể sám hối 
trước những người mà tôi cho là cũng tham nhũng, có những 
chủ trương sai lầm với nhân dân!" Cũng tại cuộc họp ấy, có 
một chị đến chỉ vào mặt tôi và trút tất cả hận thù vào tôi, vì 


chị ta có mẹ và một người con bị chết trên biển trong khi 
vượt biên ra nước ngoài. Tôi đề nghị tất cả mọi người bình 
tĩnh để nghe. Chị ta nói gần như tố khổ và sau khi xong câu 
chuyện, tôi có nói rằng tôi rất thông cảm với một người như 
chị đã mất con, mất mẹ. Nhưng cá nhân tôi không chịu trách 
nhiệm, không liên quan trực tiếp đến hậu quả bị thảm ấy. 
Chính những người lãnh đạo đất nước mù quáng gây nên 
không khí căm thù, phân biệt đối xử để dẫn đến làn sóng di 
tản của thuyền nhân. Tôi ngỏ ý: chị gặp tôi và có những lời 
không đúng với tôi nếu việc đó có thể làm nguôi chút nào 
nỗi khổ đau của chị, thì tôi cũng sẵn sàng nghe. Tôi cảm 
thấy nỗi đau của chị như chính nỗi đau của tôi chính nỗi đau 
của chị nhân lên hàng ngàn, hàng vạn lần của người khác 
đã thúc đẩy tôi tìm kiếm một giải pháp cho đất nước. Chị đã 
đến bắt tay tôi xin lỗi và nói: "Đến nay tôi mới hiểu rằng, 
chính cái điều ông đang đấu tranh là để có một xã hội lành 
mạnh, công bằng, bớt đau khổ cho người dân" 

Ông có ý kiến như thế nào đối với cộng đồng người Việt ở 
hải ngoại? 

Tôi đã nhiều lân nói rõ rằng: cộng đồng người Việt ở nước 
ngoài là một tập thể đông đảo (gần hai triệu người), có 
nhiều thành đạt. Có những thành đạt ở hàng đầu của cộng 
đồng người nước ngoài trên thế giới, không kém gì người 
Nhật, người Hoa và cũng không kém gì người Do Thái,... 
Những thành tựu đó là về: làm việc, kinh doanh, buôn bán, 
học hành, tiếp thu khoa học kĩ thuật. Nhất là các em trẻ 
tuổi, nam cũng như nữ, hòa nhập rất nhanh, có trình độ học 
vấn khá cao và thành đạt khá nổi tiếng trong trường đại học 


ở tất cả các nước, đó là vốn quý của dân tộc. Tôi thường nói: 
dễ gì mà cử được số người đông đảo như thế, gần như ở khu 
vực nào cũng có để hòa nhập, học tập lối sống, văn hóa, văn 
minh, kinh nghiệm của các dân tộc khác. Tôi ví họ như một 
đàn ong cần mẫn hút nhụy hoa làm mật, chất tỉnh túy ấy 
chính là vốn kiến thức, vốn tiền nong, kinh doanh, khoa học 
kĩ thuật và công nghệ. Hiếm có dân tộc nào đã biến bất 
hạnh của hoàn cảnh trở thành điều may mắn, hạnh phúc. 

Bất hạnh bà con ta phải trả là phải bỏ nước ra đi, từ đó tạo 
nên những cái đáng mừng. Cái còn tổn tại trong cộng đồng 
người Việt hải ngoại, theo tôi, là chưa đoàn kết; có quá 
nhiều tổ chức, lại kình chống nhau. Người Việt hải ngoại 
thiếu những tổ chức thống nhất, lành mạnh, có thể tập hợp 
đông đảo người Việt có cùng một chí hướng, có sinh hoạt 
dân chủ. Tôi có cảm giác ở nơi này, nơi kia những tổ chức 
của người Việt hải ngoại còn mang nặng tính hình thức. 
Những hội đoàn, ái hữu chú trọng nhiều đến cờ quạt, úy lạo, 
diễn văn, chụp ảnh chủ tịch đoàn v.v... một cách phô trương, 
mà ít có những hoạt động thực chất. Thảo luận dân chủ 
chưa rộng rãi, vẫn còn không khí gia trưởng, áp đặt Có 
những người chủ trương "cấm vận" với trong nước, không 
được có quan hệ làm ăn buôn bán, đi lại, thăm hỏi, du lịch, 
vì cho rằng như vậy mới có thể làm cho chế độ cộng sản ở 
trong nước mau sụp đổ (!?) Chủ trương như thế không được 
thảo luận đầy đủ, và những ai có dự định trái với xu hướng 
"cấm vận" ấy phải tránh đi, không dám cưỡng lại không 
muốn phát biểu công khai. Nhưng điều mỉa mai là chính 
những người đề ra chủ trương như vậy rốt cuộc, cũng lao 


vào làm ăn buôn bán ở trong nước, về thăm quê, gửi tiền về 
cho người nhà ở trong nước v.v... Như thế là không lành 
mạnh, nói một đàng, làm một nẻo, khống chế người khác và 
không tôn trọng lẫn nhau. Tôi nghĩ, trong cộng đồng làm sao 
xây dựng được một tỉnh thân dân chủ, thẳng thắn tranh 
luận, đối thoại, cởi mở, mỗi người đều có chính kiến riêng, 
đều có thể phát biểu công khai, không e ngại lo sợ bị đe 
dọa, khủng bố. Đối với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, có người 
có thái độ khiêu khích, gây sự, đe dọa hành hung ông, hoặc 
o bế, gò ép ông, cho gặp người này, ngăn cản gặp người 
khác... Đấy là thái độ thiếu lành mạnh, thiếu văn hóa ở ngay 
trên đất nước dân chủ. 

Sự chia rẽ của tổ chức Văn bút ở hải ngoại là đáng tiếc, làm 
giảm uy tín của cộng đồng người Việt. Việc phê phán một 
ông tướng từng là Chủ tịch ủy ban Hành pháp ở Miền Nam 
có ý hòa hợp và hòa giải giữa người Việt với nhau, hoặc việc 
lên án một bà ủy viên hội đồng địa phương ở úc đề xuất ý 
kiến kết nghĩa với một quận ở thành phố Hồ Chí Minh... 
mang tính chất thóa mạ, chụp mũ, không khác mấy với kiểu 
chỉnh huấn, kiểm thảo, tố khổ của đảng Cộng sản? Hai vị ấy 
bị lên án là tay sai Hà Nội, đi đêm với kẻ thù, đâm dao sau 
lưng chiến sĩ và bà con ta; hay bị cộng sản mua mất linh 
hồn, tiếp tay cho ma quỷ, phản bội cộng đồng, sẽ bị hỏi tội 
và trừng phạt... 

Trước đây, có một vài tờ báo và cá nhân phát biểu rằng, ông 
đã từ bỏ hàng ngũ cộng sản để về với quốc gia, rời bỏ chủ 
nghĩa đen tối của cộng sản để đến với "chính nghĩa quốc 
gia", rằng ông đã bị chiêu hồi, đã bỏ cờ đỏ sao vàng để theo 


cờ vàng ba sọc đỏ. Nhân dịp này xin ông cho biết ý kiên của 
ông về những điều đó? 

Nhiều lần tôi đã nói, có những người nhận định không đúng 
về tôi, ví dụ như cho tôi là bị chiêu hồi, bỏ hàng ngũ cộng 
sản để về với "chính nghĩa quốc gia" như ông đã hỏi. Nhân 
đây, tôi cân nói rõ thế này. Hiện nay tôi không còn là người 
cộng sản nữa. Người ta đã khai trừ tôi khỏi đảng cộng sản. 
Tôi yên lòng và còn tự hào đứng ngoài đảng cộng sản. 
Nhưng không phải vì vậy mà tôi bôi đen hoặc nói xấu đảng 
cộng sản. Trước hết, đối với đảng cộng sản, tôi luôn cho là 
không ít người vào đảng cộng sản do động cơ yêu nước. Và 
hiện nay tôi vẫn cho là trong đảng cộng sản có hơn hai triệu 
đảng viên nhưng phần lớn họ vào đảng không phải vì lý 
tưởng cộng sản, học thuyết cộng sản, mà chính tình thế bắt 
buộc do không có đảng nào khác ở trong nước để họ lựa 
chọn. Trừ một số trường hợp riêng biệt, ai muốn làm việc, 
tiến thân đều phải vào đảng cộng sản. Trong số hơn hai triệu 
đảng viên cộng sản hiện nay, không hiếm người có tinh thần 
dân tộc sâu sắc nghe theo lẽ phải. Nhưng vì chưa có điều 
kiện, thời cơ hoặc còn e ngại vì ách độc đoán, nên họ chưa 
biểu hiện thái độ của mình. Đã và đang có nhiều người thảo 
luận ngầm với nhau về hướng dân chủ hóa cho đất nước 
trong tương lai. 

Còn việc có người cho rằng tôi đã "trở về với chính nghĩa 
quốc gia", tôi nghĩ, không phải tất cả những người Việt ở hải 
ngoại đều là "quốc gia". Bởi vì "quốc gia" không có nghĩa là 
cứ người bỏ miền Nam ra đi đều có tinh thần "quốc gia". 
Trong cộng đồng đó có đến ba, bốn trăm tổ chức khác nhau, 


có những tổ chức chống đối nhau quyết liệt. Tôi không gia 
nhập tổ chức nào và cũng không để ai lôi kéo mình. Cho 
nên, không thể nói tôi trở về với "chính nghĩa quốc gia" và 
"bị chiêu hồi" được. Những người yêu nước thật sự là người 
theo chủ nghĩa yêu nước chân chính, dù họ có là cộng sản, 
hay quốc gia và đều là những con người chân chính. Còn 
những người mang danh "quốc gia", nhưng không dấn thân 
cho sự nghiệp độc lập, tự do, phát triển của quốc gia, thì 
chắc gì đã là người quốc gia chân chính? Tôi đã gặp một số 
vị trong chế độ Sài Gòn cũ, có vị là trung tướng nói với tôi 
rằng: "Nếu chúng tôi chiến thắng, tức miền Nam thắng miền 
Bắc, không chắc chính sách của chúng tôi đối với các ông đã 
hơn gì so với chính sách của các ông đối với chúng tôi. Có 
khi chúng tôi lại có những trại giam tàn bạo hơn”. Ngay một 
số trí thức từng ở trong chính quyền miền Nam cũng tỏ ra 
phủ nhận bộ máy lãnh đạo của chế độ Việt nam Cộng hòa 
trước đây và phủ nhận cả lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhiều người 
trước kia đã là viên chức cao cấp trong chính quyền miền 
Nam đã nói với tôi: "Chúng tôi muốn quên lá cờ vàng ba sọc 
đỏ đi vì nó tiêu biểu cho một chế độ quan liêu, quân phiệt, 
tham nhũng và thối nát, chúng tôi không muốn thừa nhận lá 
cờ ấy. Chế độ đó đã thất trận, thất trận do thối nát, thiếu 
sáng suốt, phải bô nước chạy ra nước ngoài". ở trong nước, 
đồng bào ta, kể cả những người từng sống trong chế độ Sài 
Gòn cũ, cũng không nuối tiếc và hy vọng gì về những người 
"quốc gia" ở nước ngoài, vì họ không tác động có hiệu quả 
đối với đất nước, trong khi phần đông họ chỉ cổ vũ hận thù 
và một thời gian còn có không ít người chủ trương dùng bạo 


lực. Tôi thấy còn hai nhược điểm lớn tồn tại trong cộng đồng 
người Việt ở nước ngoài. Thứ nhất là hiện tượng kích động 
hận thù, duy trì và phát triển sự phục thù sâu sắc, nặng nề. 
Thứ hai là chủ trương bạo lực lật đổ chế độ cộng sản, giành 
chính quyền, xu hướng này đã giảm rõ, nhưng chưa bị triệt 
tiêu. Tôi tự cho mình không có "sứ mệnh" thay đổi trận 
tuyến để đi theo kiểu ấy. Bởi vì hơn 40 năm là đảng viên 
cộng sản và 37 năm trong Quân đội Nhân dân Việt nam, 
suốt quãng thời gian ấy tôi không làm điều gì xấu xa, không 
có điều gì phái hổ thẹn cả. Hồi ấy, tôi đã chiến đấu với tấm 
lòng trong sáng, tin tường ở chính nghĩa để giành lại độc lập 
cho dân tộc. Đến khi ra ngoài này, tôi trình bày kiến nghị 
của tôi về xây dựng và phát triển đất nước. Những người 
lãnh đạo đảng cộng sản khai trừ tôi. 

Tôi thanh thản giã từ đảng cộng sản. Trước sau tôi vẫn giữ 
tấm lòng yêu nước, nguyện đấu tranh cho độc lập dân tộc 
và hạnh phúc của nhân dân, ngoài ra không có cái gì khác. 
Cho đến nay tôi vẫn gắn bó với đồng bào ở trong nước, gắn 
bó với lực lượng còn ở trong đảng cộng sản mà tôi có khả 
năng thức tỉnh họ theo xu thế thời đại, lôi cuốn họ vào cuộc 
đấu tranh cho dân chủ. Đó sẽ là lực lượng quyết định ở trong 
nước để xây dựng một nền dân chủ thực sự cho đất nước. 
Tôi không đặt cho mình phải cắt đứt mọi liên lạc với những 
người cộng sản, mà đặt cho mình nhiệm vụ phê phán những 
người lãnh đạo bảo thủ, tham nhũng, thối nát trong đảng 
cộng sản. Những người lãnh đạo bảo thủ, giáo điều, vì 
quyền lợi cá nhân mà duy trì ghế lãnh đạo, duy trì đặc 
quyền, đặc lợi hòng vơ vét của cải của nhân dân và của đất 


nước. Đây là những đối tượng chúng ta phải đấu tranh gạt 
bỏ khỏi chính quyền hiện nay. Còn những người trí thức, 
những anh em trẻ tuổi có trình độ học vấn cao, có đạo đức 
tư cách tốt hoặc những người ngoài đảng cộng sản như ông 
Phan Đình Diệu, ông Hà Sĩ Phu... và một bộ phận khá lớn tuy 
còn ở trong đảng, nhưng vẫn giữ tấm lòng đối với đất nước, 
giữ được tư cách đạo đức trong sáng... tôi nghĩ đó là tiềm 
năng của cách mạng dân chủ, là lực lượng mà tôi cần liên 
hệ, bắt tay đoàn kết, tin cậy để đưa đất nước vào con đường 
dân chủ. Về lá cờ, đã có người ra điều kiện cho tôi là: "Ông 
bỏ đảng thì ông phải dẫm chân lên lá cờ đỏ sao vàng, bước 
qua lá cờ đó!" Tôi trả lời: "Không ai có quyền yêu cầu người 
người khác làm điều đó và tôi cũng không bao giờ làm như 
vậy. Lá cờ đô sao vàng tôi đã tôn trọng, đã chiến đấu dưới lá 
cờ ấy với lòng yêu nước của tôi, nó từng là biểu tượng trong 
cuộc đấu tranh giành độc lập trong trái tim tôi!" Nhưng quả 
thật, lá cờ đó không còn hoàn toàn đáng ngưỡng mộ đối với 
tôi như trước nữa. Lá cờ đó đã bị tập đoàn lãnh đạo bảo thủ 
làm cho hoen ố bởi những sai lầm tội lỗi trong Cải cách 
ruộng đất. Dưới lá cờ ấy, những tòa án mệnh danh là "tòa án 
nhân dân" đã xét xử và bắn chết hàng vạn đồng bào nông 
dân vô tội, trong đó có cả những người quen biết, họ hàng 
của gia đình tôi và gia đình vợ tôi. Lá cờ đó đã bị hoen ố 
trong vụ "Nhân văn - Giai phẩm" như đối với các ông 
Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần... và trong vụ "Xét lại, chống 
đảng". Gần đây lá cờ ấy càng bị hoen ố thêm trong vụ xử tù 
ông Hoàng Minh Chính, ông Lê Hồng Hà cũng như các ông 
Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế, các nhà lãnh đạo tôn giáo 


trước đó, v.v... 

Lá cờ đỏ sao vàng đã bị lạm dụng, bị bôi nhọ khi chính 
quyền trong nước tăng cường độc đoán, gây nên bất công, 
đau khổ cho những người yêu nước vô tội. Chính lá cờ ấy đã 
cắm trên những nhà tù giam cầm hàng trăm chiến sĩ dân 
chủ yêu nước như trước đây đã từng giam hàng chục vạn sĩ 
quan, công chức của chính quyền Sài Gòn cũ. 

Về lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó được dựng lên dưới thời thực 
dân Pháp. Dưới lá cờ ấy biết bao nhiêu người chết oan uổng, 
mẹ tôi đã bị quân đội viễn chinh Pháp bắn chết. Hàng chục 
vạn người bị chết trong những cuộc càn quét của quân Pháp 
và lực lượng do Pháp xây dựng. Rồi sau này là những đợt "tố 
Cộng", "diệt Cộng", thực chất là giết những người yêu nước 
ở miền Nam. Theo số liệu của Lầu Năm Góc (Hoa Kỳ), hơn 
20 ngàn người bị tử hình, ám sát trong thời kì "tố Cộng thực 
hiện kế hoạch "Phượng Hoàng". Phía bộ đội miền Bắc và 
"giải phóng" cũng có 28 ngàn chiến sĩ bị bắt ngoài mặt trận, 
bị giam trong các nhà tù mà lá cờ đó đại diện. Lá cờ ba sọc 
đỏ chưa hề chinh phục được tôi. 

Tất nhiên mỗi người có quyền tín nhiệm, yêu thích, tôn 
trọng lá cờ mà mình tự lựa chọn và tôn trọng sự lựa chọn 
của người khác. Nhưng cũng không nên áp đặt buộc mọi 
người theo một lá cờ nhất định. Cũng không nên vì chuyện 
lá cờ mà những người cùng chung chí hướng, cùng nguyện 
vọng không thể đối thoại với nhau, không thể đứng cạnh 
nhau để cùng nhau làm một công việc ích nước, lợi nhà như 
hiện nay. 

Công bằng mà nói, đối với tôi, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã có 


một lúc nào đó kiêu hùng phất phới khi một số anh em hải 
quân Việt nam cộng hòa chống trả quân bành trướng Bắc 
Kinh trên vùng đảo Hoàng Sa cuối năm 1974, để giữ một 
vùng lãnh thổ và hải phận của Tổ quốc, trong khi thủ tướng 
Phạm Văn Đồng tuyên bố cam chịu sự bành trướng nước lớn 
của Trung Quốc ở vùng đảo này! 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
NHữỮNG VấN Đề CủA HIệN Tại 
Phần 2 


Hỏi và TRả Lời với MỘT Số CựU CHIếN BINH CủA Quân Đội 
NHÂN DÂN Việt nam và Quân Lực VIỆT NAM CộNG HòA 


Hiện nay có người chủ trương giữ lá cờ vàng ba sọc đỏ có 
người nói nên giữ cờ đỏ sao vàng và cũng có người cho rằng 
nên bỏ cả hai lá cờ đó đi. Thế còn ý kiến của ông? 

Đây cũng là vấn đề tôi đã suy nghĩ. ở mỗi nơi có những ý 
kiến khác nhau. ở Mỹ, ở úc tôi nghe thấy có một số ý kiến, ở 
châu Âu cũng có những ý kiến này, ý kiến khác về lá cờ. 
Trong số những anh em gọi là "người Việt Đông Âu[24] cũng 
có người có ý kiến về hai lá cờ nói trên. Trong người Việt 
"quốc gia", có người cho rằng, hiện nay việc chống cộng là 
quan trọng nhất, có chống cộng thì mới có thể cứu vẫn được 
tình thế của đất nước. Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của cộng 
sản, vậy thì phải bỏ lá cờ mang tính chất cộng sản đó đi và 
dùng lá cờ của quốc gia là lá cờ vàng ba sọc đỏ để tập họp 
lực lượng, làm phương tiện tiêu biểu. Chúng ta biết nguồn 
gốc lá cờ này từ xa xưa của các thời hoàng triều gọi là lá cờ 
vàng "long tỉnh". Sau thời kì Nhật đảo chính Pháp 
(9.3.1945), xuất hiện lá cờ "quẻ ly". Có người giải thích là 
sau khi thực dân Pháp "trao trả nền độc lập" cho vua Bảo 
Đại năm 1948, người ta lấy lại cờ "quẻ ly" nhưng nối liền sọc 
đỏ ở giữa thành ba sọc đỏ trên nền màu vàng, làm quốc kỳ 


của Việt nam Cộng hòa. Còn cờ đỏ sao vàng, có người nói đó 
là "lá cờ do bà Nguyễn Thị Minh Khai đưa ra theo mẫu lá cờ 
của Nga-sô" từ cuộc khởi nghĩa ở Nam bộ vào năm 1940, 
sau đó mặt trận Việt Minh lấy lá cờ đó làm lá cờ của mình, 
rồi nó đã được chấp nhận trong Cách mạng tháng Tám và 
trở thành quốc kỳ của nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa 
(sau khi thống nhất đất nước đổi thành nước Cộng hòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt nam). Tôi thấy lá cờ đỏ sao vàng đã có 
một thời kì oanh liệt. Đó là thời kì khởi nghĩa Cách mạng 
tháng Tám năm 1945, thời kì kháng chiến chống Pháp và 
trước đó còn tiêu biểu cho cả cuộc khởi nghĩa Nam bộ năm 
1940... Nó có cả một quá trình lịch sử hào hùng và đi cùng 
với nó là bài quốc ca có tựa đề Tiến quân ca.[25] Nhiều 
người cho rằng, cần phải giữ lá cờ đỏ sao vàng vì nó tiêu 
biểu cho một thời kì lịch sử, được Quốc hội của nước Việt 
nam chấp nhận và được công nhận ở Liên hiệp quốc, là lá cờ 
chính thức làm lễ chào cờ khi đón các nguyên thủ quốc gia 
và thay mặt đất nước Việt nam trên trường quốc tế. 

Cho đến nay, ngay một số người Việt "quốc gia" đã nghĩ đến 
một lá cờ khác. Họ không công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là 
"quốc kỳ" nữa, với lý do nó tiêu biểu cho một thời kì, một 
chế độ tham nhũng do thực dân, đế quốc dựng lên. Một số 
người quốc gia còn nói với tôi là không thể chấp nhận cờ 
vàng ba sọc đỏ, vì nó đại diện cho sự thối nát, cho sự thất 
trận, bất lực trong cuộc chiến đấu giữ miền Nam khỏi lọt vào 
tay cộng sản, đến nỗi họ phải bỏ đất nước ra đi. 

Một số bạn từ trong nước cho biết đã thử thăm dò thì đồng 
bào trong nước rất ít ai còn nghĩ gì đến lá cờ vàng ba sọc đỏ, 


vì nhiều nguyên nhân. Số người ở miền Bắc không còn ai 
nghĩ gì đến lá cờ ấy; số người ở miền Nam một số còn nghĩ 
đến, nhưng với ít nhiều chua xót, bực bội. Nhưng ở ngoài 
nước có người lại nói, bao giờ cũng phải có sự tập hợp dưới 
một lá cờ nào đấy, nếu không thì mất hết ý nghĩa của việc 
tập hợp ấy. Cũng có người khác cho rằng, hiện nay hãy cứ 
để tạm thế đã không thể công nhận cả cờ vàng ba sọc đỏ 
lẫn cờ đỏ sao vàng. Và nên gác các bất đồng sang một bên, 
khi cuộc thảo luận về lá cờ chưa ngã ngũ, đến khi nào có 
điều kiện sẽ tiến hành trưng cầu dân ý, duy trì lá cờ này hay 
lá cờ kia, hoặc nghĩ đến một lá cờ mới. Cũng có người đề 
nghị nên sớm có một lá cờ mới gồm có các màu: màu xanh 
nước biển tượng trưng cho biển cả, màu xanh lá cây tượng 
trưng cho núi rừng và màu vàng - màu truyền thống của dân 
tộc Việt nam - tượng trưng cho đất đai, lãnh thổ. Có người 
đề nghị nên dùng màu xanh lá cây, màu vàng và màu đỏ. 
Tôi nghĩ, đấy là những ý kiến tự do, không ai có quyền cấm 
đoán, được nêu ra để tham khảo. Theo tôi, hiện nay không 
nên áp đặt một lá cờ nào. Chúng ta không nên sa lầy vào 
vấn đề này, không nên chia rễ vì một lá cờ vốn mang tính 
hình thức nhiều hơn. Theo tôi, trong lúc này không nhất 
thiết phải treo, phải chào một lá cờ nào trong các cuộc họp 
của cộng đồng. Làm như thế vô hình chung là áp đặt đối với 
những người có suy nghĩ khác. Không nên vì lá cờ mà bài 
bác lẫn nhau, chụp mũ cho nhau, khó chịu với nhau, chia rẻ, 
xa lánh nhau... Tôi biết rằng ý kiến này rất khó chấp nhận 
với nhiều người, vì đã thành thói quen, tập quán việc treo 
cờ, chào cờ... Không có thì như thiếu một điều gì hệ trọng... 


Tôi mạnh dạn nói lên điều mà rất đông đảo người trong 
nước, kể cả các chiến sĩ dân chủ, cũng có ý kiến như thế. Tôi 
cũng hiểu rằng một ý kiến hợp lý có khi mất nhiều thời gian 
mới thuyết phục được số đông. 

Ông có biết ông đụng đến một vốn đề hết sức nóng bỏng và 
phức tạp không? 

Có chứ. Đây là vấn đề rất gai góc. Vì liên quan đến danh dự, 
sỹ diện con người, đoàn thể... Vì người ta từng chết và có 
thể dấn thân vào chỗ chết vì một lá cờ, do tính tiêu biểu và 
thiêng liêng của lá cờ ấy. 

Là quân nhân, chúng ta đều thấu hiểu điều ấy. Là quân nhân 
chúng ta từng tuyên thệ dưới lá cờ mà ai cũng cho là chứa 
đựng hồn thiêng của Tổ quốc cô đọng lịch sử đấu tranh của 
dân tộc, đánh dấu chủ quyền của đất nước. Với đơn vị chiến 
đấu, lá cờ đánh dấu lãnh thổ quốc gia; cờ cắm ở đâu, đánh 
dấu cuộc chiến đấu đạt kết quả bảo vệ hoặc giành lại đất 
đai, quyền làm chủ đến đó, sau biết bao hy sinh, mồ hôi, 
xương máu của đồng đội. Tôi không ngại đề cập vấn đề này 
vì hiểu rõ chiều sâu ý nghĩa của nó. Nhất là vì vấn đề này có 
liên quan đến cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay của 
nhân dân ta, ở trong và ở ngoài nước. Không nên vì nó là 
vấn đề gai góc mà tránh né cấm ky. Chúng ta nên trao đổi, 
đối thoại vấn đề này một cách ngay thắng, cởi mở, tỉnh táo 
và bình tĩnh. Không nên nóng nảy, tự ái, mất bình tĩnh, đi 
đến cãi nhau một cách giận dữ, làm sống dậy những thù 
hận cũ, chỉ làm cho xa cách nhau thêm. 

Cần có thái độ có văn hóa, nghĩa là lắng nghe nhau, ngẫm 
nghĩ cân nhắc cho chín mặt này, mặt khác, tự đặt mình vào 


chỗ đứng của người đối thoại để hiểu hết ý họ, rồi tự mình 
tìm ra lẽ phải. Trong khi đối thoại, tranh luận, cần tự tin, tự 
trọng, lại cần tôn trọng người khác và phục thiện, cái gì 
đúng thì chấp nhận; lại cần biết kiên nhẫn, biết đợi chờ nhau 
để suy nghĩ thêm với thời gian. 

Thái độ xử sự có văn hóa như thế là biểu hiện của một con 
người trưởng thành, có nếp sống có văn hóa, xứng đáng với 
dân tộc Việt nam nghìn năm văn hiến. 

Tôi không chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng. Thế mà ở một số nơi 
công cộng bên này, trong sách báo, phản ảnh, trên ti-vi nhìn 
thấy lá cờ ấy là tôi dị ứng, khó chịu, nên làm thế nào? Tôi rất 
hiểu tình hình như thế. Vì ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, ở quảng 
trường quốc tế giữa thành phố New York, tôi cũng nhiều lần 
thấy những lá cờ đỏ sao vàng rất lớn. Trên từ điển, bách 
khoa toàn thư, sách địa lý, lịch sử cũng vậy. Vì đối với quốc 
tế, lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ chính thức của nước Việt 
nam thống nhất hiện nay. Những người không thích lá cờ ấy, 
không chấp nhận lá cờ ấy cũng nên có cách nhìn thực tế, 
không nên bực bội đến mức có những việc làm như hạ cờ, 
hủy bỏ... là những việc làm không cần thiết, có thể bị coi là 
vi phạm trật tự xã hội của đời sống công cộng. Tôi có dự một 
số cuộc họp, cuộc biểu tình, trong đó, những anh chị em 
người Việt Đông Âu (từ miền Bắc sang) cùng chung tiến 
hành với anh chị em "quốc gia" (phần lớn ở miền Nam 
sang), tại đó người ta chào cờ vàng ba sọc đỏ và đi diễn 
hành với lá cờ ấy, vậy nên có thái độ thế nào? Tôi không còn 
ưa gì lá cờ đỏ sao vàng, nhưng lá cờ vàng ba sọc chưa chinh 
phục được tôi. 


ở Berlin, Hanover và Francfurt (Đức) cũng như ở Praha (Tiệp) 
tôi đã nghe một số anh chị em sinh viên và lao động hỏi như 
thế. Anh em không còn ưa gì lá cờ đỏ sao vàng, nhưng cũng 
không cảm thấy ưa thích lá cờ ba sọc đỏ. Theo tôi, mỗi 
người cần có lập trường, thái độ của mình, theo suy nghĩ, 
lập luận, tình cảm của riêng mình, theo cái quyền tự do của 
mỗi người, đồng thời tôn trọng tự do lựa chọn của người 
khác. Đó là thái độ có văn hóa. Trong khi cần phối hợp, đoàn 
kết để đấu tranh giành quyền tự do dân chủ trong cả nước 
thì không nên chỉ vì sự lựa chọn lá cờ mà chia rễ, đố ky, xa 
cách nhau. Có nên đứng dậy chào cờ hay không thì cũng tùy 
nếu không thông suốt, có thể lẳng lặng nhẹ nhàng đi ra 
ngoài; hoặc có thể đứng dậy. Không ai có thể coi việc đứng 
dậy là một cam kết, một thái độ công nhận lá cờ nào đó; vì 
đấy còn có thể hiểu là một thái độ ngoại giao đơn thuần, để 
tỏ lòng tôn trọng đối với người xung quanh theo kiểu lịch sự 
xã giao mà thôi. 

Kẻ thù cũ nay ta có thể bắt tay. Đất nước thù địch cũ nay ta 
có thể kết bạn. Huống chỉ đó là lá cờ của một bộ phận của 
dân tộc ta, dưới lá cờ ấy từng có những con người có lý 
tưởng, có tư cách hy sinh cho những giá trị mà nó từng tiêu 
biểu, thì việc làm như thế không có gì có thể làm cho ta ân 
hận hay e ngại cả. 

Tháng 4-1998 này, một số bài báo ở hải ngoại lại nói đến 
"tháng 4 đen", đến "ngày quốc hận, đến hận "mất nước"... 
Ông có đồng ý với những danh từ ấy không? 

Tôi có cách nhìn khác. Tôi vẫn cho ngày 30-5-1975 là một 
ngày vui, với cái ý nghĩa là chấm dứt chiến tranh, không còn 


quân đội nước ngoài nào trên đất Việt nam và đất nước ta 
được thống nhất liền một giải. Sau 30 năm chiến tranh với 
biết bao hy sinh, tổn thất, tàn phá, hòa bình trở lại chẳng lẽ 
không phải là niềm vui lớn sao? 

Sự lãnh đạo sai lầm ngay sau đó đã triệt tiêu dân niềm vui 
trong tôi, với những sự kiện bị thảm liền trong 10 năm sau 
đó. Các trại giam chật cứng, tới tấp mọc lên; xóa bỏ giai cấp 
tư sản; cưỡng bức hợp tác hóa gấp; cả nước đói khổ; chiếm 
đóng lâu dài Cam Bốt; đất nước bị cấm vận... Làm sao vui 
được nữa. 

Khá nhiều bạn tôi, là người phía "quốc gia" cũng nói rằng: 
nếu như sau 30-4-1975 họ thực hiện hòa giải hòa hợp như 
họ từng hứa, không có trả thù, mọi người là anh em với 
nhau, tận dụng sức lực nhân dân mọi nơi, mọi gia đình để 
xây dựng đất nước thì chúng tôi có thể chấp nhận họ, sẵn 
sàng bỏ qua quá khứ để sắn tay xây dựng hiện tại, hướng tới 
tương lai đẹp cho mọi người, mọi nhà. 

Những bất hạnh liên miên xảy ra từ sau 30-4-1975 càng làm 
cho những ai coi đó là "tháng tư đen", là "ngày quốc hận”, là 
bị "mất nước" thấm thía thêm. Tôi tôn trọng những nỗi đau 
ấy, cảm thấy đó là nỗi đau của chính mình, nhưng riêng tôi 
tôi không coi đó là "hận mất nước" vì nước ta còn đó, không 
ai có thể lấy mất đi được. Đất nước Việt nam, quốc gia Việt 
nam, dân tộc Việt nam là trường tồn với hồn thiêng của 
sông núi, lãnh thổ. Tôi tin rằng những bất hạnh do sự lãnh 
đạo độc đoán, giáo điều, bảo thủ dù kéo dài thêm cũng chỉ 
là tạm thời, không thể trường tồn được. Chính quyền độc 
đoán bảo thủ đang trên quá trình rã đám không ai cưỡng lại 


nổi. 

Một số người lên án miền Bắc đã cưỡng chiếm miền Nam, 
ông có đồng tình với chính kiến ấy không? 

Đây là một vấn đề quan trọng trong nhận định về cuộc 
chiến tranh trên đất nước ta. Nó không đơn giản. Hai năm 
qua tôi có dự một số cuộc hội thảo khoa họe về chiến tranh 
do Lầu Năm Góc tổ chức. Vấn đề này cũng được bàn đến, 
như là một vấn đề của khoa học lịch sử. 

Trước hết tôi nói nhận thức của tôi khi còn ở trong nước. 

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, lẽ ra cả nước đã có tổng 
tuyển cử vào tháng 7-1956 để thống nhất đất nước. Miền 
Nam và Pháp, Mỹ đều không muốn thi hành điều khoản ấy 
vì vào lúc ấy uy tín của chính phủ Kháng chiến ở Hà Nội còn 
mạnh trong phạm vi cả nước. Ai cũng đoán nếu có bầu cử 
với kiểm soát quốc tế thì ông Hồ Chí Minh sẽ thắng. Ngay 
sau đó, chính phủ Ngô Đình Diệm thực hiện các chiến dịch 
tố cộng, diệt cộng, với sắc lệnh 10-59, đưa máy chém khắp 
các vùng để trừng trị lực lượng cộng sản đang ẩn dấu trong 
dân. Hà Nội gọi đó là cuộc chiến tranh một bên trong các tài 
liệu tổng kết. 

Các chiến dịch tố cộng ở đồng bằng sông Cửu Long, ở khu 5, 
bắt vợ con những người "cộng sản" (thật ra phần lớn chưa, 
hoặc không phải cộng sản, chỉ là người kháng chiến chống 
thực dân Pháp) tù bỏ những người chồng đi tập kết ra Bắc; 
những người kháng chiến cũ, gia đình họ bị quản thúc, kiểm 
soát gắt gao, gây nên một không khí rất căng thẳng. Họ bắt 
buộc phải tự vệ... Có nơi họ tự động đào súng lên lập tổ 
chức canh gác, chiến đấu để tự bảo vệ. Thế là nổ ra các 


cuộc chiến đấu do những người kháng chiến cũ nằm vùng 
chỉ huy, được gọi là các cuộc đồng khởi ở Bắc ái (Nam Tây 
Nguyên 20-1-1959), ở Trà Bồng (Bình Định tháng 8-1959) và 
Bến Tre (tháng l-1960). 

ở Hà Nội hồi ấy Đảng cộng sản tập trung sức lãnh đạo vào 
công cuộc sửa sai trong cải cách ruộng đất chống đói, hồi 
phục kinh tế, chống nạn vỡ đê lớn ở Mai Lâm (bắc Hà Nội), 
chống phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, nên chưa tập trung 
sức vào tình hình ở miền Nam. Sau khi được tin đồng khởi, 
ban chấp hành trung ương họp và ra nghị quyết gọi là Nghị 
Quyết Trung ương 15, nhận định rằng đối phương đã chủ 
trương dùng bạo lực nên đấu tranh chính trị là không còn 
phù hợp, phải chuyển sang dùng bạo lực, xây dựng lực 
lượng vũ trang, xây dựng căn cứ, bảo vệ và phát triển lực 
lượng mọi mặt ở miền Nam. 

Các cuộc tố cộng, diệt cộng ở miền Nam được tiến hành 
mạnh mẽ, rộng khắp và quyết liệt hơn. Cuộc chiến đấu vũ 
trang của cả hai bên đều mở rộng dần, và mỗi bên đều lần 
lượt có những bước leo thang tương ứng. Tôi nói một vài cột 
mốc để các bạn trẻ có thể hình dung. Miền Nam đề cao 
chống Cộng thành quốc sách, phù hợp với chiến lược chung 
của phương Tây là ngăn chặn phong trào cộng sản bành 
trướng thêm. Việc khai báo lý lịch, khai báo hộ khẩu, kiểm 
tra người ở từng gia đình là hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt. 
Đại hội 3 đảng cộng sản Việt nam họp vào tháng 9-1960 
thành lập Trung ương Cục Miền Nam để lãnh đạo toàn miền 
Nam. Ngày 20-12-1960 thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền 
Nam Việt nam. Ngày 15-2-1961 thành lập Quân Giải Phóng 


Miền Nam, lúc đầu gồm toàn bộ những chiến sĩ, thanh niên 
thực sự ở miền Nam. Cuối 1961 bắt đầu đưa lực lượng vũ 
trang tập kết, thuộc các sư đoàn 305, 825, 324... trở về theo 
từng tốp nhỏ và một số người chỉ huy cấp đại đội, tiểu 
đoàn... 

Tháng 8-1961 ở miền Nam, lập trung đoàn chủ lực đầu tiên 
tại miền Đông Nam Bộ, trong khi phía Sài Gòn đã có hàng 
mấy chục trung đoàn chính quy. Sang năm 1962 mới lập chủ 
lực miền Nam gồm có 2 trung đoàn bộ binh, ngay sau đó ở 
khu 5 cùng với Tây Nguyện có 3 trung đoàn. 

Sau trận ấp Bắc (2-l-1963) ở tỉnh Mỹ Tho lực lượng Quân Giải 
Phóng phát triển nhanh. Theo thống kê của Bộ Tổng Tham 
Mưu ở Hà Nội thì vào năm 1959 và 1960 khi Hoa Kỳ đưa vào 
miền Nam Việt nam 1.800 cố vấn, cán bộ kỹ thuật quân sự 
thì trong thời gian ấy, miền Bắc đưa vào miền Nam cũng chỉ 
gần 1.800 người, gần bằng con số ấy. Không thể đưa thêm 
vì miền Nam chưa đủ sức tiếp thu, vùng giải phóng còn nhỏ, 
kiểu xôi đỗ, co sở dân chưa rộng. Đến năm 1968, Mỹ đưa 
vào 4.200 cố vấn và nhân viên kỹ thuật, miền Bắc đưa vào 
hơn gấp đôi: 8700 người. 

Từ cuối 1963, sau khi ông Diệm chết, Tổng Thống Kennedy 
bị ám sát, miền Bắc mới cho là thời cơ đã thuận để đưa các 
đơn vị cỡ sư đoàn gồm cả người miền Nam và người miền 
Bắc vào miền Nam. Đến khi Mỹ đưa vào miền Nam 543 
ngàn quân (hơn nửa triệu) vào cuối năm 1967, thì số quân 
miền Bắc có mặt ở miền Nam (chưa kể đường vận chuyển 
chiến lược mang tên Hồ Chí Minh) là 21 vạn. Đó là phản ứng 
của các bên trong từng thời gian một. Vậy là trách nhiệm 


của cả hai bên, với cách nhìn của mỗi bên gắn bó với một 
phe trong chiến tranh lạnh, trong cuộc đọ đầu lịch sử giữa 
hai hệ thống thế giới đối lập. Cả hai bên đều không còn lập 
trường độc lập tự chủ, đổ lỗi cho nhau... Phía Mỹ và Việt 
nam Cộng Hòa tố cáo Bắc Việt xâm lược, gây sự trước. Hai 
phía đều leo thang chống đối nhau. Phía Bắc Việt nam tố 
cáo do Việt nam Cộng Hòa và Mỹ khởi sự, khủng bố, leo 
thang trước. 

Cho đến mùa xuân 1975 khi chiến tranh sắp kết thúc, số 
quân các loại (chủ lực, địa phương quân, cảnh sát võ trang, 
biệt động, hải quân, không quân, bảo an vũ trang:..) của 
miền Nam có tất cả là 1 triệu 10 vạn quân sĩ. Còn quân Bắc 
Việt nam chính cống nghĩa là từ Bắc Việt nam đưa vào là 26 
vạn cùng với một số quân vốn ở miền Nam (cả du kích vũ 
trang) là 15 vạn (do tổn thất khá lớn trong những năm 1968, 
1969 và 1970 qua ác chiến dịch Phượng Hoàng, Bình Định 
cấp tốc). Lúc ấy, quân Việt nam Cộng Hòa tuy đông, nhưng 
phải rải khắp các tỉnh thành, làng xã để phòng thủ, còn 
quân đội Nhân Dân Việt nam thì có thể tập trung cơ động 
bằng cơ giới, với tổ chức quân đội cao nhất lên đến cấp 
quân đoàn (gồm 8 sư đoàn bộ binh và 1 sư đoàn thiết giáp) 
trong khi tổ chức cao nhất của quân đội Việt nam Cộng Hòa 
là cấp sư đoàn; còn huy động lớn nhất của quân đội Việt 
nam Cộng Hòa cho một chiến dịch là 1 chiến đoàn (gồm 2 
đến 4 sư đoàn) còn của quân đội Nhân Dân là 1 tập đoàn 
quân (gồm đến 5 quân đoàn, tức là chừng 20 sư đoàn như 
trong chiến dịch cuối cùng). 

Sỹ quan và binh sỹ Việt nam Cộng Hòa chúng tôi vẫn giữ 


chính kiến là miền Nam bị cộng sản cưỡng chiếm bằng vũ 
lực, chúng tôi chỉ chiến đấu để tự vệ. 

Tôi rất hiểu chính kiến ấy. 

Bộ máy chính trị và tuyên truyền của miền Bắc cực lực bác 
bỏ quan điểm ấy, với lý lẽ rằng: không thể có hai nước Việt 
nam, chỉ có một nước và tạm thời hai miền. Không thể có 
chuyện người nước Việt nam xâm lược nước mình. Phía Sài 
gòn đã vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ chống lại tổng tuyển cử 
để thống nhất đất nước, còn mở chiến dịch tố cộng, diệt 
cộng, tiêu diệt người kháng chiến cũ, lê máy chém khắp 
miền Nam theo luật 10-59, hò hét lấp sông Bến Hải, rồi còn 
mời hơn nửa triệu quân Mỹ với hàng chục triệu tấn bom đạn 
tàn phá đất nước, giết hại dân hai miền. 

Mặt khác, trong các buổi sinh hoạt chính trị, ở trường quân 
sự cao cấp, ở trường đảng Nguyễn ái Quốc và khi tổng kết 
chiến tranh, các nhà lãnh đạo cộng sản lại nói khác. Đại thể 
là: chúng ta đã luôn giữ thế chủ động trong chiến tranh. 
Chúng ta đã biết nhìn xa, chôn dấu khá nhiều vũ khí ở khắp 
các địa phương miền Nam, đã để lại một số nòng cốt cán bộ 
quần chúng và cán bộ quân sự, cán bộ lãnh đạo; từ 1959 đã 
sớm phát động các cuộc đồng khởi ở Nam Bộ, Tây Nguyên; 
đã sớm xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh làm đường vận 
chuyển chiến lược; đã luôn coi Lào Miên là thuộc chiến 
trường thống thất ba nước Đông Dương của quân đội nhân 
dân; chúng ta không bao giờ để cho các hiệp định quốc tế 
trói chân trói tay và khi thời cơ đến đã không ngần ngại dốc 
hầu hết lực lượng vào miền Nam để giành toàn thắng. 

Đến nay, qua các lập luận trên, tôi thấy lộ ra sự thật là 


những người lãnh đạo cộng sản đã chủ động trong các bước 
tiến công để chiếm lĩnh miền Nam bằng vũ lực bằng mọi 
giá, bất kể phải hy sinh đến mấy triệu sinh mạng đồng bào 
mình. Họ có ý đồ rõ rệt là đưa cả nước gia nhập vào phe xã 
hội chủ nghĩa - trên thực tế là một nước đàn em của Liên 
bang xô viết. Đó là thực chất, được che dấu khá kỹ. 

Ông có đồng ý với cách giải thích trên đây của những người 
lãnh đạo cộng sản không? 

Hồi còn chiến tranh, tôi rất đồng tình, còn thích thú về cách 
giải thích của họ. Từ ngày chiến tranh kết thúc, với diễn biến 
bị đát của tình hình, tôi xem xét lại toàn bộ nhận thức, suy 
nghĩ của mình, và dân dân rời xa cách giải thích theo lối 
tuyên truyền lấy được trên đây. Những mây mù trong nhận 
thức được giải tỏa. 

Có 3 điểm quan trọng dưới đây: 

Nếu giành thắng lợi trong chiến tranh để xây dựng một chế 
độ tiến bộ hơn, mang lại cho nhân dân cả hai miền đã thống 
nhất trong một nước độc lập thật sự, tự do, ấm no và hạnh 
phúc thì có thể chấp nhận. Thế nhưng tôi nhận ra rằng nền 
độc lập vẫn không trọn vẹn. Đất nước đã có độc lập theo 
nghĩa không còn bị nước ngoài xâm chiếm làm thuộc địa, 
nhưng đất nước vẫn chưa có độc lập, tự chủ vì còn bị một 
học thuyết ngoại lai cầm tù. Đây là một nét văn hóa gốc gác 
bị vi phạm. Bóng ma của chủ nghĩa Mác, nhất là của chủ 
nghĩa Lênin, chủ nghĩa Staline, chủ nghĩa Mao... còn đậm 
nét trong suy nghĩ của các nhà lãnh đạo. Họ còn bị lệ thuộc. 
Quyền độc lập tự chủ của nước Việt nam nghìn năm văn 
hiến đã bị những người lãnh đạo cộng sản dâng cho một học 


thuyết lạ hoắc từ phương trời xa xăm ập đến! Hơn nữa chế 
độ xây dựng trong cả nước từ hơn 20 năm nay còn thua kém 
chế độ ở miền Nam trước khi gọi là "giải phóng!" Vậy thì giải 
phóng để làm gì? ở miền Nam hồi đó, dù chưa thật đầy đủ, 
đã có nền chính trị dân chủ, đa nguyên, đã có nền tư pháp 
tương đối độc lập, nói chung có tự do tín ngưỡng và tôn 
giáo, có tự do báo chí, ngôn luận. Tất cả đều còn khiếm 
khuyết nhưng đã khác xa, tiến bộ hơn cái chế độ độc quyền 
một đảng lộng hành, người dân không có quyền dân chủ, tự 
do báo chí là con số không, tù chính trị còn rên xiết... 

Hai là tiêu chí của chế độ là độc lập, tự do, hạnh phúc. Vậy 
mà độc lập thì chưa đầy đủ; tự do là con số không, hạnh 
phúc thì mờ mịt; mà bất hạnh thì tràn đây, không bút nào tả 
xiết. Vậy cái chế độ này là một chế độ dị dạng, không xứng 
đáng để mang tính mạng ra mà giành lấy! Các oan hồn của 
triệu triệu anh hùng, chiến sĩ, liệt sĩ, nhân dân ở các bên bỏ 
mình trong chiến tranh đang đứng dậy chất vấn, hỏi tội 
những người lãnh đạo cộng sản mù quáng, tham lam, vị kỷ. 
Ba là: trong chiến tranh, một số trí thức quan tâm đến thời 
cuộc nghĩ rằng những hạn chế tự do là điều cần thiết trong 
thời chiến, nhằm giành chiến thắng trước hết. Sau chiến 
tranh, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, với quyền tự do đầy 
đủ của công dân. Và nhiều lúc một số người lãnh đạo cộng 
sản cũng trấn an dư luận như vậy. Thế nhưng sau chiến 
tranh vẫn là chế độ hà khắc, mang tính chất cảnh sát với 
chế độ hộ khẩu, lý lịch phi lý, những hành động đàn áp tôn 
giáo và kiểm duyệt báo chí, đôi khi còn quá quắt hơn thời 
chiến. Người ta nhận ra ngày càng rõ chế độ độc đoán độc 


quyền đảng trị là hoàn toàn ngược với bản chất của dân, do 
dân và vì dân mà chế độ từng rêu rao. Đây là một quả lừa 
nữa của một chế độ lạc lõng với thời đại. Thật đáng xấu hổ, 
chế độ mang tên cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, về 
mặt tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền, được dư luận và 
các tổ chức quốc tế xếp cùng một loại với các chế độ tàn 
bạo, độc tài ở Miến Điện, Ly-bi, Uganđa, Irak! 

Theo ông Việt nam Cộng Hòa có thể thắng được trong cuộc 
chiến tranh này không? 

Các bạn Mỹ đã hỏi tôi câu hỏi gần như vậy: phía Hoa Kỳ có 
thể thắng không? Tôi đã trả lời trong phần trên. Các bạn Mỹ 
tỏ ra hài lòng. Với các bạn Việt nam, thật là khó cho tôi để 
trả lời cho rõ. Khó vì tôi không muốn làm phật lòng các bạn. 
Nhưng tôi nghĩ lại thấy rằng đối với nhau ngay thật là hơn 
cả. Chiến tranh huynh đệ tương tàn đã chấm dứt hơn 20 
năm. Nay chúng ta là anh em, ôn tồn nói chuyện với nhau. 
Chiến tranh đã chấm dứt và sẽ không bao giờ có thể tái 
diễn. Cái khó của các bạn trước hết là về chính trị, là thuyết 
phục được nhân dân rằng chính nghĩa là thuộc về phía mình. 
Tôi đã nghĩ thật nhiều. Nếu như sau 1954 ở miền Nam, xuất 
hiện một tổ chức lãnh đạo có uy tín hơn, từ đó cũng xuất 
hiện một người lãnh đạo tài giỏi, một tập thể lãnh đạo tài 
giỏi hơn là chính quyền ông Ngô Đình Diệm, thì tình hình có 
thể khác. Nhìn lại tình hình miền Nam thời chiến tranh, về 
nhân sự lãnh đạo, một số chuyên viên trẻ có nhiệt tình, tâm 
huyết và kiến thức chưa kịp trưởng thành và tạo lập uy tín. 
Các ông Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh cũ quá. Cụ 
Hương quá già nua. Có lẽ lề lối gia trưởng, tuần tự mà tiến 


còn nặng nên việc đưa nhân tài lên một cách vượt bậc bị 
vướng víu. Ngay từ đầu, cái thế của ông Diệm đã không hấp 
dẫn với nhân dân. Ông là một cụ lớn cũ của triều Bảo Đại 
thời thuộc Pháp, do người Mỹ đưa về lại cai trị theo lối gia 
đình với ông Nhu là cố vấn bên cạnh, cộng thêm bà vợ kiêu 
căng, ngạo mạn, lắm tham vọng; với ông Cẩn là lãnh chúa 
miền Trung, ông Thục đầy quyền thế cả về chính quyền và 
thần quyền ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, và bà Cả Lễ 
rất cổ xưa, sành buôn bán... 

Sau ông Diệm là các ông tướng, tất cả đều là hạ sĩ quan, cai, 
đội hoặc sĩ quan sơ cấp thiếu úy, trung úy thời quân đội thực 
dân Pháp, nên uy tín chính trị không thể lớn được? 

Nam Việt nam không thể xây dựng một chính thể tương 
đương như ở Đại Hàn hay Xinh-ga-po. Tại đó, được Hoa Kỳ, 
Nhật Bản và phương Tây giúp đỡ chế độ bảo vệ được mình, 
còn phát triển phồn vinh và trên quá trình dân chủ hóa. Vì 
sao vậy? Tôi tự hỏi và thật khó tìm ra trả lời. 

Hồi ấy, Nam Việt nam có ít nhiều dân chủ, ít nhiều quyền tự 
do ngôn luận, quyền biểu tình, điều hành... thế nhưng nạn 
tham nhũng quá nặng, quá rộng tàn phá nặng nề công bằng 
xã hội, và viện trợ Mỹ vào càng nhiều càng làm xã hội bê bối 
thêm. Đó là những chỗ yếu chí mạng mà không có người đủ 
tài năng, đủ uy tín khắc phục nổi. Lòng dân không yên thì 
mọi việc đều khó. Cũng như tình hình hiện nay trong cả 
nước. 

Về quân đội, nếu Mỹ có chủ trương chiến lược đúng, hợp 
thời (như tôi đã nói với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và cựu 
chiến binh Mỹ ở trên) thì Mỹ tuy rất khó có thể thắng, nhưng 


có thể tránh thất bại quân sự nặng nề đến như đã xảy ra. Và 
đó là do lãnh đạo chính trị của Hoa Kỳ không ngang tầm, 
các tướng lãnh chỉ đạo chiến tranh thiếu năng động, sáng 
kiến... Tôi nghĩ các ông tướng Việt nam Cộng Hòa cũng cần 
nhìn nhận phần khuyết điểm, thiếu sót, phần trách nhiệm 
khá lớn của mình, vì ít có chế độ nào được sự chi viện về 
quân sự từ bên ngoài to lớn đến vậy. 

Anh em binh sĩ Việt nam Cộng Hòa không kém, các sĩ quan 
sơ cấp, trung cấp không kém so với quân đội Nhân Dân. Tuy 
có đơn vị ít nhiều thiện chiến, có đơn vị yếu kém, nhưng 
nhìn chung là hai quân đội ngang nhau. Chịu đựng gian khổ, 
bền bỉ, lanh lẹn tháo vát, thông minh sáng tạo, họ không 
khác nhau, không hơn kém nhau gì nhiều. Cùng một gốc 
dân tộc, cùng từ nông dân, hoặc tầng lớp trung lưu mà ra. 
Do đó tôi nghĩ các tướng lãnh Việt nam nên nhìn lại mình để 
thấy phần trách nhiệm của mỗi người trong cục diện bị thảm 
chung. Điều đó sẽ làm cho uy tín được phục hồi, lòng quý 
mến của thuộc cấp được lưu giữ lâu bền. 

Theo ông việc loại bỏ ông Ngô Đình Diệm có phải là một 
điều tai hại cho Việt nam Cộng Hòa không? 

Theo tôi, điều ấy tùy thuộc vào việc đưa ai lên thay ông 
Diệm. Nếu đưa lên một nhà lãnh đạo chính trị thông minh, 
trong sạch, có uy tín, trẻ trung hấp dẫn nhân dân về nhiều 
mặt, được quân đội trọng nể thì đó là điều tốt. Tôi nghĩ ở đâu 
cũng có thể kiếm ra nhân tài. Nhưng vấn đề là tìm ra, phát 
hiện ra, bồi dưỡng lên, gây vốn chính trị rồi vun vén vào. 
Ông Clinton trước đây chưa hề ở thủ đô, chỉ là một chánh án 
của một tiểu bang, thua mấy keo bầu cử ở bang Arkansas, 


thế mà được phát hiện, bồi dưỡng, vun đắp lên làm thống 
đốc, rồi tổng thống... 

Ông Leonel Jospin thủ tướng Pháp, mấy năm trước là giáo 
sư, còn ở hàng thứ 8 của đảng Xã Hội Pháp, chỉ ở hàng 20 
trong giới chính trị Pháp, thế mà được tuyển lựa, bồi dưỡng, 
để thành thủ tướng có uy tín cao bậc nhất từ trước đến nay 
trước nhân dân Pháp. 

Sau khi ông Diệm chết, các ông tướng cầm quyền chỉ lo lật 
nhau, đảo chánh liên miên, tình hình sa sút nhanh, vì vậy 
mới có nhiều người cho rằng biết vậy thì để ông Diệm lại, 
chỉ đưa ông Nhu về nghỉ thôi, thì tình hình sẽ không đến nỗi 
nào... Nhận định ấy có vẻ có lý. 

Hội Cựu chiến binh Việt nam hiện nay ra sao? Hội Cựu chiến 
binh Việt nam hiện nay chỉ là một tổ chức quần chúng phục 
vụ cho sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp làm chủ tịch danh dự của Hội, thượng tướng Trần Văn 
Quang làm chủ tịch, ba phó chủ tịch là người miền Bắc, 
miền Trung và miền Nam. 

Năm 1984, ở miền Nam có Câu lạc bộ những người kháng 
chiến cũ, có báo riêng, có tinh thần đấu tranh chống độc 
đoán và tham nhũng. Nhưng những người lãnh đạo cao nhất 
coi tổ chức ấy là nguy hiểm và đã giải tán nó. Những người 
cầm đầu bị đàn áp, như ông Nguyễn Hộ, ông Tạ Bá Tòng và 
một số người khác hoặc bị khai trừ khỏi đảng, hoặc bị quản 
thúc. Tôi mong muốn sau này khi tình hình trong nước đã 
biến chuyển sâu sắc, chế độ độc đoán được thay thế bằng 
một chế độ dân chủ, các Hội cựu chiến binh của Việt nam và 
của Hoa Kỳ cùng với các Hội cựu chiến binh của quân đội 


Việt nam Cộng hòa cũ trong cộng đồng người Việt ở nước 
ngoài sẽ liên lạc với nhau trên tỉnh thần hòa hợp, hòa giải, 
hóa giải các oán thù cũ trong chiến tranh, xây dựng tình hữu 
nghị bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo khẩu hiệu "chúng ta 
là anh em". Trong chiến tranh, mỗi bên đều có những việc 
làm đáng tiếc. Nay, hãy quên đi những gì cần quên, làm 
những điều tốt đẹp, bấc cầu hữu nghị, đi đầu trong xây dựng 
tình bạn giữa hai dân tộc. Biết bao nhiêu việc cần hợp tác 
với nhau. Chấm dứt mọi toan tính có tính chất bạo động, 
dùng vũ lực. Mở rộng du lịch giữa các cựu chiến binh, đi 
thăm các danh lam thắng cảnh giữa Việt nam và Hoa Kỳ, đi 
thăm các chiến trường cũ ở Việt nam. Giúp đỡ nhau, tương 
trợ chăm sóc các thương binh nặng bất kể thuộc về phía nào 
trước kia, chăm sóc các gia đình liệt sĩ các trẻ em mồ côi... 
Cung cấp chân tay giả, xe đẩy cho thương binh. Trao đổi các 
đoàn thăm viếng, sách báo, tranh ảnh, phim, thư từ. Kết bạn 
với nhau giữa những người trước kia từng dự một trận đánh, 
một chiến dịch. 

Có thể mở rộng quan hệ giữa các Hội cựu chiến binh Việt 
nam và Hoa Kỳ với các Hội cựu chiến binh từng tham gia 
chiến đấu ở Việt nam tại các nước Ca-na-đa, úc, Tân Tây Lan 
và các nước Đông Nam á. 

Không những giữa các cựu chiến binh Hoa Kỳ và cựu chiến 
binh quân đội Nhân dân Việt nam cần hòa giải với nhau, mà 
giữa các cựu chiến binh Hoa Kỳ với các cựu chiến binh quân 
đội Việt nam Cộng hòa cũ cũng cần hiểu biết nhau hơn. Đã 
có quan chức Mỹ dùng lời lẽ quá đáng, nặng nề, tỏổ ý khinh 
thị khi nói về chế độ Sài Gòn và quân đội Nam Việt nam 


Cộng hòa. Cũng có một số sĩ quan Sài Gòn cũ mang hận thù 
nặng với Mỹ, như có định kiến rằng, Hoa Kỳ ích kỷ, vô trách 
nhiệm, chỉ có mục đích dùng chiến trường Việt nam để thử 
vũ khí mới, để bán vũ khí kiếm lời, có chủ định đánh không 
cần chiến thắng... Họ vô tình bỏ qua cố gắng, nỗ lực, hy sinh 
của phía Mỹ, quên sự đón tiếp hơn một triệu người Việt nam 
vào đất Mỹ sinh sống. Cần tỉnh táo, công bằng và bình tĩnh 
hơn. Tôi mong có những cuộc họp trên tình bạn giữa các Hội 
cựu chiến binh trong chiến tranh Việt nam (Veteran Vietnam 
War, VVW) của các nước. Khi đó người ta sẽ bàn về nhiều 
việc thiết thực, cần thiết, bổ ích, như: hoạt động thông tin, 
phối hợp để viết sử, tham quan, du lịch và kết bạn, học nghề 
cho con em, cấp học bổng cho gia đình cựu chiến binh, giúp 
nhau sửa sang nghĩa trang quân sự (hiện nay ở Việt nam, 
các nghĩa trang cũ của Việt nam Cộng hòa bị phân biệt đối 
xử rất tệ hại, bị di chuyển, phá bỏ, để cho bê bối...) Giúp đỡ 
các cựu chiến binh nghèo khổ, tàn tật. 

Ông có thể nói thêm về khả năng hợp tác giữa các Hội cựu 
chiến binh ở trong nước với ngoài nước. 

Hiện nay ở Việt nam có Hội cựu chiến binh là tổ chức duy 
nhất tập trung đông đảo các cựu chiến binh của quân đội 
nhân dân Việt nam. Tôi nghĩ, sau này đất nước có thay đổi 
theo hướng dân chủ hóa, Hội cựu chiến binh Việt nam nên 
có mối quan hệ bình thường với các hội Cựu chiến binh Việt 
nam Cộng hòa ở Mỹ, úc, Pháp... Hiện nay Hội cựu chiến binh 
Việt nam đã có những mối quan hệ với một số Hội cựu chiến 
binh Hoa Kỳ, tất nhiên, chỉ là trên một vài lĩnh vực như phát 
triển du lịch và trên chừng mực nào đó đem lại một số lợi ích 


cho Hội cựu chiến binh Việt nam. Khi đã có tinh thần hòa 
giải hòa hợp, coi nhau là anh em, thì có thể có quan hệ 
tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa Hội cựu chiến binh ở trong 
nước với Hội cựu chiến binh Việt nam Cộng hòa. Tôi nghĩ, sự 
giúp đỡ lẫn nhau dó không phải như hiện nay ở trong nước, 
kiểu kiêu ngạo, tự phụ, tự coi mình là người chiến thắng để 
coi khinh các cựu chiến binh ở ngoài nước. Ví dụ, như việc 
chăm sóc và tu bổ lại các nghĩa trang liệt sĩ của các bên. 
Hiện nay ở trong nước có chiều hướng phán biệt đối xử rất 
tệ hại, chỉ chằm lo sửa chữa, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ 
của Quân đội Nhân dân Việt nam, các liệt sĩ của cách mạng 
mà họ quan niệm là "chính thống". Còn các nghĩa trang cũ 
của Việt nam Cộng Hòa thì bỏ bê, bệ rạc, thậm chí phá hủy, 
rời đi nơi khác như nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi nằm giữa Sài 
Gòn. Sau này, với tinh thần tôn trọng những người đã khuất, 
dù thuộc bên nào, các nghĩa trang sẽ được trùng tu lại trên 
tinh thần dân tộc, cũng như việc chăm sóc thương binh của 
các bên. Cựu chiến binh của hai bên có thể giúp đỡ cho 
nhau để chăm sóc những người thương binh nặng, có thể 
Hội này giúp những hội viên của Hội bên kia. Các Hội cựu 
chiến binh nên có trách nhiệm giúp đỡ cho các anh em 
thương binh cụt chân, cụt tay hiện giờ đang sống lay lắt 
ngoài vỉa hè. Trong tương lai, những người tàn tật, ốm đau 
do chiến đấu gian khổ lâu năm, do bị những di hại của chiến 
tranh, như chất độc hóa học màu da cam... nên được Hội 
của các bên cùng nhau chăm sóc, giúp đỡ. Tôi hình dung 
đến thời kì hòa hợp, hòa giải của các cựu chiến binh, họ giúp 
đỡ nhau trên tỉnh thần thượng võ, bình đẳng của những 


người đã buông cây súng và bây giờ tất cả là anh em. Đây 
cũng là xua tan những mây mù, di sản của một thời mù 
quáng trong thế kỷ 20. 

Xung quanh vấn đề tù nhân của các bên, ông thấy có gì 
khác nữa không? 

Tôi nghĩ, sau này phải hóa giải lại, vì trong chiến tranh có 
những người bị phía bên kia bắt, khi trở về cũng đều rất bi 
đát. Nhiều anh em trong diện H.O. đã bị tù lâu năm, bây giờ 
không muốn sống trong nước, đã được ra nước ngoài. Nhưng 
cũng có nhiều anh em vì tù đày chưa đủ năm dể cứu xét 
hiện vẫn còn sống trong nước, cũng cần được Hội cựu chiến 
binh của quân đội Việt nam Cộng hòa ở ngoài nước liên lạc 
và chính quyền trong nước cần tạo điều kiện để họ liên lạc 
bình thường, phát huy sự giúp đỡ. Tôi cũng muốn đề cập tới 
một đối tượng khác ít được chú ý, rất thương tâm. Đó là 
hàng chục ngàn anh em từng ở trong Quân đội nhân dân 
Việt nam bị bắt và bị giam ở nhà tù Phú Quốc ở miền Nam. 
Đặc biệt số anh em vào Nam chiến đấu bị chiêu hồi vì những 
nguyên nhân nào đó như đau ốm, bệnh tật, bị rơi vào những 
tình huống đặc biệt phải bỏ cuộc, hoặc vì thất vọng, không 
thấy rõ ý nghĩa hành động chiến đấu của mình, nên dã bị 
chiêu hồi, bổ ngũ sang phía bên kia. Sau ngày 30.4.1975 họ 
phải trình diện trở lại, một số bị đưa đi "cải tạo một lần nữa. 
Tình trạng những anh em này rất bị đát. Tôi có quen biết ở 
đường Khâm Thiên, quận Đống đa-Hà Nội một số anh em 
như vậy. Họ đang ở trong tình trạng rất khó khăn về kinh tế, 
chính trị, tâm lý và gia đình, không có ai đoái hoài đến. Vì 
những người lãnh đạo Hà Nội rất định kiến với bất cứ ai đã 


từng nằm trong tay địch, dù bỏ cuộc với bất cứ lý do gì. 
Những người này coi như bị quăng ra ngoài lề xã hội. Sau 
khi bị đi học tập cải tạo, đặc biệt là những anh em trước đây 
bị chính quyến miền Nam chiêu hồi rồi thả về theo Hiệp 
Định Paris, họ bị phân biệt đối xử, bị cắt mọi đường sinh 
sống và định kỳ phải đến trình diện cơ quan công an, bị 
hoạnh họe đủ thứ. Qua đây tôi muốn lưu ý dư luận trong và 
ngoài nước đến thảm trạng đó. Xã hội ít biết đến họ, cũng 
giống như những người trên tàu Thương Tín khi họ trở về 
sau ngày đất nước thống nhất, hy vọng sẽ được đất nước 
đón tiếp trở lại, mở rộng cánh tay chào đón, trở về là may, 
là tốt. Nhưng ngược lại, khi họ về đến nơi, tất cả đều bị tống 
giam một thời gian khá dài, không được dùng vào bất cứ 
một cương vị nào. Chính quyền cho là trong số họ có kẻ trá 
hàng, được địch huấn luyện... Chế độ ở Việt nam nói rất 
nhiều đến bác ái đùm bọc lẫn nhau, "lá lành đùm lá rách". 
Nhưng trong thời kì mở cửa, chạy theo đồng đô-la, có thể 
nói người ta ít quan tâm đến số phận của đồng bào của 
mình. Khi sống và có thời gian quan sát ở Pháp, Canada, tôi 
thấy chính ở những nước tư bản, tỉnh thần xã hội của nhà 
nước và xã hội cao hơn nhiều lần ở những xã hội gọi là "xã 
hội chủ nghĩa". Ví dụ như ở Pháp, chính sách xã hội do cánh 
tả giành được trong mấy chục năm tranh đấu lâu dài, dã cho 
tất cả những người không có việc làm, bị thất nghiệp, về 
hưu cũng được trợ cấp một khoản không phải là nhỏ. Tôi có 
một số người quen được hưởng trợ cấp xã hội đủ cho cuộc 
sống bình thường, giá trị tương đương hai lạng vàng mỗi 
tháng. Vậy tiền mà xã hội và nhà nước bỏ ra là ở đâu? Đó là 


tiền trích ở thu nhập của những người làm việc, sản xuất, 
kinh doanh v.v... trong thời gian còn tuổi lao động. Tất cả 
phải có trách nhiệm trích khoản tiền đó bỏ vào quỹ xã hội 
và nhà nước có trách nhiệm dùng số tiền đó để chăm lo cho 
toàn thể xã hội: Tất cả mọi người đều được quan tâm, không 
người nào bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Hơn nữa, ở các nước này 
có rất nhiều tổ chức từ thiện quan tâm đến mọi người, nảy 
nở hàng trăm, hàng vạn tấm lòng vàng, như bà mẹ Theresa, 
bà hoàng Diana[26] v.v... Mặc dù họ có nhiều của cải, nhưng 
họ không lấy đó để hường thụ riêng mà nghĩ đến việc bênh 
vực số phận của những người bất hạnh, yếu đuối hơn mình, 
chia sẻ tình cảm, vật chất để xoa dịu đau khổ của con người. 
Cái nhức nhối ở Việt nam hiện nay là nhà nước, xã hội hầu 
như bỏ mặc số phận con người. Có người nói, hiện tượng đó 
là "hiệu ứng con lắc" đồng hồ, tức là từ thời gian quả lắc ở 
bên cực tả thì tất nó phải chuyển sang phía cực hữu. Sau 
thời kì xã hội coi trọng đạo đức, cổ súy con người xả thân vì 
nghĩa lớn, đến nay đang chuyển sang thái cực đồng tiền là 
trên hết, bỏ rơi tất cả mọi giá trị đạo đức. Tôi nghĩ, bây giờ 
nên điều chỉnh lại quả lắc đồng hồ để nó trở lại trạng thái 
cân bằng, làm sao con người quan tâm đến nhau, thông 
cảm và chia sẻ nỗi đau của nhau. Đó chính là cái nghĩa thực 
của chủ nghĩa xã hội. 

Có người đặt vấn đề, vì sao ông lại đề xuất và nhiều lần 
nhắc lại vụ án "Nhân văn-giai phẩm " và vụ án "Xét lại 
chống đảng" là những vụ án nội bộ của cộng sản đã xảy ra 
quá lâu rồi, mà không nói đến những vụ khác lớn hơn và liên 
quan đến nhiều người hơn? 


Đúng là vụ án "Nhân văn-giai phẩm" xảy ra cách đây hơn 40 
năm, vụ án "Xét lại chống đảng xảy ra đã hơn 30 năm. 
Những vụ án này quả thật động chạm không đến vài trăm 
người. Có những bạn bên Hoa Kỳ góp ý với chúng tôi, cộng 
đồng chúng ta ở ngoài nước không cần quan tâm đến những 
việc nội bộ của đảng cộng sản, mà có những vụ việc lớn hơn 
nhiều. Đây cũng là một ý kiến. Nhưng tôi phải nói rõ, vụ 
"Nhân văn-giai phẩm" và vụ xét lại chống đảng", tuy mỗi vụ 
chỉ đụng chưa đến vài trăm người, nhưng đã bị đảng cộng 
sản che giấu, bưng bít rất lâu và gần đây mới đưa được ra 
ánh sáng. Ngay những người miền Bắc sống ở trong nước 
trước đây cũng không biết. Bây giờ mới có những người đưa 
ra, như cuốn sách "Đêm giữa ban ngày" của ông Vũ Thư 
Hiên đang được dư luận độc giả hết sức quan tâm. ở châu 
Âu, đã có những cuộc hội thảo lớn trong cộng đồng thanh 
niên, sinh viên, những người Việt Đông Âu làm báo để nhắc 
đến vụ án này. Tôi thấy cần như vậy. Cho rằng đây là chuyện 
nội bộ của đảng cộng sản, đụng đến vài trăm người, không 
thấm vào đâu so với vụ cường bức cải tạo hàng trăm ngàn 
người sau ngày 30.4.1975 hoặc so với vụ "thuyền nhân", là 
không thỏm đáng. Bởi vì, chúng ta đấu tranh chống sự lãnh 
đạo dốc đoán của đảng cộng sản, trước đây họ khoe là họ 
chỉ có đúng và không có gì sai, đúng từ đầu đến cuối, ngay 
cả trong các vụ "Xét lại chống đảng", "Nhân văn-giai phẩm" 
họ cũng đúng, thì chúng ta phải làm cho ra sự thật. Đưa các 
vụ đó ra ánh sáng, trình bày vấn đề, tạo nên dư luận và ép 
buộc họ phải công khai thừa nhận rằng đấy là sai lầm của 
họ, họ phải công khai xin lỗi những nạn nhân và phục hồi 


danh dự cho những người đó. Đấy là đòi hỏi hết sức chính 
đáng. Khi đảng cộng sản buộc phải nhận những sai lầm lớn 
ấy họ phải làm tiếp những đòi hỏi chính đáng khác. Như 
trong những cuốn sách của tôi, tôi đã viết, đã để cập đến 
việc họ kiêu ngạo và dại dột tống hàng trăm ngàn người vào 
cái gọi là "trại cải tạo", nhưng thực chất là các nhà tù tệ hại. 
Biết bao người công chức già của các đảng phái, của chính 
quyền cũ đã chết ở trong tù như các ông Trần Văn Tuyên, 
Phan Huy Quát và nhiều viên chức khác. Buộc họ phải thú 
nhận vụ án "Xét lại chống đảng", mà trong vụ này có rất 
nhiều nạn nhân thuộc những gia đình có công với cách 
mạng, đã từng ở trong Trung ương đảng cộng sản, sẽ dễ tạo 
nên sức ép từ trong đảng cộng sản, từ ở trong nước buộc họ 
phải nhận sai lầm. Đến lúc đó họ phải nhận tiếp những sai 
lầm khác, trong đó tôi đặc biệt nhấn mạnh chủ trương đày 
đọa những người thất trận đã đầu hàng, bắt họ đi cải tạo 
trong những nhà tù khổ sai. Rồi tiếp đó đi đến buộc phải 
nhận chính họ đã gây ra thảm kịch "thuyền nhân". Chúng ta 
phải đi từ cái dễ buộc tội họ đến cái khó buộc tội họ hơn để 
họ không thể không nhận tội. Những người nào đòi bỏ qua 
những vụ án trên vì chúng xảy ra đã quá lâu, là việc nội bộ 
đảng cộng sản là không hiểu bản chất sự việc không biết 
tận dụng thời cơ để đấu tranh và không biết lợi dụng những 
cơ hội ấy để dồn đối thủ chính trị vào chân tường, buộc họ 
phải lùi bước. Khi họ đã phải lùi một bước trước dư luận và 
công luận trên thế giới, họ sẽ phải lùi những bước tiếp theo. 
Và trong đó có những việc thiết thân, liên quan đến hàng 
triệu người thuộc cả hai phía. Chúng ta không nên phân biệt 


đâu là chuyện cũ, đâu là chuyện mới, việc của phía này, 
việc của phía kia, mà cần nhận thức là tất cả sự bất công, 
nỗi bất hạnh của bất cứ ai, xảy ra bất cứ lúc nào đều là nỗi 
bất hạnh chung. Chúng ta phải có phương pháp đấu tranh 
khôn khéo, nhưng kiên quyết để buộc những người phạm sai 
lầm phải thừa nhận tội lỗi của họ và giải quyết từng trường 
hợp từ nhỏ đến lớn, cả cũ lẫn mới. 

Theo ông, vấn đề hòa hợp và hòa giải dân tộc được đặt ra 
như thế nào? Vân đề này gây tranh cãi rất nhiều trong cộng 
đồng chúng ta, có người phản đối, có người tán thành, còn 
ông? 

Hòa giải và hòa hợp dân tộc là chủ trương hết sức cần thiết. 
không những thế, nó còn là một vấn đề được hình thành 
trong thực tế diễn ra từ lâu rồi. Theo tôi, chúng ta nên đặt 
vấn đề tại sao lại phải hòa giải và hoà hợp dân tộc? Bởi vì có 
những đố kị lẫn nhau, không thông hiểu nhau, định kiến với 
nhau, hiểu sai về nhau giữa những người bị ảnh hưởng của 
chế độ miền Bắc với những người bị ảnh hường của chế độ 
miền Nam, nên cần đặt ra vấn đề hòa giải và hòa hợp. 
Nhưng ai thực hiện và thực hiện hòa giải hòa hợp như thế 
nào? Đây là vấn đề có một thời kì tôi thấy bàn cãi rất sôi nổi 
trong cộng đồng. 

Có người cho là không thể đặt vấn đề hòa giải hòa hợp với 
những người cộng sản, thậm chí với cả những người liên 
quan với chế độ cộng sản. Những người cộng sản phải ra đi, 
phải trao quyền, phải nhận tội, phải bị xét xử, chế độ cộng 
sản phải bị đập tan, hòa giải hòa hợp dân tộc không kiên 
định lập trường chống cộng (!) 


Theo tôi, chúng ta cần đặt câu hỏi hòa giải hòa hợp như thế 
nào? Ai là người hòa hợp hòa giải và hòa giải hòa hợp với ai? 
Đây là vấn đề rộng, tôi có thể phát biểu vắn tắt mấy quan 
điểm như sau. Thứ nhất, hòa giải hòa hợp là cần thiết. Bởi vì 
rõ ràng tồn tại những nhóm người sống ở hai chế độ khác 
nhau trong thời gian hàng chục năm, bị ảnh hưởng tuyên 
truyền giáo dục của mỗi chế độ. Do đó, giữa họ đã có mối 
hiềm khích, nhìn nhận sai lệch về nhau, hiểu lầm nhau. Bây 
giờ sau khi chiến tranh chấm dứt, họ cần hòa hợp, hòa giải 
với nhau. Đáng lý ra vấn đề hòa hợp hòa giải phải được đặt 
ra ngay sau ngày 30.4.1975, bây giờ đã muộn. Thứ hai, tất 
cả những người trước đây hiểu sai về nhau, từ đó dối địch 
với nhau, giờ nên giải quyết vấn đề tồn tại đó để đi đến chỗ 
hòa hợp hòa giải. 

Về phía những người cầm quyền ở miền Bắc, cũng có quan 
điểm cho rằng không hòa hợp hòa giải với những kẻ "bán 
nước, "tay sai đế quốc". Những người chiến thắng luôn luôn 
là chính nghĩa. Những người bại trận là phi nghĩa, phải phục 
tùng. Chúng ta (chính quyền cộng sản) là chân lý, không thể 
có vấn đề nào khác? Trong hàng ngũ những người lãnh đạo 
cộng sản còn có những người cố chấp, kiêu ngạo, đố kị, tự 
cho đảng cộng sản là giỏi nhất vì đã chiến thắng, hơn hẳn 
những người thất trận. Đấy cũng là một cách nhìn cực đoan. 
Chính những người cầm quyền đã từ chối hòa hợp hòa giải 
hồi năm 1973-1974, điều đã được ghi trong Hiệp định Paris 
mà họ là một bên ký kết. Họ đã cố tình bỏ qua cam kết và 
đã cho mình toàn thắng, trịch thượng, tự phụ trong vấn đề 
này. Đáng lẽ phải hòa giải hòa hợp dân tộc thì họ lại thực 


hiện chính sách trả thù những người thua trận. Đây là một 
thái độ mù quáng, trái với truyền thống nhân nghĩa của dân 
tộc. 

Về phía những người chống cộng cực đoan hiện nay cũng 
vậy, thái độ của họ giống hệt như những người cộng sản cực 
đoan. Những người này tự nhận là quốc gia và coi những tổ 
chức của họ là duy nhất đúng đắn, là chính nghĩa. Họ coi 
thường những người trước từng là cộng sản hoặc hiện còn ở 
trong hàng ngũ cộng sản. Họ nhìn tất cả những người cộng 
sản bằng con mắt hận thù. Họ cho rằng những người quốc 
gia "giỏi giang hơn hắn những người cộng sản, coi những 
người cộng sản là bỏ đi, là tay sai cho nước ngoài. Họ lập 
luận rằng không cần hòa giải với cộng sản, vì cộng sản 
phạm nhiều tội lắm rồi. Bây giờ cộng sản phải trao quyền 
bính cho những người quốc gia và không còn lý do gì để tiếp 
tục cầm quyền vì đã phá nát đất nước, làm cho đất nước 
ngày một lạc hậu. 

Đấy là hai biểu hiện cực đoan đối lập với nhau, tìm mọi cách 
triệt tiêu nhau. Tôi nghĩ, cần nhìn tỉnh táo, bình tĩnh và nhân 
ái về vấn đề này. Trong đại bộ phận nhân dân đã có sẵn 
quan điểm hòa hợp truyền thống giữa người ở miền Bắc và 
miền Nam khi họ đoàn tụ, họ đã có cơ hội thực hiện hòa giải 
dễ dàng và tự nhiên. Ngay sau khi chiến tranh chấm dứt, họ 
đã nói chuyện ngay thẳng với nhau, có khi tranh luận quyết 
liệt chế độ bên nào tốt hơn bên kia, bên nào là chính nghĩa 
v.v... Nhưng cuối cùng, họ lại hòa nhã với nhau, nhân 
nhượng nhau, không phải vì những chuyện đó mà mất tình 
họ hàng, anh em, tình bạn bè xưa. Chính trong nhân dân đã 


thực hiện dược phần nào hòa hợp một cách tự phát và tự 
nhiên ngay từ sau ngày 30.4.1975. 

Họ nói rất ít, hoặc không nói gì về hòa giải, hòa hợp, nhưng 
họ làm rất nhiều. Do đó, những người bị tuyên truyền một 
chiều về xã hội thối nát ở miền Nam dần hiểu miền Nam 
đúng với thực tế hơn và ngược lại, những người bị truyền bá 
về chủ nghĩa chống cộng cực đoan, khi tiếp xúc với người 
miền Bắc cũng thông hiểu hơn và có thái độ đúng mực hơn. 
Bây giờ phải đi sâu hơn trong vấn đề hòa hợp hòa giải giữa 
bà con ở miền Bắc và miền Nam, giữa những người có hoàn 
cảnh khác nhau, giữa những người ở trong quân đội ở miền 
Bắc và ở miền Nam, trước kia từng đối chọi nhau, nay nên 
nhìn lại tìm hiểu nhau để giải quyết tận gốc sự thù hận, coi 
nó bắt nguồn từ điều kiện lịch sử. Tôi đã từng lựa chọn và 
kết bạn với nhiều anh em từng ở trong quân đội Việt nam 
Cộng hòa nay có cùng chưng chí hướng, có tinh thần dán 
chủ, yêu nước thương dân thật sự, không hẹp hòi đố ky. 
Không thể chấp nhận thái độ chống cộng cực đoan, quá tả 
đến mức coi ông Đoàn Viết Hoạt là "đại tá tay sai của Việt 
Cộng", coi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện[27] là "con bài tay sai 
của cộng sản cử ra vận động ở nước ngoài", cho nữ văn sĩ 
Dương Thu Hương[28] là "con bài của cộng sản" và cả bản 
thân tôi cũng là "cò mồi", "do những người lãnh đạo trong 
nước cử ra để vận động"... Không nên vơ đũa cả nắm. Trên 
thế giới ngày nay có rất nhiều loại cộng sản khác nhau. Có 
đảng cộng sản nằm trong trào lưu phái tả, tiến bộ như đảng 
cộng sản Pháp hiện nay. (Đảng cộng sản Pháp hiện có 36 đại 
biểu trong Hạ viện, có 8 bộ trưởng trong chính phủ, đã công 


khai từ bỏ chủ nghĩa Sta-lin, học thuyết chuyên chính vô 
sản; ở ngoại Ô Paris còn có một số thị trưởng cộng sản, tại 
đó nhân dân được hưởng nhiều phúc lợi xã hội). Nhưng cũng 
có những đảng cộng sản rất cực đoan, vẫn sùng bái học 
thuyết Sta-lin, học thuyết đấu tranh giai cấp và chuyên 
chính vô sản. Không nên coi tất cả những người cộng sản là 
kẻ thù không đội trời chung, phải phân biệt đó là người cộng 
sản nào, có quan điểm ra sao, có hành động gì để có thái độ 
tương xứng với họ. 

Theo tôi, trừ trường hợp cá biệt, như tên trùm phát-xít Hít-le, 
tên độc tài tàn ác Staline, tên khát máu Pon Pốt, còn nhìn 
chung, không có người quốc gia hoặc cộng sản tuyệt đối tốt 
và ngược lại, cũng không có người cộng sản hay quốc gia 
tuyệt đối xấu. Ví dụ, thời chiến tranh những người lãnh đạo 
miền Bắc gọi tất cả những nhân vật lãnh đạo của chính 
quyền miền Nam là "thằng", là "phản động", là "bán nước" 
(như thế mới là có quan điểm lập trường vững), tạo ra mầm 
mống chia rễ hận thù, là trở ngại cho chủ trương hòa giải và 
hòa hợp dân tộc. Cũng cần nhận ra rằng, có người quốc gia 
khi cầm quyền họ cũng tham nhũng, quan liêu, cũng bất lực 
và kém tài năng đức độ. Đồng thời cũng có những người 
cộng sản có đức độ, tài năng và có tấm lòng đối với nhân 
dân. Vì thế, chúng ta không nên chống quốc gia một cách 
thiếu phê phán và chống cộng một cách cực đoan. Hòa giải 
và hòa hợp dân tộc chính là hóa giải những quan điểm cực 
đoan, nhìn mỗi con người là một thực thể sinh động, phân 
biệt mỗi con người là tốt hay xấu, tốt, xấu đến đâu, có thể 
kết bạn được không, nói chuyện được không, bắt tay hợp tác 


được không, chứ không nên có định kiến từ trước. Qua kinh 
nghiệm bản thân, để có nhận định về ai nên có quan điểm 
trực tiếp, nên có cơ hội gặp gỡ trực diện và đánh giá trực 
tiếp con người đó về nhận thức tư tường. Không nên chưa 
gặp người ta, chưa đọc sách, đọc báo của người ta đã vội 
kết luận kẻ này là cực xấu, hoặc người kia là cực tốt. Chỉ khi 
gặp gỡ, trao đổi với nhau, nhìn thấy nhau qua cuộc sống, 
mới có điều kiện để hiểu đúng thực tế những người mà mình 
muốn đánh giá. Cũng có người trước khi gặp, tôi tưởng con 
người này phải hết sức cực đoan, không thể kết bạn được. 
Nhưng đến khi gặp gỡ trao đổi thì lại không phải như vậy, 
đấy là một người biết điều, có thể trao đổi được, thậm chí 
dần dần hiểu ra thì lại có thể kết bạn được. Ta không nên 
định kiến, phải tìm gặp trực tiếp, trao đổi mới thấy được 
quan điểm, nhận thức của người ta có phù hợp với tình hình 
hoặc có thể có điều kiện để kết bạn như thế nào. Có người 
khi tôi đọc báo của họ thấy không thể chấp nhận được. Đến 
khi gặp thì lại thuyết phục được họ và họ đã có những thay 
đổi nhận thức đúng với thực tế hơn so với trước. Có những 
người không tìm gặp tôi đã đánh giá rất sai, chụp mũ cho tôi 
đủ mọi thứ. Nhưng đến khi họ gặp tôi, họ xin lỗi tôi vì đã có 
những nhận thức không đúng về tôi. Còn những người khó 
hòa hợp hòa giải, gây trở ngại cho hòa hợp hòa giải là những 
người có cách nhìn cứng nhắc, hoặc là quá kiêu ngạo, tự 
phụ, tự cho mình là trung tâm của thế giới, là kho hiểu biết 
chân lý nhất. Nhưng thực tế không phải như thế, những 
người ấy sợ tiếp xúc ngại tranh luận một cách bình đắng, 
ngay thật, cảm thấy đuối lý. Còn những người nào có quan 


điểm khoa học, hiểu biết rộng, khiêm tốn, tôn trọng lẽ phải 
và sự thật, tôi nghĩ những người ấy rất phù hợp với chủ 
trương hòa giải và hòa hợp dân tộc. 

Hòa hợp và hòa giải dân tộc không có nghĩa là hòa giải hòa 
hợp với giới cầm quyền, vì giới cầm quyền hiện có chủ 
trương đường lối giáo điều mù quáng, cứng nhắc, chống lại 
dân chủ, ta không thể nào hòa hợp với những người lãnh 
đạo như thế. Hòa hợp hòa giải là tùy theo dối tượng, tùy 
theo điều kiện. Đây là hòa giải trong xã hội, giữa nhân dân 
với nhau, giữa cá nhân với nhau, giữa các nhóm tập thể với 
nhau, giữa những người từng ở miền Bắc và ở miền Nam... 
để đi đến một chủ trương chung là dân chủ hóa đất nước, để 
đất nước phát triển thực sự, phồn vinh, bình đẳng và hạnh 
phúc. Nhân dân bình thường có nhiều sáng kiến hòa hợp và 
hòa giải. Như ở tỉnh Mỹ Tho, một số cán bộ về hưu đã đặt 
vấn đề với chính quyền khuyến khích bà con có con em là 
binh sĩ Việt nam Cộng Hòa đã tử trận, thu gom hài cốt và 
mồ mả cũ bị phá hại vào một nơi để chăm nom thăm viếng. 
Những người lãnh đạo đảng ở địa phương chống phá chủ 
trương này, cuối cùng đã phải lùi bước trước lý lẽ của dân. 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
NHữỮNG VấN Đề CủA HIệN Tại 
Phần 2 


Hỏi và TRả Lời với MỘT Số CựU CHIếN BINH CủA Quân Đội 
NHÂN DÂN Việt nam và Quân Lực VIỆT NAM CộNG HòA 


Theo ông, những người cộng sản Việt nam có tương lai hay 
không? 

Câu hỏi này phải trả lời tùy theo từng đối tượng. Nếu là 
những người cộng sản bảo thủ thì chắc chắn họ không thể 
có tương lai. Còn nếu người cộng sản nào thực sự cố tư duy 
tiến bộ, linh hoạt và có tấm lòng yêu nước thương dân thật 
sự, tôi nghĩ họ sẽ có tương lai tốt đẹp. Nhìn ra thế giới, có 
nhiều đảng cộng sản đã cải tổ lại sau khi Liên xô sụp đổ. Họ 
đã rút ra được bài học là thứ chủ nghĩa cộng sản giáo điều 
gia trưởng kiểu Sta-lin không phải là một chủ nghĩa tốt đẹp 
có hứa hẹn. Đó là một kiểu chủ nghĩa phát-xít, sớm muộn sẽ 
làm mất lòng dán, kết cục sẽ bị tan vỡ, sụp đổ. Ngay từ 
những tội ác, sai lâm mà nó phạm phải từ bên trong đã làm 
cho chủ nghĩa cộng sản ở Liên xô, CHDC Đức, Rumani sụp 
đổ tan tành. Những người cộng sản mới đã cải tổ tổ chức 
của họ, có đảng cộng sản cũ đổi tên thành đảng Xã hội, 
đảng Dân chủ, đảng Dân tộc... Đặc biệt, có những đảng 
cộng sản vẫn giữ tên như đảng cộng sản Pháp, nhưng họ đã 
thực sự từ bỏ những gì lạc hậu, bảo thủ như quan điểm 
"chuyên chính vô sản", nguyên tắc "dân chủ tập trung", học 


thuyết "đấu tranh giai cấp"... vốn là những nền tảng của học 
thuyết Mác, do đó họ trở thành những đảng tân tiến. Chỉ sau 
một thời gian khó khăn, họ đã nhanh chóng khôi phục được 
uy tín của mình. Như đảng cộng sản Pháp trước kia ở thời 
Tô-rê, Đuy-clô (Duclos) nhất nhất theo gậy chỉ huy của Mát- 
xcơ-va, vừa rồi đã phải từ bỏ học thuyết chuyên chính vô 
sản, từ bỏ hình búa liềm, quan điểm "dân chủ tập trung và 
có quan điểm linh hoạt hơn trong đấu tranh xã hội. Đến nay 
đảng cộng sản Pháp đã khôi phục được tín nhiệm. Đảng 
cộng sản ý đến nay vẫn có vai trò trong quốc hội, thậm chí 
có lúc có vai trò quan trọng vì ở giữa hai chính đảng tư sản 
lớn thế và lực gần như ngang nhau, đảng cộng sản liên minh 
với phía nào thì phía ấy sẽ có sức nặng áp đảo Do đó, vị trí 
của đảng cộng sản ý cũng được tăng lên. Một số đảng cộng 
sản ở Đông Âu cũng vậy. Có một thời đảng cộng sản Bungari 
có thể quay lại chính trường, tuy lúc ở thế mạnh, lúc ở thế 
yếu, nhưng đều tham gia sinh hoạt chính trị trong xã hội 
một cách bình thường. Gần đây, đảng cộng sản U-krai-na 
sau khi cải tổ, lột xác đã lập chính phủ. 

Tôi nghĩ, những người cộng sản Việt nam thấy được điều đó. 
Anh chỉ có thể có vị trí nếu anh thật sự đổi mới cả về kinh tế 
lẫn chính trị, từ bỏ những học thuyết giáo điều như "chuyên 
chính vô sản", "đấu tranh giai cấp", tiếp thu những trào lưu 
tư tưởng tiến bộ và quan trọng nhất là quay trở về với dân 
tộc. Anh có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội, hiện nay ở châu 
Âu đa số cánh tả thuộc về đảng xã hội, chủ trương xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, một kiểu chủ nghĩa xã hội hoàn toàn khác 
với chủ nghĩa xã hội mà đảng cộng sản Việt nam quan niệm. 


Những người lãnh đạo đảng cộng sản cần hiểu rằng, nếu cố 
giữ quan điểm độc đảng, thì họ sẽ không có tương lai. Phải 
thực hiện chế độ đa đảng, chấp nhận đa đảng, thi đua với 
nhau thì mới vươn lên được. Lúc này đảng cộng sản phải tự 
lựa chọn: theo dân tộc hay theo riêng mình. Theo dân tộc để 
đổi mới thật sự không vì đặc quyền đặc lợi riêng của đảng 
mình, phải đi vào con đường đa nguyên. Như vậy mới có thể 
tự đặt dưới sự kiểm soát của nhân dân và nhân dân mới góp 
phần xây dựng cho đảng trong sạch, chống được tham 
nhũng. Đây là một lựa chọn hết sức khó khăn, phải từ bỏ 
những quyền lợi riêng tư, ích kỷ để gia nhập vào cộng đồng 
dân tộc, chấp nhận các tổ chức và đảng phái chính trị khác 
để hình thành thế lực đối lập xây dựng. Trong xã hội nếu 
không có đối lập xây dựng, kiểu một mình một cỗ, thì đảng 
cầm quyền rất dễ trở nên thoái hóa, phạm pháp do tham 
nhũng không ai có thể kiềm chế được. Đảng cộng sản chỉ có 
thể có tương lai, với điều kiện như thế. Nếu không chịu mở 
cửa về chính trị, không chấp nhận tự do báo chí, thì sẽ tự 
đặt mình vào thế bế tắc, từ chỗ bế tấc có thể bùng nổ 
những hỗn loạn xã hội không kiểm soát được. Lúc ấy sẽ là 
tai họa cho toàn thể xã hội. 

Ông có thể dự đoán diễn biến ở Việt nam trong tương lai sẽ 
như thế nào? Chế độ hiện nay sẽ đi đến đâu? 

Hiện nay, những người lãnh đạo bảo thủ mở cửa kha khá về 
kinh tế nhưng lại cố khép chặt về chính trị. Có khóa chặt về 
chính trị thì họ mới chịu hé mở về kinh tế, vì họ sợ bị mất 
quyền. Tình hình như thế này đã dẫn họ đến một số kết quả 
về kinh tế trong mười năm, đặc biệt là trong bốn, năm năm 


nay, tốc độ phát triển khá, nhưng tình hình chính trị lại bế 
tắc. Cũng có nhích lên đôi chút như có thảo luận dân chủ 
trong quốc hội, quốc hội có bác một đề nghị của chính phủ 
đề bạt bộ trưởng bộ Giao thông và bác một đề nghị của thủ 
tướng chính phủ về việc tái cử thống đốc Ngân hàng, buộc 
chính phủ phải đề cử người khác. Có phê phán sự bất lực 
của chính phủ trong việc chống tham những trong các kì 
họp quốc hội. Nhung mặt khác, không khí xã hội vẫn còn 
nghẹt thở, tức là không cho người dân được tự do ăn nói, 
cấm kị người làm báo trong nước không được viết, trả lời 
phỏng vấn cho báo chí nước ngoài. Nếu gửi bài cho nước 
ngoài phải được kiểm duyệt trước. Cấm các báo chí nước 
ngoài ở trong nước được dùng những người Việt nam theo 
họ lựa chọn, buộc phải dùng những người phiên dịch, cộng 
tác do cơ quan an ninh, cơ quan ngoại giao cử đến cho họ. 
Tất cả những dự trữ phát triển trong mấy năm qua đã đến 
lúc cạn kiệt. Đầu tư nước ngoài bắt đầu chững lại, không còn 
tăng nhiều như trước nữa. Các khách sạn trong nước đang 
lâm vào tình trạng khủng hoảng thừa, từ chỗ trước kia tính 
toán rằng sẽ đông người vào thăm, nhiều khách lo sẽ bị 
thiếu khách sạn. Hiện nay trung bình chỉ có ba, bốn chục 
phần trăm số phòng có khách thường xuyên. Nhất là tình 
trạng khủng hoảng về tài chính, đồng tiền bị giảm giá. 
Khủng hoảng tài chính ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a đã tác động 
đến nền tài chính vốn hết sức ọp ẹp của Việt nam. Hiện nay, 
Ngân hàng nhà nước Việt nam có nguy cơ phá sản, những 
người vay, phần lớn là cơ sở quốc doanh, đến hạn đòi lại, thì 
không có ai trả. Số tiền này lên tới cả tỉ đô-la. 


Đáng nói nhất phải kể đến bất mãn của nông dân trước tình 
trạng bất công xã hội gia tăng trong mấy năm nay. Vi phạm 
quyền làm chủ đất đai, bắt dân đóng góp quá nhiều, từ 4 
loại thuế lên đến 24 loại thuế đóng góp tiền bạc để xây 
dựng nhà trường, các trạm xá, đường giao thông liên xã liên 
huyện v.v.. những biểu hiện khuất tất, tham nhũng trong 
quản lý các khoản do dân đóng góp, chỉ tiêu ngân sách của 
xã lên tới tiền tỉ nhưng không có giấy tờ minh bạch, nên dân 
bất mãn. Chỉ cần làm cán bộ xã huyện hay tỉnh một, hai 
năm là nhà cao cửa rộng, khác hẳn với cuộc sống bình 
thường của nhân dân. Các cơ quan tài chính của cấp thành 
ủy, tỉnh ủy bây giờ tranh thủ làm ăn một cách kinh khủng, 
trên đà đó vơ vét tài sản của quốc gia vào túi riêng của các 
nhà lãnh đạo đảng ở địa phương. Chính những tham nhũng 
đó làm cho quần chúng bất mãn, bất công tạo nên nỗi uất 
ức và là thuốc nổ rất nguy hiểm trong xã hội. Đảng phải 
thực hiện đúng pháp luật, không bênh riêng ai, lúc ấy mới 
có thể trị được bọn quan lại tham ô, dù chúng ở bất cứ cấp 
nào, Trung ương hay Bộ Chính trị, thì lòng dân mới yên. 
Đảng cộng sản đang đứng trước một thử thách lớn là như 
thế. Hoặc nếu không, sẽ có nguy cơ bùng nổ xã hội và dẫn 
đến rối loạn. Như vừa rồi ở Thái Bình, báo Nhân dân phải 
công nhận là có những diễn biến phức tạp ở 128 xã. Chúng 
ta biết, sự việc xảy ra ở 5 hay 10 xã đã là lớn, mà đây lại 
cùng một lúc ở hơn 100 xã, gấp đôi địa bàn của một tỉnh 
trung bình. Bây giờ lại được biết ở cả Hưng Yên, Hải Dương, 
Sơn Tây, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc ninh và ở cả 
đồng bằng sông Cửu Long đều như thế cả. Nhận thấy sự bất 


mãn của nông dân lan ra rộng lớn ở nông thôn có thể mang 
lại sự bất ổn về chính trị, nên ông Nguyễn Văn Linh, ông 
Phạm Văn Đồng đều đề nghị trên báo chí là phải mở rộng 
dân chủ. Đó là một bài học cho đảng lãnh đạo. Nói là xây 
dựng pháp luật mà không có Nhà nước pháp luật thực sự, 
nói là dân chủ mà không thực hiện dân chủ thực sự, nói là 
có công bằng xã hội mà không có công bằng xã hội thực sự. 
Người dân nghe thấy đảng nói khắp nơi là xây dựng một xã 
hội công bằng, văn minh, nhưng nhìn ra xung quanh thì nhà 
to, đất tốt là thuộc về cấp ủy, ô tô sang trọng cũng vậy. 
Thanh niên ăn chơi phè phỡn, con ông, cháu cha là con các 
ông ủy viên Trung ương, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, huyện ủy 
ném tiền qua cửa sổ v.v... Cho nên, cái đó làm dân ngứa 
mắt, không thể nào chịu dược. Họ phản ứng gần như nổi 
loạn, đốt phá trụ sở xã, phá hủy giấy tờ, đốt nhà, đánh đập 
cán bộ, có những chủ tịch huyện bị thương nặng... 

Đối với chủ trương xây dựng nền kinh tế thi trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện 
nay ở Việt nam, ông có ý kiến như thế nào? 

Quan điểm của tôi là nên gác vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội sang một bên. Những người lãnh đạo trong nước không 
nên bảo thủ, vì bây giờ ở Việt nam còn có yếu tố nào là chủ 
nghĩa xã hội đâu Trước đây trong chiến tranh, đặc trưng nổi 
bật nhất của chủ nghĩa xã hội được xây dựng ở miền Bắc là 
chế độ giáo dục miễn phí từ mẫu giáo đến đại học, tạo nên 
nền giáo dục phổ biến, rộng rãi và tương đối có chất lượng. 
Thứ hai là chế độ chữa bệnh không mất tiền từ nông thôn 
đến thành thị, vì lúc ấy khá nhiều thuốc men do quốc tế 


giúp đỡ, việc chữa bệnh và phòng ngừa các bệnh dịch tả, 
kiết lị, sốt rét... có hiệu quả và kịp thời. ốm đau, mổ xẻ, điều 
trị, chữa bệnh, nằm viện không phải trả tiền, tuy còn thiếu 
thốn nhưng nhìn chung là tốt. Hiện nay hai thành tựu đó 
không còn. Mọi vấn đề giáo dục, đào tạo đều phải trả tiền, 
hàng triệu trẻ không có điều kiện đến trường, chất lượng 
giáo dục giảm sút, thầy cô giáo bỏ nghề, hàng năm trong cả 
nước thiếu hàng chục ngàn giáo viên ở các cấp. Việc khám, 
chữa bệnh ngày một khó khăn vì phải trả tiền, rất nhiều 
tiền. Công việc xét nghiệm, mổ xẻ phải chi phí rất tốn kém 
là tai họa cho các gia đình nghèo khó. Mặc dù khu vực quốc 
doanh còn nhiều, ngay cả các nước tư bản cũng có khu vực 
quốc doanh như vận tải đường biển, hàng không, bưu điện, 
luyện kim..., chứ không riêng gì xã hội chủ nghĩa, nhưng chế 
độ vẫn mang danh "xã hội chủ nghĩa" là không đúng với 
thực tế, đôi khi mỉa mai, vì một đất nước tình trạng thất 
nghiệp lên đến bảy triệu người (thậm chí mười hai triệu kể 
cả nông thôn). Đã thế lại chưa có phụ cấp thất nghiệp. 
Những người về hưu được nhận một khoản phụ cấp ít ỏi, 
mang tính tượng trưng. Trợ cấp cho những đối tượng đặc 
biệt như thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ chỉ tương đương 
mấy chục cân gạo. Thật ra, ở các nước tư bản, thành tựu 
mang tính xã hội, phúc lợi xã hội của họ cao hơn ở những 
nước mang danh "xã hội chủ nghĩa" rất nhiều. Không nên 
giữ cái tên "xã hội chủ nghĩa" để giữ sĩ diện. Gần đây, giáo 
sư Tôn Thất Thiện ở Canada viết báo nói rằng muốn nhìn 
thấy chủ nghĩa xã hội thì hãy đến Canada mà xem, chứ 
không phải ở Cuba. Đó là một sự thật. ở Việt nam hiện tại 


cũng chẳng thấy chủ nghĩa xã hội ở đâu cả! 

Cần phải xây dựng thực sự một nền kinh tế thị trường, tôn 
trọng sở hữu tư nhân. Chính do sự chắp vá tư bản không ra 
tư bản, xã hội chủ nghĩa không ra xã hội chủ nghĩa mà nhà 
sử học Ga-bri-en Côn-cô (Gabriel Kolko) đã nhận xét: "Nó là 
chế độ tư bản rừng rú (savage capitalism), không có sự tôn 
trọng luật lệ. Vì không tôn trọng luật, nên nó đẻ ra vô vàn 
mặt trái xấu xí". Ông ta vạch rõ: "Đó là sự cưỡng hôn giữa tư 
bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Kết quả là đẻ ra một đứa 
con quái thai, nó không phát huy được những nét đẹp của 
cha hay của mẹ, mà chỉ giữ lại những gì khó coi nhất của 
người cha cộng với cái xấu xí nhất của người mẹ". Ông giải 
thích: chủ nghĩa tư bản xấu ở chỗ nó cạnh tranh không 
khoan nhượng, cá lớn nuốt cá bé, cơ sở yếu thế sẽ bị phá 
sản. Nhưng mặt tốt là có luật pháp công minh dựa trên ba 
quyền phân lập và cạnh tranh bằng tài năng, chứ không 
phái bằng quyền lực". Trong chế độ tư bản, hoạt động tổ 
chức bộ máy nhà nước được kiểm soát chặt chẽ, không phải 
người làm luật, người xét xử và người thi hành luật đều bị 
điều khiển, khống chế từ một nhóm lãnh đạo đảng và nhà 
nước. Nếu hoạt động của bộ máy quyền lực của nhà nước 
được kiểm soát chặt chẽ, thì sẽ hạn chế được tình trạng mất 
cân bằng, sai lầm, phát huy được mặt tích cực và hạn chế 
mặt tiêu cực. 

Hiện nay ở Việt nam hình thành một xã hội không tôn trọng 
luật pháp, cạnh tranh man dại dựa trên quyền lực không 
dựa theo tài năng và qui luật mà dựa vào thần thế. Điều xấu 
xa nhất của cái gọi là "chủ nghĩa xã hội hiện thực" tồn tại 


trong mấy chục năm qua là sự độc đoán, thiếu dân chủ lại 
đang gia tăng do đảng lộng hành, đứng trên nhà nước. Vì 
vậy, ông Côn-cô nói: "Chưa bao giờ tình hình Việt nam lại 
nguy hiểm như hiện nay. Tuy có một bước phát triển nào đó 
nhưng chứa đầy những mầm mống của sự hỗn loạn, mất ổn 
định!" Trong khi đó, những người lãnh đạo trong nước luôn 
khẳng định có sự ổn định, nhưng thực chất là mất ổn định 
tận gốc, do độc đoán mà sinh ra. Lòng dân không yên do 
những bất công ngày càng đè nặng, làm cho xã hội đảo 
điên, tạo nên một kỷ lục tệ nạn xã hội, tội ác, trộm cắp, 
cướp của, giết người, chiếm đoạt tiền của đất nước, sự phá 
sản của những cơ sở tư nhân, công ty, ngân hàng, quỹ tín 
dụng... Hiện tượng phổ biến là biển thủ, chia chác tài sản 
của quốc gia, hợp thức hóa thành tài sản riêng, chỉ cần có 
tiền hối lộ là có được các loại giấy tờ có dấu, chữ kí hợp lệ, 
từ giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, giấy ly hôn cho đến hộ 
chiếu, bằng cấp... Có thể nói tình hình không phải chỉ ở mức 
rạn nứt, mà nó đang ở thời kì tan rã, nếu không kịp thời 
chấn chỉnh, xây dựng một xã hội lành mạnh và luật pháp 
hóa. 

Ông thấy trong thời gian qua "đổi mới" đã đạt được kết quả 
như thế nào ở trong nước? 

Từ năm 1986, tức là từ Đại hội đảng cộng sản Việt nam lần 
thứ 6 cho đến nay, qua hơn mười năm là thời kì thứ nhất của 
"đổi mới", "mở cửa", thành tựu đạt được trong thời kì này 
tương đối khá, vì những nguyên nhân khách quan, như xuất 
phát điểm của nền kinh tế Việt nam rất thấp, từ chế độ bao 
cấp trì trệ kéo dài nay trả lại cho nhân dán quyền tự do kinh 


doanh, tạo ra bước phát triển kinh tế năng động, thu nhập 
tăng lên. Phát triển về công nghiệp đáng kể, về nông nghiệp 
cũng vậy, xuất khẩu mỗi năm hơn 2 hay 3 triệu tấn gạo, 
phát triển về dịch vụ khá mạnh. Không khí sôi động trong 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng, đi lại... và 
nói chung là "dễ thở" hơn ở cả nông thôn lẫn thành thị. Mức 
độ lạm phát trước kia từ vài trăm phần trăm trong năm, hiện 
nay đã chững lại và tương đối ổn định (chỉ còn khoảng 10%). 
Lượng người du lịch, hoặc làm ăn buôn bán vào Việt nam 
trên một triệu lượt mỗi năm, kéo theo việc xây dựng khách 
sạn, phục vụ ăn uống, giải trí, đi lại... có hiệu quả hơn so với 
trước đây. 

Nhưng sau hơn mười năm "đổi mới", vào đầu năm 1998, khi 
bàn giao giữa những người lãnh đạo nhà nước mới và cũ, đất 
nước ở vào thời kì hết sức hệ trọng, nguồn dự trữ đảm bảo 
cho sự tăng trưởng mạnh mẽ đã cạn. Đồng thời đã có dấu 
hiệu đáng lo ngại hơn trước, đó là nguồn đầu tư của nước 
ngoài vào Việt nam từ hai năm nay đã chững lại và đang có 
xu hướng giảm đi. Do đó, cán cân thanh toán xuất-nhập 
khẩu mất thăng bằng lớn. Trong năm 1996, số nhập cao hơn 
xuất lên tới bơn tỉ USD, đặt đất nước trước một khoản nợ rất 
lớn. Món nợ cũ lưu cữu như nợ mười tỉ USD đối với nước Nga, 
cộng thêm nợ mới hiện chưa thống kê ước khoảng hơn một 
chục tỷ USD nữa. Ngoài khoản vay mượn dài hạn hoặc lãi 
suất thấp, cái đáng lo là khoản vay mượn với lãi suất bình 
thường và đã đến hạn phải trả đang là một gánh nặng nan 
giải. Điều đáng lo ngại hơn nữa là thị trường chứng khoán 
chưa xây dựng xong và toàn bộ hệ thống ngân hàng, cả 


những ngân hàng lớn của nhà nước đang đến độ ngấp nghé 
phá sản, các cơ sở quốc doanh được "phóng tay" vay vô tội 
vạ đến nay không có khả năng chỉ trả do thua lỗ. Khoản nợ 
của các ngân hàng không có khả năng thu hồi là rất lớn, cần 
có sự chỉ viện của nước ngoài mới có thể phục hồi được. 
Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đang lan ra sâu rộng ở 
các nước Đông Nam á, bắt đầu từ Thái Lan qua In-dô-nê-xi- 
a, Phi-líp-pin, dội đến Hồng Kông... là sự kiện đáng lo ngại 
cho Việt nam. 

Nhìn lại có thể thấy "đổi mới" trong mười năm qua có những 
kết quả nhất định, nhưng mới chỉ đạt ở mức phát triển với 
tốc độ khiêm tốn, nghĩa là còn chậm so với yêu cầu thực tế 
đòi hỏi đối với Việt nam, là một nước vốn còn lạc hậu trong 
khu vực. Những nhà nghiên cứu xã hội châu á của Thụy Điển 
đã viết trong một cuốn sách tổng kết: "đổi mới" của Việt 
nam như "một con hổ cưỡi xe đạp", không có tốc độ nhanh 
mạnh mà hết sức ì ạch vì tính chất bảo thủ. Cuốn sách phê 
phán Việt nam đã để phí mất thời gian quý nhất là từ năm 
1975 đến năm 1985, mười năm sau khi giành thắng lợi lớn 
đã đi vào một thời gian khủng hoảng nặng nề, buộc phải đổi 
mới nhưng lại thực hiện đổi mới nửa vời một cách chập 
chững. Đây là điều đáng ân hận vì những người lãnh đạo 
bảo thủ đã phạm sai lầm nghiêm trọng từ năm 1975 đến 
nay đối với dân tộc, làm cho đất nước mất những cơ hội quý 
báu, mất đi cái đà phát triển trong thời gian dài. 

Trong bối cảnh như vậy, những người lãnh đạo nhà nước mới 
thay thế bắt buộc phải sớm có những quyết định, dứt khoát 
bước vào thời kì đổi mới thứ hai. Bà ngoại trưởng Hoa Kỳ On- 


brai cũng khuyến khích Việt nam nên "bước mạnh hơn nữa 
vào giai đoạn 2 của đổi mới". Lần đổi mới này, trước hết cần 
giải quyết gánh nặng của 6 ngàn cơ sở quốc doanh, trong 
đó chỉ có khoảng 17% cơ sở hoạt động còn có lãi, số còn lại 
bị lỗ phải cổ phần hóa, tư nhân hóa mới có thể cứu văn được 
tình hình. Muốn vậy phải có những bước đi kiên quyết để cổ 
phần hóa các cơ sở quốc doanh ấy, nhưng việc này làm rất 
chậm chạp vì đụng phải ý định quyết giữ bằng được 60% giá 
trị sản lượng trong khu vực quốc doanh. Nếu vẫn muốn giữ 
những cơ sở quốc doanh làm thành phần kinh tế chủ đạo 
như nghị quyết Đại hội đảng 8 nêu ra một cách hình thức, 
thì đó sẽ là một gánh nặng ví như một khối u ác tính, nếu 
không cắt đi sẽ làm suy sụp toàn bộ nền kinh tế. 

Thứ hai là cần phải sớm bắt tay cải tạo gấp hệ thống ngân 
hàng hiện nay theo hướng hoạt động lành mạnh, chính quy 
và thực hiện đúng luật. Muốn như vậy phải xây dựng một 
đội ngũ nhân viên, một lề lối làm việc và một nền tài chính 
minh bạch. Chỉ có thể giải quyết tốt hệ thống ngân hàng 
mới có thể tạo điều kiện huy động vốn của tư nhân mà có 
người đánh giá hiện nay số tiền đó vào khoảng sáu tỷ USD. 
Số tiền này được cất giấu dưới dạng vàng, kim cương, ngoại 
tệ mạnh phân tán, chôn giấu trong nhà. Cần huy động được 
tất cả số vốn "nhàn rỗi" đó vào hoạt động sản xuất, kinh 
doanh vì ích lợi chung. Kinh nghiệm từ những nước phát 
triển trong khu vực cho thấy, kinh tế phát triển thuận lợi nếu 
tư nhân mạnh dạn hùn vốn để hoạt động sản xuất kinh 
doanh, buôn bán lành mạnh. 

Thứ ba là phải xây dựng được một chế độ pháp luật. Hiện 


nay đã có "Nhà pháp luật" ở Hà Nội, nhưng vẫn chưa xây 
dựng pháp luật đầy đủ. Quan trọng hơn cả là thực hiện pháp 
luật không nghiêm. Hiện nay đã cổ hàng chục ngàn người 
phạm pháp, đã bị tòa án xét xử, nhưng vẫn sống nhởn nhơ 
ngoài vòng pháp luật, do có thế lực, có tiền hối lộ. Còn 
những người có công, đáng được trọng dụng, nhưng vì có 
những ý kiến bất đồng với chủ trương đường lối hiện nay 
của giới lãnh đạo, thì bị đưa vào tù. Đảng cộng sản vẫn còn 
đứng trên luật pháp, đứng ngoài luật pháp. Từ đó bộ phận 
kinh doanh của đảng, gọi là "ban kinh tài" cũng đứng ngoài 
pháp luật, thả sức lũng đoạn nền kinh tế, là một chủ bất 
động sản, chủ các ngân khoản tín dụng ngoại tệ, đứng ngoài 
vòng pháp luật làm giàu bất hợp pháp cho đảng cộng sản. 

Thứ tư là phải thực sự công nhận quyền sở hữu tư nhân, 
quyền tự do kinh doanh của tư nhân, bình đẳng với các loại 
hình kinh tế khác. Không được cói thành phần kinh tế tư 
nhân là "con ghẻ" mà hắt hủi, vùi dập nó, trong khi coi 
thành phần kinh tế quốc doanh là "con đẻ", được nâng đỡ, 
ưu tiên. Giải quyết mối quan hệ kinh tế giữa các thành phần 
kinh tế trong xã hội không được dựa trên tính toán chủ 
quan, cảm tính, mà phải dựa trên cơ sở luật pháp nghiêm 
minh. Muốn vậy điều cực kì quan trọng là phải đẩy lùi tệ nạn 
tham nhũng. Trong mấy chục năm qua, nhà nước càng hô 
hào chống tham nhũng bao nhiêu thì tham nhũng càng nảy 
nở bấy nhiêu. Đỉnh cao là vụ buôn ma túy xuyên quốc gia 
mà kẻ tham nhũng lại chính là những người phụ trách việc 
chống buôn lậu ma túy trong ngành công an. Bài toán chống 
tham nhũng có điểm mấu chốt cần giải quyết là nó ở ngay 


chính nơi quyền lực cao nhất của nhà nước. Muốn giải được 
bài toán ấy phải khui từ đầu não cao nhất. Chống tham 
nhũng hiện nay mới chỉ đánh từ vai trở xuống, còn từ vai trở 
lên thì tránh né. Chẳng hạn như đụng đến Nguyễn Hà 
Phan[29] là thôi, không dám xử tiếp trong vụ Tamexco-Phạm 
Huy Phước[30], trong vụ buôn lậu ma túy xuyên quốc gia 
"Xiêng Phênh-Vũ Xuân Trường"[31] chỉ mới đụng đến cấp 
thượng tá[32] công an thì dừng lại. 

Một điều hỗ trợ đắc lực cho việc chống tham nhũng là tự do 
báo chí. Hệ thống báo chí của nhà nước, bị nhà nước kiểm 
duyệt thì không thể đảm nhiệm được vai trò này. Cho nên 
cần có luật báo chí rõ ràng và tôn trọng tự do báo chí cũng 
như chấp nhận báo chí tư nhân. Báo chí được tự do hoạt 
động trong khuôn khổ luật báo chí và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. Chỉ có như vậy mới làm cho tình hình ổn định, 
chống được tham nhũng, nền kinh tế đất nước mới phát 
triển được. 

Người ta thường nói báo chí cùng với các cơ quan hành 
pháp, tư pháp và lập pháp, tạo thành "tứ quyền" trong xã 
hội dân chủ, có khả năng chống tham nhũng và xây dựng 
công bằng trong xã hội. "Tứ quyền" ấy hiện nay ở Việt nam 
còn thiếu và chưa thực hiện quyền tự do thông tin, tự do 
ngôn luận để tạo nên sức mạnh dư luận xã hội. Trong một 
nước dân chủ, dư luận xã hội rất quan trọng. ở Việt nam cần 
sớm thực hiện việc điều tra dư luận, theo dõi dư luận một 
cách công khai, minh bạch. 

Thiếu công khai, minh bạch phải chăng theo ông là lỗ hổng, 
là thiếu sót lớn của chế độ hiện nay? 


Đó là một lỗ hổng, lỗ hổng ấy là những gì những người cộng 
sản đã nói, nhưng họ không làm, theo tôi được gói gọn ở 
một chữ là "trong sáng", cố nghĩa là "minh bạch", tiếng Nga 
là "glasnost", tiếng Pháp là "transparence", trong sáng, ngay 
thật, thẳng thắn, không mờ ám, không quanh co dối trá, sự 
việc như thế nào nói đúng như thế, không che giấu, không 
bịa đặt. Trong thời kỳ ông Nguyễn Văn Linh[33] làm Tổng bí 
thư đảng cộng sản Việt nam, một số nghị quyết của đảng đã 
nói đến khẩu hiệu "nói thẳng, nói thật, nói hết" theo ý nghĩa 
của "transparence", "glasnost". Bây giờ ở Việt nam người ta 
không dám nói đến những chữ đó nữa, họ sợ bởi vì họ vẫn 
còn muốn che giấu những sự thật, không dám nói thẳng, 
không dám nhìn thẳng vào sự thật. Ví dụ như trong vụ 
"Nhân văn-giai phẩm", giới lãnh đạo cộng sản sai đến như 
thế mà vẫn không chịu xin lỗi các nạn nhân. Họ không nhận 
sai cả trong vụ "Xét lại chống đảng", mà ông Nguyễn Trung 
Thành[34] là người trực tiếp tham gia xử lý vụ này cách đây 
hơn 30 năm vừa qua đã lên tiếng là "sai hết cả rồi, phải sửa 
lại đi!" ông Thành thấy rằng không hề có một chứng cớ nào 
có thể buộc tội những người này là chống đảng, phản đảng, 
phạm pháp mà lại tùy tiện bỏ tù họ, có người đến chín năm 
không có án. Những người có trách nhiệm trong đảng và 
chính phủ không chịu sửa còn quay sang trị ông ta, đuổi ông 
ta ra khỏi đảng. Chính cái đó là thiếu sòng phẳng, minh 
bạch, sợ sự thật. Những người lãnh đạo luôn mồm nói là "có 
sai thì sửa", nhưng thật ra họ có sai nhưng không dám nói là 
sai và để những cái sai ấy tích tụ, chồng chất thành muôn 
vàn sai trái. Cho đến nay, chưa một cơ quan có thẩm quyền 


nào của nhà nước kết luận công khai về vụ "Nhân văn-giai 
phẩm" và vụ "Xét lại chống đảng". Hiện nay, những người 
lãnh đạo cộng sản vẫn ngoan cố giải thích là "Đảng từ xưa 
tới nay vẫn hoàn toàn đúng, tất cả những người trong các vụ 
đó là sai, đểu đã cúi đầu nhận tội. Bây giờ những người này 
lợi dụng đổi mới để lật án, đảng không cần phải xin lỗi, 
không cần kết luận lại gì hết". Đấy là một kiểu nói lấy được. 
Việc nhà nước coi thường luật pháp là điều không thể chấp 
nhận được. 

Những người lãnh đạo đảng cộng sản, một mặt cấm dân 
thảo luận những điều mà họ không muốn nghe, một mặt lại 
đề ra khẩu hiệu "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 
Đó chỉ là một kiểu mị dân, lừa dối. Bây giờ chúng ta thách 
họ hãy thực hiện những điều họ đã nói thông qua tự do ngôn 
luận và tự do báo chí. Không có gì mà pháp luật đã cho 
phép lại có thể bị ai đó cấm đoán. Tất cả phải minh bạch, 
chứ không phải như hiện nay, có những vùng cấm, không ai 
được động chạm tới. Ví như nhà nước cấm không được đưa 
tin trên báo chí về tình trạng khủng hoảng của hệ thống 
ngân hàng Việt nam thời gian vừa qua, mọi tin tức có liên 
quan phải được thống đốc ngân hàng Trung ương thông qua 
thì mới được đăng. Hay mới đây, việc ông Nguyễn Hoàng 
Linh[35], vì viết báo về vụ tham nhũng hàng triệu đô-la 
trong vụ mua bốn chiếc tàu tuần duyên cho ngành Hải 
quan, nên bị bắt. Điều phi lý ở chỗ, ông Linh bị bắt không 
phải vì tội "vu khống, đưa tin trên báo chí", mà là vì tội "tiết 
lộ bí mật quốc gia", chứng tỏ nhà nước muốn che đậy những 
vụ tham nhũng tài sản quốc gia ở mức độ rất nghiêm trọng. 


Những nhà báo có tinh thần trách nhiệm như ông Linh, lẽ ra 
phải được khen thường do gan dạ, công tâm phanh phui vụ 
bê bối làm tổn hại cho quốc gia đó, thì ngược lại, ông bị 
trừng phạt. Chế độ hiện nay còn đầy những chuyện mờ ám 
như vậy. 

Ngoài ra, hiện nay, chế độ trong nước còn có gì khiếm 
khuyết. 

Đất nước ta còn lạc hậu nhiều, trong đó nổi bật là chính trị. 
Cái lạc hậu lớn nhất là chưa có dân chủ, biểu hiện ở chỗ 
chưa công nhận những thế lực đối lập Hầu hết tất cả các 
nước trên thế giới như Pháp, Hoa Kỳ, Anh... cho đến Thái 
Lan, Căm-pu-chia hiện nay đều có những lực lượng chính trị 
đối lập với đảng cầm quyền. Đối lập không phải là dối lập để 
gây chiến tranh, để phá hoại đất nước, mà là để giám sát, 
kiểm tra, góp ý phê bình... Người ta thấy, một đất nước 
không có đối lập thì đất nước ấy khó có thể phát triển bình 
thường. Nền chính trị sẽ bị trì trệ, lạc hậu và không tạo nên 
công luận trong xã hội để răn đe những người cầm quyến. 
Cho nên, tôi nghĩ cần phải tạo nên một lực lượng đối lập 
Người ta gọi lực lượng như vậy là lực lượng xây dựng. Chẳng 
hạn như ở Pháp, sau một thời gian dài cầm quyền của cánh 
tả, cánh hữu lên cầm quyền một thời gian ngắn, tổng thống 
Si-rắc (J. Chirac) quyết định giải thể và bầu cử lại quốc hội. 
Qua bầu cử bất ngờ cánh tả thắng cử và lại được thành lập 
chính phủ. Bây giờ cánh hữu trở lại vị trí đối lập để quan sát, 
phê bình, nhận xét, hoặc tán thành những chính sách đúng 
đắn, có lợi cho đất nước: gần đây cả cánh tả và cánh hữu, 
phái cầm quyền và phái đối lập đều nhất trí chủ trương kiếm 


350 ngàn công ăn việc làm trong năm tới. Phải có đối lập 
chính trị trong quốc hội, trong xã hội để phái cầm quyền 
luôn cảm thấy có những đối tượng giám xét mình, kiểm tra 
mình, do đó phải giữ cho đảng mình trong sạch, trung thành 
với những lời cam kết, tăng cường mọi biện pháp có hiệu 
quả, thúc đẩy cho mình trở thành một lực lượng chính trị 
lành mạnh và hữu ích. ở nước ta cần xây dựng sớm mô hình 
như vậy. Những người lãnh đạo bảo thủ luôn luôn lo sợ có kẻ 
thù xung quanh mình, bất cứ ai có suy nghĩ hơi khác lập tức 
bị quy là kẻ thù. Họ không biết chính những người chỉ ra 
thiếu sót của họ, dù có quan điểm khác thì mới là "thầy" của 
họ, mới là người bạn tốt của họ. Bởi vì có người sớm chỉ ra 
những sai lầm, khuyết điểm, những điều không thực tế thì 
mới hạn chế được những tác hại nguy hiểm do chính sách 
chủ quan, phiến diện. Hiện nay, tất cả những người có ý 
kiến đối lập đều bị chính quyền bắt vào tù hoặc bị quản chế 
như các ông Nguyễn Hộ[36], Hoàng Minh Chính Hà Sĩ 
Phu[37] cổ những ý kiến xây dựng, đáng lẽ phải nghiên cứu 
và tiếp thu những gì đúng, cảm ơn người ta, ngược lại bác 
bỏ hoàn toàn và chụp mũ cho họ là phản bội, theo quan 
điểm đế quốc... Rồi như các ông Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn 
Đan Quế[38] không chủ trương bạo lực lật đổ chính quyền 
hiện tại, chỉ có những ý kiến thẳng thắn, mà bị bỏ tù mười 
lãm, hai chục năm. Họ có những lý lẽ mà chính quyền không 
bác bỏ được, lại đi che giấu, không công bố, chụp mũ cho họ 
là làm loạn, gây rối trật tự trị an, để giam giữ họ như những 
tù nhân hình sự. Tất cả những hành động đó của giới lãnh 
đạo hiện nay không thể tồn tại trong thời kì mở cửa, thời kì 


mà tất cả các quốc gia đang tìm mọi cách hòa nhập vào 
cộng đồng quốc tế. Giới lãnh đạo trong nước cũng nói tới 
"hòa nhập", nhưng thực ra họ vẫn suy nghĩ theo kiểu cũ, 
hành xử chẳng giống ai, chẳng phù hợp với nếp nghĩ của thế 
giới văn minh. 

Đã đến lúc những người lãnh đạo đảng cộng sản phải nhận 
ra và chấm dứt chế độ hà khấc phi lý hiện nay. Trong Hội 
nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp vừa qua ở Hà Nội, 
giới lãnh đạo Việt nam đã bị mất mặt nặng nề, vì họ chỉ 
muốn bàn đến vấn đề kinh tế. Trong bài phát biểu của mình 
tại Hội nghị, tổng thống Pháp Si-rắc đã nhấn mạnh: "Hội 
nghị các nước nói tiếng pháp mang ý nghĩa nói tiếng Pháp 
phải tôn trọng nhân quyền". Ông nói thẳng với chính quyến 
Hà Nội rằng cần phải xây dựng một chế độ dân chủ, vì đấy 
là xu thế của thời đại. Nhân dịp đó, phóng viên người Pháp 
nổi tiếng Pa-tơ-rích Poa-vrơ Đác-vo (Patrick Poivre d Arvor) 
của đài vô tuyến truyền hình pháp TFL đã đến Hà Nội và 
cùng với nhóm quay phim lẻn đến trại giam Thanh Cẩm 
(huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), nơi giáo sư Đoàn Viết 
Hoạt đang bị giam giữ, để đòi được gặp ông Hoạt và chất 
vấn viên trại trưởng. Trong cuộc họp những người làm báo 
tiếng Pháp toàn thế giới, ông Pa-tơ-rích nói rõ: "Cần phái trả 
tự do cho giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Đây là vấn đề danh dự 
của chế độ. Ông Hoạt bị tù hoàn toàn vì quan điểm chính trị 
của ông, chứ không phải vì chủ trương lật đổ. Ông ta là một 
người dân chủ?" Toàn bộ tư liệu ông Pa-tư-rích quay được ở 
trại giam Thanh Cẩm đã được đưa về Pháp mặc dù chính 
quyền Hà Nội tìm cách tịch thu. Trước đó một số nhà lãnh 


đạo Pháp đã gặp bà Trần Thị Thức, vợ ông Đoàn Viết Hoạt, 
tại Paris. Bà Thức đã được đón tiếp trong phủ tổng thống và 
phía Pháp cũng hứa hẹn sẽ yêu cầu Hà Nội trả tự do cho ông 
Hoạt. Phía Pháp đã trao cho bộ Ngoại giao Việt nam danh 
sách 40 tù nhân chính trị đang bị giam giữ và yêu cầu phía 
Việt nam trả lại tự do cho họ. 

Giới lãnh đạo Việt nam ở thế kẹt, tiến thoái lưỡng nan, lo sợ 
vấn đề tù chính trị vỡ lở, mà không thả thì mất mặt với dư 
luận thế giới. Những người lãnh đạo đã phải lùi bước, đành 
phải thả ông Đoàn Viết Hoạt, ông Nguyễn Đan Quế, các vị 
Thích Quảng Độ, Thích Trí Siêu, ông Lý Tống và một vài tù 
chính trị khác, nhưng vẫn gọi họ là tù thường phạm, còn ra 
điều kiện cho ông Hoạt, ông Quế phải ra nước ngoài, tự thú 
nhận thế bị động của mình đồng thời tự phơi bày bộ mặt độc 
đoán lỳ lợm chà đạp nhân quyền, kích thích cuộc đấu tranh 
của nhân dân Việt nam và cộng đồng quốc tế. 

Đây là một bước lùi ngoạn mục của Hà Nội đang cần xum 
xoe xin cái "lộc" Tối huệ quốc của Mỹ, khi chuyến đi của ông 
Phan Văn Khải cầu viện ở châu Âu và Nga đều vô hiệu! 

Ông có đồng ý với nhận định cho rằng, nếu trước đây ở 
trong nước có lực lượng đối lập, thì tình hình hiện nay đã 
khác? 

Nếu trước đây đảng cộng sản chấp nhận cho đối lập xây 
dựng tồn tại, không nhìn họ bằng con mắt sợ hãi hay thù 
địch, mà coi lực lượng đối lập là cần thiết, là hữu ích thì tôi 
cho rằng tình hình Việt nam đã khác nhiều. Mỗi bước đi, mỗi 
hoạch định của đất nước sẽ được cân nhắc kĩ. Sau khi chiến 
tranh kết thúc sẽ không thể có tình trạng hàng trăm ngàn 


người ở miền Nam phải đi "cải tạo" với kiểu lập luận là 
"không bắn chết đã là nhân đạo lắm rồi", sẽ không có tình 
trạng phân biệt đối xử dẫn đến bị kịch làn sóng ty nạn chạy 
ra nước ngoài, thảm họa "thuyền nhân" với hàng trăm ngàn 
người thiệt mạng trên biển. Nếu có đối lập xây dựng ở trong 
quốc hội, thì mọi vấn đề quan trọng của quốc gia đã được 
cân nhắc kĩ, mọi ý kiến trái ngược nhau đều được phân tích 
tường tận và sẽ không có tình trạng giữ quân đội với lực 
lượng lớn quá mức, tình hình y tế, xã hội, giáo dục sẽ không 
đến mức sa sút như hiện nay, việc chống tham nhũng cũng 
không bế tắc. Do vậy, ở Việt nam cần sớm phấn đấu để có 
lực lượng đối lập mang tính xây dựng. Nếu có đối lập xây 
dựng, tôi cho rằng đảng cộng sản sẽ không đến nỗi thoái 
hóa, bê tha, bệ rạc, "dột từ nóc dột xuống" như hiện nay, 
gây ra bất mãn rộng lớn trong nhân dân như đã xảy ra ở 128 
xã thuộc tỉnh Thái Bình từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1997. 
Theo ý ông, bước phát triển hiện nay của đất nước nên như 
thế nào? 

Theo tôi, tình hình cứ như hiện nay là rơi vào tình trạng bế 
tắc. Thị trường tự do theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 
một món tạp-pí-lù rất khó tiêu hóa! Đó là chủ nghĩa tư bản 
không có xương sống (vì luật pháp là xương sống của chủ 
nghĩa tư bản) trộn lẫn với chủ nghĩa xã hội không có linh 
hồn (vì linh hồn của chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ bất công). Nó 
đẻ ra vô vàn tật bệnh xã hội không có thuốc chữa. Tiến trình 
tối ưu mà chúng ta cũng như bản thân tôi mong muốn là ở 
trong đảng xuất hiện những nhân vật có tư duy mới như đã 
từng xuất hiện một Goóc-ba-chốp ở Liên xô. Hiện nay trong 


Bộ Chính trị mới cũng như cũ của đảng cộng sản, tôi chưa 
thấy một ai có thể là một Goóc-ba-chốp. Có thể có một 
Goóc-ba-chốp nào đó, nhưng lại ở ngoài Bộ Chính trị. Tôi 
nghĩ, tốt nhất có một nhóm những người lãnh đạo có trình 
độ, có uy tín, có tư duy trẻ đề ra chủ trương, đường lối khác 
với đường lối hiện nay. Đó là: 

- Chống tham nhũng thật sự, chứ không phải chứng từ đầu 
gối trở xuống. 

- Xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự, pháp luật 
không phải để làm cảnh, chỉ áp dụng với dân mà không áp 
dụng với đảng. 

- Xử lý những tài sản của đảng một cách minh bạch, chứ 
không phải mờ ám như hiện nay. Đảng có các cơ quan kinh 
tài - một bộ máy khổng lồ có trụ sở trung ương, mang tên 
Ban Tài Chính Quản Trị Trung Ương Đảng, đặt ở trường An-be 
Sa-rô cũ tại Hà Nội, chiếm nhiều tài sản, ngân sách, ngoại tệ 
công ty kinh doanh, đất đai, nhà cửa, biệt thự ở Hà Nội, Hải 
Phòng, Đồ Sơn, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thư, Vũng 
Tàu... và họ đang tự ý cho những công ty nước ngoài thuê để 
lấy tiền bỏ vào quỹ đảng, biến tài sản của nhà nước thành 
ra tài sản của riêng của đảng cộng sản. 

Ban hành quyền tự do báo chí, để huy động công luận công 
khai lên án tất cả những gì xấu xa, giải quyết tận nơi, tận 
chốn những oan ức và bất công. Nhân dân tin tưởng ở hệ 
thống ngân hàng và bỏ tiền đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 
v.V..., yên tâm làm ăn, tạo nên sự ổn định vững chắc về 
chính trị, phát triển kinh tế. 

Sớm muộn ở trong đảng sẽ xuất hiện những con người như 


đã nói ở trên. ở ngoài đảng khó có những người như vậy. Bởi 
vì, như tôi đã nói, ở miền Bắc từ trước đến nay, hầu hết 
những người ưu tú, hiểu biết hoặc là ít nhiều tự nguyện, 
hoặc là bị thúc ép vào đảng. Tôi nghĩ, sẽ có người có tri thức, 
am hiểu thời đại đua ra những kiến nghị thích hợp, khi tình 
hình chín muồi. Khi một nhóm người như thế xuất hiện, họ 
sẽ tranh thủ được dư luận xã hội, nhân dân sẽ tín nhiệm họ. 
Họ sẽ có đủ sức chống lại thế lực bảo thủ, giáo điều. Đấy là 
một khả năng mà ta cố phấn đấu để đạt được. Trong thời kỳ 
mở cửa mười năm qua, tư duy mới về dân chủ của thế giới 
tràn vào không ít. Tất nhiên, mức độ tiếp thu tư duy ấy của 
người trong nước với bốn, năm tốc độ khác nhau: người dân 
bình thường, trí thức, tuổi trẻ, có lòng yêu nước, ham tiến bộ 
thì tiếp thu nhanh và sâu sắc còn giới lãnh đạo thì tiếp thu 
một cách hạn hẹp hơn, dễ bị dị ứng hơn và tiếp nhận cái mới 
khó khăn, miễn cưỡng hơn. Nhân đây tôi cũng nói thêm, có 
người cho rằng trong Bộ Chính trị có phe cấp tiến, phe bảo 
thủ, phe trung dung, phe đảng quyền, phe chính quyền v.v... 
Đấy là cách chia theo cảm tính, thiếu thực tế. Tôi không tin 
có sự chia rẽ như thế, vì riêng trong Bộ Chính trị, họ đã lựa 
chọn nhau rất kỹ. Họ là những người hệt như nhau về bản 
chất, là những người chủ trương độc đảng, chuyên chính, 
quay lưng lại với nền dân chủ của nhân dân. Tôi nghĩ, các 
phe phái khác nhau, nếu có chăng, sẽ hình thành ngoài Bộ 
Chính trị, như ở trong Trung ương chẳng hạn, hay các trong 
cấp ủy như ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở Hà Nội, ở các 
ngành, các địa phương... 

Nếu không xuất hiện những người lãnh đạo tiến bộ, thì tình 


hình ở Việt nam sẽ diễn biến ra sao? 

Nếu vậy, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Những bất công xã hội 
sẽ bị dồn nén lại rồi bùng nổ và hỗn loạn xảy ra. Những kẻ 
xấu sẽ "đục nước, béo cò". Có thể có những cuộc trả thù, 
thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm, phe đảng... Bọn gây tội 
ác, lưu manh, kẻ cướp sẽ hoành hành. Chúng ta phải cùng 
nhau cảnh tỉnh đề phòng khả năng đó. Nếu khả năng xấu đó 
xảy ra, cần hạn chế sự hỗn loạn đến mức tối thiểu. Và nhân 
đó cũng có thể sẽ xuất hiện những điều kiện thuận lợi, 
những cơ hội nào đó làm cơ sở cho việc xây dựng một chế 
độ mới tốt đẹp. Sớm muộn, với xu thế phát triển của thế 
giới, nhân dân ta sẽ chuyển sang một nền dân chủ thích hợp 
và hòa nhập vào thế giới hiện đại. 

Giới lãnh đạo ở trong nước vẫn vin vào cái cớ giữa châu Âu 
và châu á có những khác biệt lớn, cho nên nền dân chủ 
phương Tây không thích hợp với giá tri truyền thống của Việt 
nam. Bên cạnh đó, họ còn viện lý do Việt nam còn chống 
nghèo đói trước đã rồi mới nói đến chuyện dân chủ. Xin ông 
cho biết ý kiến? 

Khi mở cửa ra thế giới, những người lãnh đạo Việt nam buộc 
phải tìm cách chống chế. Họ bám lấy cái lý của một vài nước 
châu á cho rằng, nền dân chủ phương Tây không thích hợp 
với giá trị của châu á. Họ đưa ra một vài điểm gọi là "giá trị 
châu á", như: người châu á ưa kỷ luật, có tính cộng đồng 
cao, thường đề cao nền độc lập của đất nước hơn là tự do cá 
nhân... Tôi cho đó là một kiểu ngụy biện. Bởi đã là con 
người, bất kì ở châu á hay ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi... ai 
cũng muốn được tự do trong cuộc sống của mình: tự do suy 


nghĩ, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do giao lưu, tự do 
báo chí, tự do hội họp, tự do lập đảng phái... Tự do là tính 
phổ biến, có giá trị phổ cập. Nó là nỗi khát vọng khiến con 
người tranh đấu để có nó. Tự do là động lực giải phóng trí 
tuệ và năng lực của con người. Muốn xã hội phát triển, xóa 
đói nghèo, phải kích thích, tạo điều kiện giải phóng động lực 
ấy Những người lãnh đạo vin vào cớ giải quyết đói nghèo mà 
kìm hãm tự do trong xã hội, thì quả là ngược đời. Tự do, dân 
chủ là cần thiết. Đã nghèo đói, lạc hậu, kém phát triển thì lại 
càng phải khẩn trương xây dựng dân chủ trong hòa bình, 
duy trì pháp luật, kỷ cương, thì mới có khả năng tiến lên với 
tốc độ cao. Những người lãnh đạo đang mâu thuẫn với chính 
họ, vì họ đã đưa chủ nghĩa Mác-Lênin sinh ra từ Châu Âu, từ 
phương Tây vào Việt nam, mà ở những nước có trình độ 
công nghiệp phát triển cao như Đức, Anh, Pháp, Mỹ... người 
ta cũng không áp dụng được chủ nghĩa ấy. Trong khi đó, Việt 
nam là một trong những nước nông nghiệp, lạc hậu ở châu 
á, chủ nghĩa Mác-Lê-nin đã được "cấy trồng", bắt chấp việc 
nó có hợp với thủy thổ ở Việt nam hay không và không ai 
được phép cưỡng lại, phải coi đấy là một quy luật tất yếu 
(!?) Chỉ có chế độ dân chủ mới có khả năng tạo ra một xã 
hội có kỷ cương, ổn định và loại trừ ách độc đoán, gia 
trưởng, quan liêu, báo thủ, tạo nên lòng tin và ủng hộ của 
toàn dân. Trong nội dung của dân chủ không có yếu tố tạo 
nên hỗn loạn. Hỗn loạn chỉ xảy ra ở những nước thiếu dân 
chủ, dân chủ nửa vời, không triệt để dân chủ giả hiệu. Đánh 
đồng dân chủ với hỗn loạn là sai lầm. Chỉ cố dân chủ thực sự 
mới có hệ thống luật pháp hoàn chỉnh và do đó mới có trật 


tự và ổn định, phù hợp và hỗ trợ cho những mối quan hệ xã 
hội tốt đẹp nảy nở và phát triển. Cuộc khủng hoảng tài 
chính, kinh tế hiện nay ở các nước Châu á: Thái Lan, Nam 
Dương, Hàn Quốc, Mã Lai... đều cố chung một lý do là thiếu 
luật pháp nghiêm, thiếu dân chủ rộng, lề lối quân phiệt, gia 
trưởng, phe nhóm, móc ngoặc, tư túi, nhũng lạm còn quá 
nặng. Cuộc sống tự nó đã bác bỏ quan niệm Châu á chưa 
cần đến chế độ dân chủ. 

Cũng cân chỉ rõ lời ngụy biện của họ bác bỏ nền dân chủ 
phương Tây là ngược lại với tư tưởng ông Hồ Chí Minh. Chính 
ông Hồ chứ không phải ai khác đã mở đầu Tuyên Ngôn Độc 
Lập 2-9-1945 bằng những lời trích từ văn kiện của cách 
mạng tư sản Pháp và cách mạng tư sản Hoa Kỳ, hai cuộc 
cách mạng tư sản rất xa lạ với Châu á, khẳng định quyền 
sống trong tự do của mọi dân tộc, mọi con người. 

Trước tình hình hiện nay, liệu ông có điều gì để cảnh tỉnh 
những người lãnh đạo ở trong nước? 

Cho đến nay tôi vẫn giữ quan hệ với một số người lãnh đạo 
ở trong nước, mặc dù tôi không tin họ có thể phục thiện. Họ 
chỉ đổi mới miễn cưỡng, bởi sức ép từ bên ngoài. Mặc dù họ 
kết án tôi, chụp mũ cho tôi, bác bỏ tôi, nhưng có những bức 
thư từ trong nước gửi ra cho tôi biết rằng có nhiều điều họ 
lặng lẽ chấp nhận những ý kiến của tôi và các chiến sĩ khác, 
mà không dám nói thẳng ra điều chấp nhận ấy. Những điều 
họ chấp nhận là do buộc phải chấp nhận, nhưng mặt khác 
họ vẫn chụp cho tôi bằng những lời thô bạo. Tôi không lấy 
đó làm phiền lòng. Tôi đang bận bịu với những công việc mà 
tôi cảm thấy đúng đắn và cuốn hút. Nếu có điều gì cần nhắn 


với những người lãnh đạo trong nước tôi chỉ có một điều duy 
nhất rằng: Đất nước đang ở vào thời kì hết sức nghiêm 
trọng, thời kì thứ nhất của đổi mới từ hơn mười năm nay đã 
tạo nên tiền đề cho một bước đổi mới mạnh mẽ hơn. Nếu 
không mạnh dạn thực hiện những bước đổi mới tiếp theo, thì 
tất cả thành tựu đạt được rất có thể tiêu tan và đất nước sẽ 
chìm đắm trong sự hỗn loạn và bế tắc! Tôi cảnh báo những 
người lãnh đạo trong nước rõ điều đó. Ví như một chiếc xe 
đang có đà leo dốc, vượt qua trở ngại khó khăn, bây giờ 
không dấn ga tăng tốc mà để mất đà dừng lại, thì xe có thể 
bị tụt dốc một cách tệ hại. Do đó, những người lãnh đạo hiện 
nay cần cố thái độ quyết đoán, tỉnh táo, để đẩy đất nước 
tiến lên phía trước. Tôi hy vọng những người lãnh đạo mới 
gồm thủ tướng Phan Văn Khải và năm phó thủ tướng, trong 
đó ông phó thủ tướng thứ nhất Nguyễn Tấn Dũng còn trẻ, có 
thể có tư duy mới mẻ và quả đoán đưa đất nước bước những 
bước mới, mở rộng thắng lợi. Nguy cơ tụt hậu hiện nay đang 
rõ ràng, nếu không giải thể bớt các cơ sở quốc doanh thua 
lỗ, nếu không cải cách gấp hệ thống ngân hàng, nếu không 
huy động nhanh vốn nhàn rỗi của tư nhân vào những hoạt 
động sản xuất kinh doanh hữu ích, nếu không xây dựng nhà 
nước có kỷ cương pháp luật nghiêm minh, nếu không có 
biện đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả từ trên 
xuống, không trừ một ai, thì đất nước sẽ lâm vào tình trạng 
khủng hoảng lớn. Những người lãnh đạo cần phải dứt khoát 
lựa chọn: hoặc là quyền lợi của cả dân tộc, tương lai của đất 
nước, lợi ích của nhân dân là trên hết, hoặc là đặt lợi ích cá 
nhân của một nhóm người trong đảng cộng sản với những 


đặc quyền đặc lợi của họ lên trên. Đây là một thử thách lớn 
đối với những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo mới 
phải là những người thật sự trong sạch, công tâm, mới có đủ 
bản lĩnh để có những quyết định đúng đắn. Có tờ báo ở 
trong nước đã kêu lên rằng: "ông Trong Sạch, ông đang ở 
đâu?" Chúng ta phải tìm những chính khách, những nhân 
vật chính trị trong sạch, sáng suốt. Hiện nay có thể nói, tình 
hình đã rất cấp bách, không còn nhiều thời gian để thảo 
luận kéo dài. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian đình trệ 
qua mỗi lần đại hội đảng. Trước đại hội hàng tháng trời, 
người ta đình chỉ việc cho người Việt nam ở nước ngoài về 
nước, không cho Việt kiều về thăm quê, đình chỉ các chuyến 
đi du lịch. 

Về đối ngoại, cần cải thiện nhanh chóng quan hệ toàn diện 
với Hoa Kỳ, giải quyết nhanh chóng vấn đề những quân 
nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh. Ngay như Trung Quốc 
hiện nay còn phải sang Hoa Kỳ chạy vạy để xin giữ tối huệ 
quốc, để vay tiền, để mong được hợp tác, được Hoa Kỳ nâng 
đỡ. Thế, tại sao Việt nam không mau chóng giữ mối quan hệ 
gần gũi với Hoa Kỳ, sâu sắc hơn nữa mà lại còn dở dở, ương 
ương, coi Hoa Kỳ vừa là bạn, vừa là thù, với lập luận thiếu 
thiện chí, coi Hoa Kỳ là kẻ tạo ra nguy cơ lật đổ chế độ ở 
Việt nam bằng "âm mưu diễn biến hòa bình". Đồng thời 
chúng ta phải giải quyết sớm vấn đề nhân quyền, trả lại tự 
do lập tức cho tất cả những tù nhân chính trị còn lại. Nếu 
những người lãnh đạo coi những người có ý kiến xây dựng 
như các ông Trấn Độ, Lê Hồng Hà, Nguyễn Kiến Giang, 
Nguyễn Hộ, Hà Sỹ Phu, Hoàng Hữu Nhân, Phan Đình Diệu... 


là lực lượng đối lập xây dựng, thì đối thoại, tranh luận sẽ rất 
có lợi Sẽ có nhiều ý kiến quý báu, bổ ích, thức thời. 

Ngược lại, chính quyền quy chụp cho họ là phản động, bao 
vây, quản thúc họ, vậy là sai lầm gấp hai lần. Sai phạm thứ 
nhất là tự bộc lộ sự vi phạm nhân quyền, thứ hai là không 
chịu tiếp thu, tận dụng những ý kiến hay của những người 
có tâm huyết, am hiểu thời cuộc. Quan điểm bảo thủ cực 
đoan coi đối lập là thù, là lật đổ dẫn đến hậu quả vô cùng tệ 
hại và làm thiệt hại cho đất nước và những người có tấm 
lòng với đất nước. Những người lãnh đạo mới cần chấm dứt 
những cách nhìn cũ cực đoan như vậy có quan điểm hợp với 
sự thật, hợp với lẽ phải để vừa có ích cho đất nước, vừa giữ 
sự trong sạch cho đảng cộng sản qua những lực lượng đối 
lập xây dựng. 

Đối với những người ở trong nước ra nước ngoài, ông có tiếp 
xúc với họ không. Những cuộc tiếp xúc ấy diễn ra như thế 
nào? 

Theo kinh nghiệm của tôi, nếu biết ai đó ở trong nước ra 
nước ngoài thì người Việt hải ngoại nên gặp thậm chí tìm 
gặp họ. Hoặc ngược lại, nếu họ muốn gặp ta, ta sẵn sàng 
gặp. Bởi vì, những cuộc gặp như vậy chỉ có lợi, làm cho 
chúng ta am hiểu thêm một chút tình hình trong nước. Trong 
khi tiếp xúc với họ, ta có thể nói cho họ biết thêm tình hình 
người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là những mặt tốt, ngoài ra 
còn cho họ biết thêm tình hình thế giới mà trong nước họ 
chưa có điều kiện biết, trong đó có cả những kinh nghiệm tổ 
chức xã hội, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh v.v... Thậm 
chí, nếu họ cần người Việt hải ngoại giúp đỡ, tùy theo khả 


năng, chúng ta sẵn sàng giúp họ một cách vô tư. Những anh 
em từ trong nước ra nước ngoài, dù họ là học sinh, sinh viên, 
cán bộ, bác sĩ, kể cả đảng viên cộng sản nữa... ra nước 
ngoài để học tập, công tác v.v... mà muốn tiếp xúc với tôi, 
muốn đọc sách của tôi, tôi luôn sẵn sàng tặng họ sách, gặp 
gỡ, hỏi chuyện họ. Điều đó rất bổ ích. Có người trong bộ 
máy cầm quyền, một vài đại biểu quốc hội ra nước ngoài, 
cán bộ ngoại giao, cán bộ thông tin, báo chí, nhà văn... một 
khi có dịp, tôi vẫn gặp họ và nói chuyện tự nhiên, bình đẳng 
và ngay thật. Có người là sĩ quan cao cấp, hiện vẫn tại chức 
trong quân đội, là bạn cũ của tôi, khi ra nước ngoài đã viết 
thư, gọi điện cho tôi, hoặc muốn gặp tôi, tôi vẫn gặp họ, 
không có gì ngại. Tôi nghĩ, những người đấu tranh cho dần 
chủ là làm một việc thiện, một việc chân, đúng đắn, hữu ích, 
nên chẳng phải sợ ai và cũng không nên có thái độ mặc cảm 
với ai. Như thế, mới có thể đáp ứng được những yêu cầu thời 
đại hiện đang đặt ra đối với những người làm dân chủ. 

Ông đã từng ra nước ngoài và hiện đang sống ở Pháp. Trong 
thời gian này ông đã thu hoạch được gì mà ông cho là sâu 
sắc nhất và ông có luyến tiếc thời gian ông sống ở hải ngoại 
không? 

Tôi đã từng nhiều lần ra nước ngoài và từ lần ra nước ngoài 
rồi sống ở Pháp đến nay đã được tám năm. Tất nhiên, tôi 
không ngờ tôi phải ở lại nước ngoài lâu đến như thế. Trước 
kia, tôi dự kiến thời gian khoảng bốn, năm năm thôi. Nhưng 
tôi không sốt ruột, vì tôi biết cái gì phải đến sẽ đến và việc 
khó đòi hỏi thời gian, nhất lại là việc thay đổi một chế độ 
chính trị. 


Trong tám năm qua, điều tôi cảm nhận được sâu sắc nhất là 
tôi đọc được khá nhiều sách, mở rộng được kiến thức, vì ở 
các nước phương Tây trong những thư viện lớn sách quý 
không hiếm và dễ dàng được đọc. Tôi được mở rộng kiến 
thức qua truyền hình, sách báo, đặc biệt là qua gặp gỡ, trao 
đổi với những bạn bè mới. Những kiến thức về thời đại, kĩ 
thuật, tổ chức, chính trị thế giới, so với trước đây khi tôi còn 
ở trong nước, tôi thấy hiểu biết của tôi thay đổi nhiều. Tôi có 
thời gian để nhìn lại và ngẫm nghĩ cả thời kì lịch sử mấy 
chục năm qua. Tôi quan tâm theo dõi về các nước "xã hội 
chủ nghĩa" trước kia như thế nào và chuyển biến hiện nay 
của những đất nước ấy ra sao? 

Tôi không để phí thời gian. Ngoài thời gian đọc sách, tôi đi 
tham khảo tài liệu, gặp gỡ bạn bè để trao đổi về các vấn đề 
kinh tế, kĩ thuật, quân sự, chính trị v.v... Đặc biệt quý đối với 
tôi trong những năm qua là tôi làm quen được khá nhiều 
người mà ở trong nước thì không thể quen được họ. Tôi đã 
kết bạn khá thân với một số người. Điều đó đối với tôi thực 
sự quý hơn vàng bạc, châu báu. Tôi nghĩ sống ở trên đời mà 
có tình bạn tốt là quý nhất Những người bạn hiểu mình, 
mình hiểu họ và nhất là họ làm cho hiểu biết của mình 
phong phú hơn Bạn bè của tôi có cả người lớn tuổi cũng như 
thanh niên, ở Mỹ có, Pháp có, Ba Lan có, Anh có... Riêng ở 
Đức tôi có khá nhiều bạn, phần lớn là còn trẻ. Họ là người 
nước ngoài và là người Việt nam. Trong những người bạn 
thân thiết, ở đây thân thiết có nghĩa là hiểu tôi và cùng 
chung một chí hướng đấu tranh cho dân chủ bằng phương 
pháp hòa bình, có những người tôi từng quen biết chút ít từ 


khi ở Việt nam, có những bạn trẻ trong số người Việt Đông 
Âu đã từng học ở các trường Đại học Bách khoa, Đại học 
Tổng hợp ở Hà nội, cũng có những người trước kia là sĩ quan 
trong Quân đội nhân dân Việt nam và cả trong Quân lực Việt 
nam Cộng hòa và bây giờ họ có những quan điểm tiến bộ 
gần gũi với tôi; còn có nhiều giáo sư ở các trường đại học ở 
bên Mỹ và đặc biệt là những người làm báo. Họ viết báo, 
làm báo nói, báo hàng ngày, hàng tuần... Chúng tôi liên lạc 
với nhau ở trên internet. Có thể nói, đây là vốn quý đối với 
tôi. Những người bạn mới của tôi có những tư duy rộng mở, 
sáng tạo, có tình yêu thương đất nước, quan tâm đến quê 
hương thực sự. Họ là những người bạn chí tình của tôi, mà 
khi về nước, tôi sẽ mang theo những tình bạn ấy, vì đó là 
món quà giá trị nhất mà cuộc đời đem đến cho tôi, khó có gì 
sánh được. Bù lại tình cảm gia đình mà tôi đã bị thiệt thòi 
phần nào do khoảng cách, xa vợ, xa con cháu, tôi có sự ấm 
áp của tình cảm từ những người bạn thân thiết mới. 

Từ khi sống lưu vong ở nước ngoài, điều gì đối với ông là 
buồn nhất và vui nhất? 

Tôi nhớ vợ tôi, con gái yêu của tôi còn ở Hà Nội. Tôi nhớ hai 
đứa cháu ngoại của tôi mà tôi yêu thương vô cùng? Tôi 
thường xuyên nhận được thư từ của gia đình gửi sang. Điều 
đó động viên tôi rất nhiều, làm cho tôi yên tâm. Tất nhiên vợ 
và con gái tôi quan tâm theo dõi tình hình cuộc sống và hoạt 
động của tôi, lo lắng cho sức khỏe của tôi. Lúc đầu con gái 
tôi rất lo cho tôi và viết thư kể rằng: "Mỗi lần bố nói trên đài 
(đài BBC) là con cảm động lắm, phát run lên vì xúc động, vì 
sợ nữa. Sợ vìi e ngại bố làm như thế có thể ảnh hưởng đến 


gia đình nhà mình chăng Nhưng sau đấy nhiều anh chị, các 
bác, lúc gặp con nói là rất mừng khi nghe thấy lời bố, rằng 
những điều bố nói hợp lẽ phải cho nên con thấy yên lòng". 
Nhà tôi cũng lo và nhắn khéo với tôi rằng: "... có khi không 
nên nói nhiều, nhớ rằng ông mà bị cảm thì con cháu ở nhà 
nó hắt xì hơi đấy!", tức là người ở nhà có thể bị liên lụy. Tôi 
chỉ nghĩ, việc gì đúng thì mình làm, làm theo lương tâm và 
có lợi cho đất nước, cho tất cả mọi người. 

Đấy là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn của đời tôi. 

Nếu ai cũng ngại làm việc phải thì đất nước sẽ mãi mãi trì 
trệ. 

Tôi buồn nhất là đất nước còn chậm tiến về chính trị, nhân 
dân vẫn chưa có tự do sau những năm chiến tranh đằng 
đãng, đầy hy sinh, thiếu thốn. Tốc độ Việt nam hòa nhập với 
thế giới vẫn ì ạch, quan hệ Việt-Mỹ tiến quá chậm? Như đã 
nói ở trên, tôi có những niềm vui. Niềm vui lớn nhất là tôi 
tận dụng thời gian ở nước ngoài để tìm hiểu về thế giới. Các 
thư viện lớn, các màn vô tuyến truyền hình Hoa Kỳ, Âu 
Châu, các cuộc hội nghị quốc tế tôi dự, các nước tôi đến 
thăm đã mở rộng hiểu biết của tôi chưa bao giờ nhiều và 
sâu sắc đến vậy. 

Tôi vô cùng vui mừng khi bạn bè thân trong nước nhắn sang, 
tuy chính quyền trong nước ngăn cấm, triệt tiêu các lực 
lượng đối lập xây dựng, thì lực lượng ấy đang nảy nở. Chính 
chúng tôi, một số người ít ỏi ở ngoài nước cùng với số anh 
em dân chủ trong nước đang ngày một đông đảo, sẽ tạo nên 
một lực lượng đối lập xây dựng, không phải đối lập kiểu phá 
phách, gây hỗn loạn. Do đó, mặc dù những người cầm 


quyền rất khó chịu, bực tức, nhưng họ phải chú ý đến các ý 
kiến đối lập, buộc phải thực hiện một số ý kiến của lực lượng 
đối lập xây dựng, lực lượng dân chủ. Mặt khác, mặc cho một 
số người cầm quyền thóa mạ, chụp mũ những người dân 
chủ, tôi nghĩ lực lượng dân chủ đang giữ một vị trí cần thiết, 
có lợi cho đất nước khi chưa có lực lượng đối lập xây dựng 
chính thức. 

Mặc dù bị chính quyền chụp mũ, vu cáo, tính ra tôi vẫn "lãi". 
Tôi có thêm bạn ở trong bộ máy chính quyền đảng, trong 
giới trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ các ngành... Họ nhắn tin, 
gửi thư, tìm gặp tôi khi họ qua Pháp. Tôi có thêm nhiều bạn 
quý trong cộng đồng người Việt, không phân biệt quá khứ, 
"sắc áo", "màu cờ". Cũng có những người thật lòng thương 
dân, ưa chuộng dân chủ, sống có lý tưởng, đạo lý bên cạnh 
những người vị kỷ, hám lợi riêng, độc đoán, xảo trá. Tôi kết 
bạn với những người tôi thấy là tốt, tử tế và tôi xa lánh, dị 
ứng với loại sau. 

Rút cuộc, tôi vẫn lợi. Cho nên tôi luôn lạc quan. Thời gian 
đang ủng hộ sự nghiệp dân chủ hóa. Và xu thế thời đại 
nghiêng về phía những chiến sĩ dân chủ. Khó khăn chỉ làm 
cho mỗi thắng lợi nhỏ thêm có ý nghĩa. 

Ông Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng bí thư đảng cộng sản, 
thành nhân vật số một của chế độ, ông có nhận định ra sao? 
Ông Lê Khả phiêu được dự định đưa lên làm Tổng bí thư từ 
Đại hôi đảng lần thứ 8 giữa năm 1996 nhưng bị để chậm lại 
một năm rưỡi do tín nhiệm lúc đó còn thấp qua cuộc thăm 
đò Trung ương đảng. 

Ông Phiêu có những mặt trội hơn so với những người tiền 


nhiệm: trẻ hơn ông Đỗ Mười chừng 17 tuổi do đó tư duy có 
thể ít xơ cứng hơn, ít bảo thủ hơn. Do uy tín còn thấp, thành 
tích chưa có gì đáng kể, nên có thể buộc ông phải cố gắng 
để tạo uy tín trong đảng, trong xã hội. Chỗ yếu rõ rệt của 
ông Phiêu là còn ít kinh nghiệm về chính trị, ngoại giao, kinh 
tế. Việc cử một viên thượng tướng, chính ủy chuyên nghiệp 
trong quân dội, làm tổng bí thư là không bình thường trong 
thời bình, xây dựng đất nước, hòa nhập với thế giới, khi chế 
độ quân phiệt đã kết thúc ở Đài Loan, Hàn quốc, Thái Lan... 
Có một điểm đáng được chú ý là năm 1997, ông Phiêu đã 
gặp ông Hoàng Minh Chính hai lần và mồng 2 Tết Mậu Dần 
vừa qua đã đến thăm ông Trần Độ, hai nhân vật đòi dân chủ 
mạnh mẽ ở trong nước. Nhưng không nên có ảo tưởng về 
người lãnh đạo số một mới này, vì thái dộ rõ ràng của ông 
với những kiến nghị đòi dân chủ vẫn còn là một ẩn số, trong 
khi bộ máy thông tin, báo chí ở trong nước gần đây phê 
phán rất dữ dội các kiến nghị ấy. 

ở vị trí số một của chế độ, nếu ông Phiêu có tư duy cởi mở, 
thức thời thì ông có thể có tác động quyết định đến sự lãnh 
đạo của đảng nhằm thúc đẩy đổi mới một cách mạnh mẽ, 
thậm chí có thể xoay chuyển mau lẹ tình hình như Khơ-rút- 
xốp và Goóc-ba-chốp ở Liên xô đã từng làm sau khi nắm 
chức tổng bí thư. Nhưng căn cứ vào những điều ông Phiêu 
đã nói, đã viết và đã làm cho đến nay, khả năng ấy khó có 
thể thành hiện thực. Tâm vóc và bản lĩnh chính trị của ông 
vẫn còn tỏ ra là ở mức "khiêm tốn", nếu không nói là xoàng, 
thấp. 

Tháng 4-1997, tôi có gửi cho ông Phiêu một lá thư được đưa 


đến tận tay ông. Tôi tận dụng mối quan hệ bè bạn cũ để cố 
tác động đến ông, tuy không thật tin ở kết quả. Dù sao cũng 
yên lòng là đã làm một việc cần thiết, ít ra là để cảnh báo 
trước một nguy cơ cho đất nước nếu lãnh đạo không được 
cải tiến kịp thời. (Xin xem ở phần phụ lục lá thư ấy). 

Vậy thì với ông thượng tướng Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư, 
ông có bị quan hơn không? 

Không, vì tôi nghĩ rằng ông Phiêu nhậm chức trong điều kiện 
đất nước đầy khó khăn, quá nhiều nguy cơ dồn dập. Ông ta 
không thể tự mãn, kiêu ngạo. Ông đang trở thành "tù binh" 
của tình thế, bị vây bủa tứ phía. Đổi mới có nguy cơ đứt 
gánh, nợ chồng chất, phát triển chững lại, đầu tư từ bên 
ngoài giảm đáng kể, tham nhũng tràn lan hơn bão táp. 
Khủng hoảng tài chính, kinh tế ở châu á tác động rất nguy 
hiểm đến nước ta. Bất công xã hội tăng. Lòng dân không 
yên. Nhà nước buộc phải phá giá đồng bạc Việt nam hai lần 
rồi... 

Cái ghế ngồi của ông tổng bí thư mới rất chật, không còn 
chỗ để xoay xở, không có nhiều lựa chọn. Dừng lại thì nguy, 
quay lại phía sau thì khốn. Đi lên phía trước thì hoa mắt. Có 
vẻ như giới lãnh đạo hiện nay chỉ cần thời gian để thu vén 
riêng, họ suy tính theo ngắn hạn. Sau nữa là sống chết mặc 
bay.. 

Nhìn lâu dài một chút, thế nào dân chủ cũng thắng. 

Niềm lạc quan của ông có cơ sở không? 

Có chứ. Tôi rất lạc quan. Vì dân chủ là giá trị lớn nhất của 
thời đại. Vì trong thế kỷ qua, đại đa số các nước đều đi vào 
con đường ấy, từ ít đến nhiều, rất nhiều. Đó là thành quả 


của quá trình lịch sử toàn cầu. châu á có phần chậm hơn 
châu Âu, nhưng nhanh hơn châu Phi. Quanh nước ta, Nhật 
Bản - nước quân phiệt phát xít, đã bước vào thời kỳ dân chủ 
rất rộng, tuy hình thức là dân chủ lập hiến, các đảng lớn 
thay nhau cầm quyền. Thái Lan, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Hàn 
quốc... đã trở thành dân chủ. ở Hàn quốc, nhà đối lập Kim 
Đại Trọng (Kim Dee Jung) từng ở tù do chống đối chính trị, 
từng bị kết án tử hình với tội "âm mưu lật đổ chính quyền", 
nay đã thành tổng thống qua bầu cử dân chủ. Không ai có 
thể ngăn chặn bước tiến ấy của thời đại. Hơn nữa, cách 
mạng tin học, với hệ thống truyền tin cực nhanh, nhạy, với 
vô vàn máy tính điện tử... làm cho đời sống chính trị các dân 
tộc gần nhau, hiểu nhau, truyền bá nhanh như chớp đến mọi 
nơi những giá trị dân chủ, nếp sống dân chủ. 

Một số người về thăm Việt nam trở ra kể rằng dân ta chỉ lo 
làm ăn, không quan tâm gì đến chính trị ông có đồng ý 
không? 

Đây là một cách nhìn hời hợt, hợp với mong muốn và thủ 
đoạn tuyên truyền của chính quyền độc đoán. Tôi không tin 
điều ấy. 

Nhân dân ta lo làm ăn là một chuyện. Hơn 40 năm bị cấm 
đoán đi lại, kinh doanh, cuộc sống tù túng, ngạt thở. Mười 
năm nay họ buộc trả lại xã hội cái quyền tự do làm ăn theo 
kinh tế thị trường vốn có từ xưa, người dân được hít không 
khí tự do làm ăn, tất nhiên mọi người tận dụng cái quyền tự 
do ấy để sinh sống, bù lại mấy chục năm tù túng. Điều này 
rất dễ hiểu. 

Nhưng cuộc sống không chỉ có làm ăn. Con người còn có 


nhu cầu quan hệ xã hội, thường thức văn hóa? thể thao, du 
lịch, giáo dục con em, chăm sóc y tế, tình cảm bạn bè... 
trăm nghìn quan hệ hàng ngày ấy đụng đến chính trị, đụng 
đến tự do của công dân trong cái gọi là xã hội dân sự. Quan 
hệ công dân với nhà nước hiện ra hàng ngày, từ giấy tờ 
chứng nhận sở hữu, mua bán, hợp đồng, thuế khóa, xin việc, 
tiền lương, bảo hiểm, xin học, chữa bệnh, thi cử, đi lại, xuất 
cảnh, đóng góp, kiện tụng... trong cuộc sống xã hội đều dính 
đến chính trị. Một xã hội độc đoán khác hẳn với một xã hội 
dân chủ, một chế độ độc đảng khác hẳn với một chế độ 
pháp quyền, đa nguyên, đa đảng. Qua mười năm mở cửa, 
tiếp nhận vô vàn thông tin mới mẻ với những xã hội dân chủ 
qua vô vàn quan hệ trong ngoài nước, bà con ta ở trong 
nước bắt đầu nhận ra rằng: 

Trong nhà ta chỉ khen ta, 

Ra ngõ mới thấy người ta hơn mình. 

Tôi nghĩ những điều này không sờ thấy, nhưng đã làm cho 
hơn 70 triệu cái đầu, hơn 70 triệu bộ óc thay đổi khá sâu 
rộng sau hơn 40 năm tù túng, ru rú trong nhà. 

Tôi vừa gặp một số sinh viên tuổi từ 21 đến 26 sang Pháp 
học thêm về y khoa và pháp luật, hỏi chuyện, các em biết 
rất rõ nếp sống chính trị ở nhà lạc hậu ra sao, kiểu "đảng 
chọn dân bầu" là trò hề như thế nào, vì sao mà "quốc nạn" 
tham nhũng trở nên bất trị. Các em còn tranh luận với nhau 
về nhân quyền, về vai trò luật sư mờ nhạt, khốn khổ ở trong 
nước, về quan hệ Việt-Trung, Việt-Mỹ, Việt-Pháp... Rõ ràng 
nhận thức của người trong nước đã thay đổi khá nhiều, trong 
4, 5 năm gần đây. Trình độ tìm hiểu, so sánh, phân tích, 


nhận định, phê phán của đồng bào trong nước mới chỉ 4, 5 
năm đã khác trước khá nhiều. Phố xá thay đổi, hàng hóa 
thay đổi, làm ăn, phong tục thay đổi, kiểu quần áo thay đổi.. 
và cái thay đổi ít thấy lại quan trọng nhất là sự thay đổi 
trong cái đầu, trong suy nghĩ về cuộc sống, về nếp sống, về 
tự do, chính trị, về chế độ. 

Ông có tin là người ở trong nước sẽ tự mình xoay chuyển 
được tình thế, kết thúc chế độ độc đoán hiện tại không? 

Cho tôi được kể hết chuyện trên đây đã. Một em nói với tôi 
rằng: ông Phiêu, ông Phiệu hay ông Phèo gì không cần biết, 
ông nào cũng phải chịu sức ép của xã hội và của chủ nợ. Họ 
trót hứa hão với dân về công bằng xã hội, xây dựng xã hội 
văn minh, bình đẳng, họ leo lẻo cam kết bài trừ tham 
nhũng, món nợ đời này cứ chồng chất, treo lơ lửng trên đầu 
họ. Chẳng lẽ chỉ là hứa phiệu! Họ nợ WB (Ngân hàng thế 
giới), nợ FMI (Quỹ tiền tệ quốc tế), nợ các nước châu Âu, nợ 
nước Nga... tất cả gần 20 tỷ USD. Còn nợ mồm về tôn trọng 
nhân quyền, không thể ì ra, vỗ nợ kiểu Chí Phèo được! Họ 
buộc phải hứa cải tổ hành chính, đổi mới kinh tế, tư nhân 
hóa 200 cơ sở quốc doanh, đơn giản hóa luật lệ đầu tư 
nhưng độc đáng là căn bệnh gốc không chịu từ bỏ thì chỉ là 
hứa hão? Họ kẹt cứng. Mà độc đảng với họ là tự sát vì quen 
ngồi một mình một chiếu thành cố tật rồi! Thế là phiêu, 
nghĩa là đi đứt, đàng nào cũng phiêu? 

Đó người trong nước mà nói vậy đó. Cho nên người trong 
nước trực tiếp bị kìm kẹp, trực tiếp thấy trò hề của họ, 
chứng kiến lời hứa của họ, trực tiếp chịu đựng những bất 
công, áp bức, lừa lọc sẽ lả lực lượng trực tiếp quyết định kết 


thúc chế độ độc đoán phi lý này. Nông dân Thái Bình, nông 
dân Đồng Nai, nông dân Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, 
Thanh Hóa, Bắc Ninh... vừa nói lên những điều cần phải nói. 
Đó mới chỉ là những màn dạo đầu. Họ đàn áp thì chỉ là đổ 
thêm dầu vào lửa. Mà nhượng bộ, lùi một bước thì sẽ bị đẩy 
lùi thêm 2 bước, 3 bước nữa. Sức dân chở thuyền, sức dân 
cũng làm úp thuyền như vậy đó. 

Vậy theo ông ở trong nước đã có phong trào đòi dân chủ 
chưa? 

Theo tôi, đã có phong trào. Đã có cuộc vận động cho dân 
chủ, cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tất nhiên ở mức thấp, ngày 
càng phát triển. Cần thấy chế độ độc đáng hiện nay có thể 
coi là một chế độ đàn áp, chế độ có tính chất cảnh sát, chế 
độ độc đoán. Các cơ quan nhân quyền quốc tế xếp nó cùng 
loại với chế độ ở Trung Quốc, ở Bắc Triều Tiên, ở Cu-ba, ở Li- 
bi, I-rắc, ở Sô-ma-li, U-gan-đa, ở My-an-ma, với cái nghĩa là 
tồn tại do đàn áp! Đây là một mối nhục dân tộc. Đất nước 
nghìn năm văn hiến mà lạc hậu, "đèn đỏ" về nhân quyền, 
mà nhân dân bị kìm kẹp bởi cường quyền? Đến nỗi cả thế 
giới tiến bộ phải lên tiếng đòi quyền tự do cho nhân dân Việt 
nam! 

Phong trào "Nhân văn-giai phẩm" cuối những năm 1950 có 
thể coi như mở đầu của phong trào dân chủ. "Câu lạc bộ 
những người kháng chiến cũ" những năm 1980 cũng là một 
cuộc vận động dân chủ. Những chiến sĩ dân chủ từ mươi 
năm nay xuất hiện thêm nhiều, với những con người tiêu 
biểu ở mọi lĩnh vực: chính trị, khoa học, văn hóa, Văn nghệ, 
truyền thông... Đó là Phan Đình Diệu, Dương Thu Hương, 


Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Hộ, Đoàn Viết Hoạt, Lữ Giang, 
Nguyễn Đan Quế, Tạ Bá Tòng, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, 
Thích Tuệ Sĩ, Thích Quảng Độ. Đó là các cụ các ông Lê Giản, 
Ngô Thức, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Hữu Nhân, đó là nhóm 
dân chủ Đà Lạt gồm Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo 
Cự, đó là tướng Trần Độ, cựu chiến binh Trần Bá, đó là nhà 
văn Hoàng Tiến, nhà địa vật lý Nguyễn Thanh Giang bền bỉ 
đòi bằng được tự do báo chí, đó là tiến sĩ vật lý Nguyễn 
Hoàng Phương vừa đàng hoàng trả lại thẻ đảng. 

Những người trên đây chỉ là phần nổi của núi băng mà phần 
chìm lớn gấp trăm ngàn lần phần nổi, với bạn bè, người 
thân, đồng chí hướng, chưa cần xuất đầu lộ diện, ở vùng 
nào, đô thị nào, nông thôn nào cũng có. Đó còn là hàng 
chục vạn dân ở 128 xã tỉnh Thái Bình, của hàng trăm xã 
khác ở đồng bằng sông Hồng, ở Đồng Nai, Biên Hòa, ở đồng 
bằng sông Cửu Long... hào khí cao, mưu mẹo sâu phối hợp 
nhịp nhàng, chống bọn cường hào địa phương được bọn 
tham quan Ô lại ở Trung ương che chở, vơ vét tài sản dân 
đen. Đó là đồng bào theo các tôn giáo (đạo Phật, Công Giáo, 
Tin Lành, Cao Đài Hòa Hảo...) đòi tôn giáo phải được tự do. 
Phong trào dân chủ đang có điều kiện phát triển ngày càng 
sâu rộng, cho đến ngày chế độ độc đoán bị loại bỏ bằng một 
thể chế dân chủ. 

Tốt nhất là nhóm lãnh đạo nên thức thời, chủ động thay đổi 
tận gốc chế độ độc đoán, từng bước thực hiện tự do tư tưởng 
và ngôn luận, tự do báo chí, trả tự do cho người tù chính trị, 
chấp nhận một thế lực đối lập xây dựng, thực hiện hòa giải 
hòa hợp với người Việt ở nước ngoài, hòa nhập với thế giới 


hiện tại. Đại thể như Goóc-ba-chốp, như Bô-rítx Yen-sin đã 
làm ở Liên xô, ở nước Nga, nhưng thuận lợi hơn nhiều vì đổi 
mới kinh tế ở Việt nam đã đạt một số thành tựu khả quan. 
Nếu không, tức nước vỡ bờ, xu hướng dân chủ, đòi công 
bằng xã hội sẽ bùng nổ với hậu quả tệ hại cho đảng cầm 
quyền, cho đất nước, mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về 
đảng độc đoán, trách nhiệm nặng nề này sẽ do lịch sử và 
dân tộc phán xét uy tín còn lại của đảng cộng sản sẽ tiêu 
tan sạch sành sanh! 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
NHữỮNG VấN Đề CủA HIệN Tại 
Phần 2 


Hỏi và TRả Lời với MỘT Số CựU CHIếN BINH CủA Quân Đội 
NHÂN DÂN Việt nam và Quân Lực VIỆT NAM CộNG HòA 


Một số người bị quan, thậm chí cho rằng dân Việt nam quá 
mệt mỏi trong chiến tranh triền miên, quá nghèo đói, lạc 
hậu, đã trở nên hèn, sợ bạo quyền, không dám đứng dậy đòi 
tự do. 

Đó là một cách nhìn phiến diện, hời hợt; xã hội nào cũng có 
người hèn, người không hèn. Tùy theo điều kiện sinh sống, 
giáo dục, rèn luyện, quan hệ xã hội, quá trình sống. Dân tộc 
Việt nam ta có những đức tính, truyền thống bền vững qua 
lịch sử lâu dài đầy thử thách. Đó là truyền thống bất khuất 
trước cường quyền, truyền thống nhân ái, chuộng công lý lẽ 
phải. Anh hùng, sĩ phu nước ta thời nào cũng có, tiêu biểu 
cho lương tâm dân tộc. Đất nước hiện nay cần nhất là tự do 
để phát triển bằng người. Một loạt nhân vật kể trên là tiêu 
biểu cho lương tâm dân tộc hiện nay. Họ không sợ cường 
quyền. Hãy nghe khẩu khí của họ - nhà thơ Bùi Minh Quốc, 
bạn tôi, viết mấy dòng thơ, gửi sang Pháp: 

Có lẽ nào? 

Có lẽ nào? 

Lịch sử 

Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ 


Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng 

Bạo chúa ngồi lem lém tụng "nhân dân"... 

Đó "Hèn" như vậy đó? Dám gọi kẻ cầm quyền thối nát là 
quỷ dữ, ngồi trên "ngai vàng đúc bằng máu nhân dân, gọi 
chúng là "bạo chúa" lem lém tụng "nhân dân”? 

Những vần thơ bộc trực, khảng khái đó là vết chàm kết tội, 
¡in dấu trên trán bọn cầm quyền tham nhũng. 

"Hèn nữa của Bùi Minh Quốc là câu thơ kết thúc bài thơ 
Những người tháng Tám: 

ở trong tôi là triệu người đã khuất 

Đang thét đòi máu nợ: 

Tự do! Tự do! 

Nhà thơ Phùng Quán cũng có khí phách như vậy: 

Yêu ai cứ bảo là yêu, 

Ghét ai cứ bảo là ghét 

Dù ai ngon ngọt nuông chiều 

Cũng không nói yêu thành ghét 

Dù ai cầm dao dọa giết 

Cũng không nói ghét thành yêu... 

va: 

Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi 

Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã 

Bút giấy tôi ai cướp giật đi 

Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá! 

Một tuyên ngôn rõ ràng, lẫm liệt, đập thẳng vào mặt chính 
quyền độc đoán. Tôi xin được nhắc thêm mấy câu thơ của 
Bùi Minh Quốc đang bị quản thúc ở Đà Lạt chỉ vì nhà cầm 
quyền khiếp sợ những câu thơ cảm khái của anh chửi thắng 


vào mặt bọn tán tận lương tâm cướp đoạt mọi tài sản 
chung: 

Chúng đang nhậu từng cánh đồng dải núi 

Từng mảng trời, ruột đất lòng khơi 

Nhậu mọi thứ từ Vua Hùng để lại 

Nhậu tới nàng Tô Thị rã thành vôi... 

và lời cảnh cáo dõng dạc: 

Đến người chết cũng đội mồ đứng dậy 

Khi trên đời còn một mảng bất công! 

Đây là khẩu khí văn học, tiêu biểu cho khẩu khí dân gian 
đang ngày đêm vang khắp hang cùng ngõ hẻm đòi công lý, 
nhân phẩm, kết tội những kẻ chà đạp quyền sống tự do của 
dân đen. 

Nỗi sợ đối với chính quyền độc đoán có thật sự giảm bớt 
nhiều trong đồng bào ta ở trong nước không? 

Khó mà đo cho chính xác được. Nhưng có thể cảm thấy rõ. 
Đây là một kết quả nổi bật của thời mở cửa. Sau hơn 10 
năm mở cửa, nhất là từ đại hội 7, sau khi Liên xô sập đổ, 
người dân trong nước không còn bị bưng bít như xưa. Trước 
kia dân ta như ở đáy giếng, không hiểu gì xung quanh. Đảng 
cho biết gì thì biết. Nay đã có giao lưu rộng. Thư từ. Bà con 
thăm viếng. Khách du lịch. Phim, ảnh, thu thanh, video, tỉ vi 
Thêm nữa, đảng đổ đốn, tham những tràn lan, bất công 
khủng khiếp, dân đen nghèo khổ, nỗi căm giận tăng, thì nỗi 
sợ giảm. Người ta chửi công khai bọn tham nhũng, coi như 
dòi bọ lúc nhúc. Cần nói thêm là nỗi sợ di chuyển - chuyển 
từ dân sang quan. Gương Đại Hàn, hai cựu tổng thống vào 
tù vì tham nhũng. Gương Tổng Thống Marcos, hét ra lửa một 


thời bị kết án, trốn đi. Gương tướng Suharto ở Nam Dương 
mới đây, bị dân chỉ mặt: cướp đoạt 4 tỷ đô la cho gia đình, 
cả một triều đình nháo nhác... Cho nên khẩu hiệu chống 
tham nhũng, bình đẳng trước pháp luật, họ rất sợ. 

Họ sợ nên rất muốn trừng trị ông Trần Độ nhưng phải vừa 
dọa, vừa xoa. Lê Khả phiêu gặp hai lần ông Hoàng Minh 
Chính; Lê Khả phiêu cũng đến chúc Tết (?) ông Trần Độ. Vừa 
để đe nẹt, vừa thăm dò, vừa xoa dịu. Nhưng chưa dám khai 
trừ ông. Sợ phản ứng ở trong đảng, ở ngoài xã hội. 

Sợ cho nên hèn. Ông Phạm Thế Duyệt, ủy viên thường vụ, 
thường trực Bộ Chính Trị, coi như nhân vật số 2 của đảng, 
cũng đến thăm ông Trần Độ, sau khi báo Nhân Dân và báo 
Quân Đội Nhân Dân đăng gần 20 bài lên án, phê phán, chụp 
mũ bằng giọng điệu phỉ báng ông Trần Độ. Họ trích dẫn, cắt 
xén, xuyên tạc bức thư của ông Trần Độ nhưng lại không 
dám nêu một lần tên ông! Hèn hơn nữa là khi ông Trần Độ 
hỏi ông Duyệt: Có phải các anh mở chiến dịch công kích tôi 
trên báo đảng không" thì ông Duyệt chối bai bải là không có 
chủ trương, không có chiến dịch công kích như thế! Họ sợ lẽ 
phải, sợ công luận. Cái thế của họ sa sút đến thế đó Làm đó 
rồi chối đó. Thật là miệng quan trôn trẻ. Dân ta bớt sợ nhiều 
rồi. Tôi xin kể một chuyện. Khi nhà báo Pháp của RFI sang 
Việt nam và lên tận nhà tù Thanh Cẩm (Thanh Hóa), có hai 
người Việt nam hướng dẫn tỷ mỷ để họ đi đến nơi, về đến 
chốn nơi xa lạ đối với họ. Đó là hai người tù chính trị cũ, 
từng là đại úy trong quân đội thời ông Bảo Đại sau 1954. 
Một ông tên là Kiều Duy Vĩnh, một ông có biệt danh là Văn 
thợ mộc (muốn biết thêm về ông này, xin đọc Đêm Giữa Ban 


Ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên - nhà xuất bản Văn Nghệ). 
Ông Vĩnh và ông Văn còn đàng hoàng trả lời vô tuyến truyền 
hình Pháp về vấn đề tù chính trị ở Việt nam, đâu có sợ, đâu 
có ngán chính quyền độc đoán? 

Hơn nữa khi công an hỏi hai ông, hai ông đều trả lời đàng 
hoàng: họ hỏi đường do không biết, chúng tôi biết thì chỉ 
cho họ. Chúng tôi cho là họ làm điều tốt thì giúp, vậy thôi.. 
Khi ra tới cửa trạm công an, ông Văn còn chỉ ảnh ông Hồ Chí 
Minh treo trong phòng lớn, nói: Các chú còn để ảnh cái ông 
già kia làm gì! Vì ông già kia mà gia đình tôi tan nát và biết 
bao bà con ta khổ cực! 

Mấy tay công an trẻ nghe rõ hết, không dám phản ứng, chỉ 
cười hì hì xoa dịu: sao bác lại nôi thế! rồi tiễn ra cửa... Trước 
kia mà nói vậy là mang tội chết chắc chắn! 

Sự thay đổi trong nỗi sợ cường quyền được đo" qua những 
cảnh sống động như thế. 

Hiện nay cuộc vận ông dân chủ đã đạt đến đỉnh cao chưa. 
Theo tôi, đến mùa xuân Mậu Dần đầu năm 1998 này, cuộc 
vận động dân chủ đã đạt đến một đỉnh cao. Điều này không 
phải ngẫu nhiên. Nó do tình thế tạo nên. Do những nguyên 
nhân xa và nguyên nhân gần. Đổi mới nửa vời đạt kết quả 
khả quan về kinh tế thôi thúc người lao động đóng góp cho 
phát triển, quý trọng, giữ gìn những thành tựu, không để 
mai một. Không tiến lên thì có nguy cơ mọi thành tựu bị triệt 
tiêu. Họ hiểu rõ cuộc sống có khấm khá lên là không phải 
công ơn của đảng, mà là do đảng đã buộc phải trả lại xã hội 
cái quyền tự do làm ăn mà đảng đã tịch thu từ lâu. Cuộc 
khủng hoảng rộng lớn về kinh tế tài chính ở châu á thúc ép 


thêm mọi suy nghĩ tích cực để thoát hiểm. Đại hội 8 chứng 
tỏ không đoán bệnh và bốc thuốc đúng đắn. "Cơn bão Thái 
Bình" là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với cường quyền. 
Nguồn đầu tư từ nước ngoài sút giảm, khiến đường xa nghĩ 
đến sau này mà kinh! Sự chia rẽ, chửi bới nhau trong nội bộ 
đảng chưa bao giờ tệ hại như hiện nay: một phó thủ tướng 
cũ viết hồi ký gọi một đại tướng là "y", một tài liệu nặc danh 
tán phát rất rộng kể tội viên đại tướng có 7 tội lớn (như sớ 
thất trảm hồi xưa), một thư lưu truyền trong quân đội kể tội 
"bốn tên họ Lê: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả 
Phiêu", đòi "đưa bốn tên họ Lê này ra trước Tòa án quân sự", 
cáo giác thủ tướng Phạm Hùng đã đội tử trên bụng bà Trần 
Thị Trung Chiến, hiện là bộ trưởng, ủy viên Trung ương 
đảng... Đảng chẳng còn ra cái thể thống gì nữa. (Xem phụ 
lục, do độc giả cung cấp thêm) 

Chúng tôi luôn nhận được những thông tin đáng phấn khởi 
từ trong nước. Luật sư Đàm Văn Hiếu từng cãi cho ông Lê 
Hồng Hà trước tòa án đã gửi đơn yêu cầu tòa án xem lại vụ 
án ấy vì nó đã xét xử không đúng luật. Đây là cuộc dấn thân 
của một nhà luật học gây tiếng vang lớn trong hệ thống tư 
pháp. Ông Trần Quang Huy, một cựu ủy viên Trung ương 
Đảng, nguyên bộ trưởng, trước khi mất đã dứt khoát từ chối 
chỗ "nghỉ" trong Nghĩa trang Mai Dịch vì "nó thối lắm rồi", 
và yêu cầu được hỏa thiêu. 

Một bạn từ Sài Gòn điện thoại sang Paris cho biết tang lễ 
"Cụ Già Chợ Đệm" Nguyễn Văn Trấn có khá đông sinh viên 
trẻ đi dự. Các em thắp hương trước linh cữu và khấn to, rất 
to: chúng cháu xin hứa đấu tranh bất khuất theo gương bác 


để giành tự do, dân chủ, trước hết là tự do báo chí cho đến 
thắng lợi. Các bạn trẻ một số trường đại học cho ra báo 
Thao Thức được giới trẻ chuyền tay nhau đọc. Chúng tôi 
cũng nhận được bài viết của ông Trần Dũng Tiến một sĩ quan 
có chiến tích vang dội, quyết tử quân Thủ đô hồi 1946, tố 
cáo đích danh Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Đảng phịa 
ra "bức thư mách bu" ký tên Hoài Việt - một Việt kiều ở Ca-li 
(Mỹ) nhằm bôi nhọ tướng Trần Độ; rồi bức thư ngỏ mang chữ 
ký 10 nhân vật cao cấp của đảng cộng sản tố cáo ủy viên 
thường vụ Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt cùng phó chủ tịch 
Hà Nội Đinh Hạnh về tội tham nhũng. 

Thế kỷ 20 chỉ còn có hơn một năm nữa là kết thúc. Lịch sử 
loài người như muốn rảo bước, thanh toán mọi điều, xấu xa 
còn lưu cữu để bước vào thế kỷ mới, cũng là thiên niên kỷ 
mới với nhiều hứa hẹn. 

Chính do những điều kiện ấy mà xuất hiện những kiến nghị 
mới với nội dung mới, tập trung đòi dân chủ và công lý. Có 
thể nói một thế lực đối lập khá vững chắc đang hình thành ở 
trong nước, một thế lực bao khắp nhiều vùng của đất nước, 
từ thành thị đến nông thôn, bao trùm mọi giới, đang tìm mọi 
cách liên hệ với nhau, phối hợp với nhau, tập họp lại gần 
như công khai để đi đến nội dung đấu tranh thống nhất. 
Thống nhất trong nước với nhau, thống nhất trong với ngoài 
nước, hỗ trợ cho nhau, truyền âm, tăng âm cho nhau dựa 
vào những phương tiện truyền thông hiện đại. 

Do đó sau đỉnh cao vận động dân chủ đầu xuân năm 1998 
này sẽ có những đỉnh cao hơn nối tiếp nhau theo kiểu triều 
dâng trong mùa nước lên. Tôi mong và, tin rằng cuộc vận 


động dân chủ đẹp đẽ đầy triển vọng sẽ lôi cuốn mọi tấm 
lòng yêu nước, thương dân trong nước và ngoài nước tham 
gia một cách thiết thực, trên tỉnh thần góp gió thành bão. 
Một cuộc dấn thân tự nhiên, nhẹ nhàng, hào hứng của triệu 
con em đất Việt. Thời cơ đã đến rồi. 

Đảng cầm quyền không thể cầm quyền như hiện nay được 
nữa. 

Người dân không thể sống như vừa qua và hiện nay được 
nữa. 

Thế giới hiện đại không thể để cho nhân dân Việt nam sống 
không có tự do và dân chủ được nữa. 

Dòng chảy của lịch sử thế giới ngày nay đang thừa sức cuốn 
đi mọi sức ỳ tệ hại, cuốn đi những di sản nặng nề cùng 
những mây mù trong nhận thức của thế kỷ 20 đang kết 
thúc. 


Cộng đồng người Việt ở nước ngoài nên làm gì trước thời cơ 
ấy? 

Sức ỳ của chính quyền độc đoán còn tồn tại chỉ vì sức ép từ 
bên ngoài chưa đủ mạnh. Gần đây, Hà Nội hay nói đến nội 
lực, cái sức ở bên trong cơ thể. Nội lực của đáng đã yếu, yếu 
lắm rồi, nó sa sút rất nhanh sau khi đảng cộng sản Liên xô, 
đảng đàn anh, đảng trụ cột - quê cha đất tổ của chủ nghĩa 
cộng sản - sụp đổ tanh bành, nó tan nát trong kinh tế thị 
trường vì bị vi-rút tham nhũng thâm nhập vào xương tủy, nó 
rã rời vì các phe nhóm kình chống, chửi bới nhau, dành ăn 
với nhau, bôi nhọ nhau loạn xạ. 

Trong lúc họ bối rối, gặp khó khăn gay gắt, đất như rung 


chuyển dưới chân họ, thì thật đáng tiếc cuộc đấu tranh của 
bà con ta ở hải ngoại, tuy có khá hơn trước, nhưng vẫn còn 
yếu. Sức ép của người Việt ở nước ngoài đối với chính quyền 
độc đoán ở trong nước chưa tương ứng với khả năng tiềm 
tàng của nó? 

Ông nói đến sự thức tỉnh cần thiết như thế nào đối với người 
Việt ở hải ngoại hiện nay? 

Với tất cả lòng ngay thật và quý trọng với tất cả khoảng 2 
triệu bà con ruột thịt trải khắp trái đất này, tôi thấy bà con 
ta cần làm một cuộc nhìn lại mình cho thật rốt ráo, rút ra 
những kinh nghiệm quý báu nhất, từ đó cùng nhau đề ra 
một định hướng đấu tranh chung, những biện pháp đấu 
tranh thích hợp nhất có hiệu quá nhất, rồi tổ chức hành 
động thật mạnh mẽ, đồng bộ. Với tất cả tâm huyết với cộng 
đồng, tôi nói lên điều này. 

Ông nói đến một cuộc kiểm điểm, một cuộc phản tỉnh, một 
cuộc kiểm thảo, tự phê bình ư? 

Vâng, có thể đại loại là như thế. Không ồn ào, nhưng sâu 
sắc, bình tĩnh, có thực chất. Những người có trình độ, có uy 
tín, nhất là có tâm huyết nên gặp nhau làm việc này. Họ là 
élite, là tỉnh hoa, là "màng bơ" của cộng đồng. Tôi có thể kể 
một số tên các nhân vật như thế, nhưng lúc này chưa tiện, 
dễ gây hiểu lầm và rắc rối. Tôi tin ở cộng đồng ta vì có nhiều 
nhân tài và tâm huyết. Họ bị che khuất, ẩn mình, ít lộ diện. 
Có khi họ bị kèn cựa, chụp mũ, vu cáo... 

Xin ông thử kể ra những vấn đề gì cần nghiên cứu, thảo 
luận, kiểm điểm? 

Từ những vấn đề lịch sử chân thực của đất nước nửa thế kỷ 


qua; từ những mặt mạnh, mặt yếu của người Việt "quốc 
gia"; những sai lầm, thiếu sót khi còn cầm quyền ở miền 
Nam; những thành tích (khách quan), những đóng góp và 
những hạn chế, tiêu cực hiện tại của cộng đồng; phương 
hướng và biện pháp đấu tranh có hiệu quả là thế nào? Rồi tổ 
chức cộng đồng ra sao cho thích hợp. Hiện nay, quá nhiều tổ 
chức, rối tỉnh rối mù, nhiều nhân danh..., nhiều lạm dụng 
danh nghĩa... Rồi tác phong làm việc ra sao là tốt thiết thực, 
có hiệu quả. Một số bạn nhà báo, giáo sư ở Ca-li, Hao-xtơn - 
Tếch-dớt (Texas) cho tôi biết rằng một số vị lên gân, chống 
cộng hết mình chỉ là để kiếm phiếu, củng cố ghế ngồi theo 
kiểu tiên chỉ ở đình làng thòm thèm cái thủ lợn! Họ lợi dụng 
sự nhẹ dạ của bà con ta. Nhưng rồi họ cũng bị lộ tẩy. Cần có 
một số người lãnh đạo có tài, có đức có uy tín, tập họp được 
lòng người. Và rất cần "trẻ hóa" phong trào, huy động tuổi 
trẻ vào cuộc, tăng sinh khí, kiến thức, khoa học, nhiệt 
huyết... Mỗi công việc ta làm đều phải lấy đại khối đồng bào 
trong nước làm đối tượng. Vì đồng bào trong nước là lực 
lượng chủ lực, đông đảo, chiếm đến 95% số dân Việt ở mọi 
nơi, lại là lực lượng trực tiếp làm xoay chuyển tình thế, kết 
thúc chính quyền độc đoán. Tôi thấy các phong trào của 
cộng đồng ta còn có phần xa cách, chưa nắm kỹ nhận thức, 
suy nghĩ, ước muốn, tâm tư chung của đồng bào trong nước. 
Cần tập trung sức mở rộng quan hệ về trong nước, góp phần 
nâng cao dân trí về dân chủ, xóa tan những mây mù trong 
nhận thức của đồng bào do tuyên truyền của chế độ. Những 
lời chửi bới kiểu "chống cộng kiên định không có tác dụng gì 
mấy so với việc kiên nhẫn, bền bỉ đối thoại với người Việt 


trong nước một cách ôn tồn, thẳng thắn, gỡ dần những lầm 
lẫn trong suy nghĩ của họ bằng sức thuyết phục cao của lẽ 
phải và chân lý. Đó mới là phương sách có hiệu quả để mau 
kết thúc chế độ độc đoán đã về chiều. 

Không bắc cầu nối cho thật chặt chẽ với trong nước thì kiểu 
cách "chống cộng ở hải ngoại còn rất ít hiệu quả và tác 
dụng, còn xa cách thực tế, mặc vào bệnh duy ý chí chẳng 
kém gì những người lãnh đạo cộng sản. 

Xin ông cho biết một vài thí dụ về sự xa cách ấy? 

Từ khi ở trong nước, tôi đã đọc một số báo tiếng Việt ở hải 
ngoại và nghe một số đài từ nước ngoài. Gần đây tôi có gặp 
một số anh em trí thức, cán bộ từ Hà Nội, Sài Gòn sang Pháp 
và đưa cho anh em xem khá nhiều báo, tạp chí tiếng Việt 
xuất bản ở Mỹ, Pháp, Đức... Một số tờ báo thật khó đọc, một 
số bài đọc trên đài khó nghe (khó nghe lọt tai vì nội dung 
chứ không phải vì kỹ thuật). Anh em phát biểu: họ nói về 
Việt nam như nói về một hành tinh nào? họ giàu tường 
tượng quá? Báo đài trong nước tô hồng, bôi đen, thì báo đài 
hải ngoại cũng tô đen, bôi hồng tùy tiện! Nhà cầm quyền 
trong nước nuôi dưỡng hận thù, thì một số giới ở hải ngoại 
còn nuôi dưỡng hận thù hăng hơn? Người lãnh đạo cộng sản 
dấu diếm sai lầm, khuyết điểm, tự cho là luôn sáng suốt, 
đúng đắn, thì các vị quốc gia cũng luôn tự cho là luôn đúng 
đắn, không hề phạm sai lầm? Tôi xin nói thật rằng những 
người "quốc gia" chưa tạo nên niềm tin đối với đồng bào 
trong nước. Bà con ta, đại khối gần 80 triệu người trong 
nước, tuy bị bộ máy tuyên truyền trong nước khống chế, 
điều kiện hóa, đã qua kinh nghiệm bản thân, hiểu được sự 


thật, chán ngấy với sự lãnh đạo cổ lỗ của đảng cộng sản, 
nhưng vẫn chưa được thuyết phục bởi những người "quốc 
gia". Có người tuy biết rõ sự thật, hiểu tình hình đất nước, 
nếu phải lựa chọn, họ vẫn lựa chọn những người "cộng sản" 
hơn là người "quốc gia". Không phải họ mù quáng đâu, mà 
họ thận trọng. Họ cần tìm hiểu, đánh giá qua thực tế đã. Họ 
băn khoăn tự hỏi: những người quốc gia từng cầm quyền ở 
miền Nam, từng có cơ hội biểu lộ khả năng kinh bang tế thế, 
sao lại gắn mình với thực dân Pháp? sao không xây dựng 
được miền Nam cho tốt đẹp? sao lại thất bại đến thế trong 
chiến tranh? nay để họ cầm quyền thì sẽ ra sao? Họ đã nhìn 
lại mình ra sao? Hơn nữa họ hận thù như vậy thì họ sẽ trả 
thù đến như thế nào? 

Hiện nay, theo tôi hiểu đại khối đồng bào trong nước, từ 
nông dân, công nhân, trí thức đến bộ đội, sĩ quan, nhà kinh 
doanh, sinh viên, tuổi trẻ - mà tôi vẫn có quan hệ trực tiếp 
và gián tiếp - có một mong muốn chung là thay thế cho sự 
lãnh đạo độc đoán, bảo thủ "loạng choạng" hiện nay sẽ có 
một tập thể lãnh đạo mới mẻ, "mô đéc", gồm những người 
lương thiện, có kiến thức bất kể "cộng sản" hay "quốc gia, 
chủ yếu ở trong nước, được tiếp sức bởi một số nhân tài từ 
ngoài nước trở về. Những nhân vật này cần có ý thức dân 
tộc sâu sắc, có tỉnh thần dân chủ, có kiến thức hiện đại, để 
nắm vận mệnh " quốc gia. 

Cái nhãn hiệu "cộng sản", "quốc gia", đã thuộc về dĩ vãng 
rồi. Các giá trị mới là: dân tộc, dân chủ, kiến thức mới. Tinh 
thần dân tộc là gốc, dân chứ là giá trị phổ cập của thời đại 
khơi dậy mọi tiềm năng, kiến thức là kho tàng văn hóa tích 


lũy của toàn nhân loại. Nước Việt nam nghìn năm văn hiến 
được nối tiếp đến nay để kéo dài, phát triển qua các giá trị: 
dân tộc, dân chủ, kiến thức hiện đại. để mà trường tồn.. 

Cho nên cái khẩu hiệu "chống Cộng" kiên định chống Cộng 
đến cùng, đòi cộng sản phải rút lui toàn bộ, phải ra đi hết, 
phải chuyển giao chính quyền, phải bàn giao lại cho người 
quốc gia, hay "đánh sập chính quyền cộng sản", "quang 
phục quê hương"... là không thích hợp, không thực tế, nếu 
không nói là lạc điệu với đồng bào trong nước.. 

Với đồng bào trong nước, các khẩu hiệu trung tâm, hấp dẫn, 
cấp bách nhất là: chống tham nhũng, chống bất công, 
chống cường hào mới, đồng thời đòi tự do báo chí, tự do tôn 
giáo, tự do xuất nhập cảnh, đòi thả hết tù chính trị, đòi 
quyền dân chủ, giải quyết các khiếu nại, kiện cáo của dân, 
đòi trả lại ruộng đất, nhà cửa cho dân, chống sa thải lao 
động... 

Vậy người quốc gia có tương lai gì đối với nước Việt nam sắp 
tới hay không? 

Tôi đã nghe một số vị "quốc gia" hỏi rằng liệu "bọn mình có 
thể về nước tham chính, nắm chính quyền không? Nếu cần 
chuẩn bị thì chuẩn bị cái gì?. Tôi rất cảm kích về sự chân 
thành của các vị. Và tôi trả lời rằng: Có lẽ nên để cho cánh 
trẻ nắm vận mệnh đất nước. Nhiều nước có tổng thống, thủ 
tướng... chỉ 38, 40, 50 tuổi. Hơn nữa tuổi trẻ không bị sự 
ràng buộc nặng nề của quá khứ. Hiện nay, nên để cho 
những người sinh ra trong nửa sau của thế kỷ 20 chấp chính. 
Và cũng có lần tôi nói: tùy thuộc ở chính các vị. Tuy tuổi có 
cao, nhưng các vị có sức khỏe, có sức nghĩ trẻ, nhất là có 


tinh thần dân chủ thì tôi thấy các vị có thể được nhân dân 
chọn lựa chứ! Vì lúc ấy đã có dân chủ. 

Còn bà con ta đã chán ngấy với các vị quan cộng sản rồi. Họ 
rất sợ các quan mới, đọc diễn văn kêu chan chát, lời lẽ hết 
sức hùng hồn, luôn dạy bảo "úy lạo nhân dân, nhân danh 
trung ương này, trung ương nọ... ra mệnh lệnh chỉ thị tới 
tấp... mà họ không sao nhận diện ra là người của dân, người 
của bà con ta... Trong cộng đồng ta số nhân vật như thế 
không thiếu, nhưng may thay những người có tấm lòng nhân 
nghĩa, có tâm huyết thật, khiêm tốn, giản dị, có kiến thức 
rộng... cũng không quá hiếm. 

Hòa họp và hòa giải bị chống đối dữ dội, bị một số coi là thủ 
đoạn, là cạm bẫy của cộng sản, ông làm sao thuyết phục nổi 
họ? 

Tôi rất tự tin là lẽ phải sẽ dược phần lớn bà con ta thừa 
nhận. 

Tôi cũng bác bỏ, phản đối kiểu hòa hợp mà những người 
lãnh đạo cộng sản kêu gọi. Theo họ hòa hợp là cúi đầu phục 
tùng, chịu sự lãnh đạo của họ. Hòa hợp ấy hòa hợp giả cây, 
kiểu ban ơn, trịch thượng. Một số người cộng sản cực đoan 
vơ đũa cả nắm, khinh thị nhân dân miền Nam, dùng khái 
niệm "ngụy quân", "ngụy quyền" và "dân ngụy" nữa. Một số 
người "quốc gia cực đoan cũng có ý niệm: "chống cộng tùm 
lum, chống cộng đến tên cộng sản cuối cùng, rồi có người 
còn thành kiến với đồng bào miền Bắc mà họ cho là dân 
cộng sản, tiêm nhiễm cộng sản. Riêng bởi vì có những thành 
kiến ấy mà "hòa giải, hòa hợp" là cần thiết. Khi còn "cộng 
sản" còn "quốc gia do lịch sử để lại thì còn cần đến hòa giải 


và hòa hợp, để hóa giải những hận thù, những hiểu lầm, 
những khác biệt. 

Tôi viết báo, gặp anh em "cộng sản" và "quốc gia" trao đổi, 
nói chuyện ngay thật như thế này là tôi làm công việc hòa 
hợp, hòa giải giữa những người Việt nam với nhau, bắc cầu 
nối giữa những người tốt ở cả hai bên để phối hợp làm điều 
tốt cho đất nước. 

Bà con ta, ở hai miền Nam Bắc, có quan hệ họ hàng, làng 
xóm, đồng hương, đồng học... gặp nhau nói chuyện, thảo 
luận, giúp đỡ nhau về vật chất, tỏ lòng quý mến tương trợ 
nhau... bỏ qua mọi khác biệt, hiểm khích do hoàn cảnh tạo 
nên, thế là hòa giải hòa hợp. Do đó hòa giải hòa hợp ta từng 
làm ở mọi nơi, suốt 23 năm nay, vô vàn, khôn xiết, là thực 
tế hiển nhiên, làm sao bác bỏ hay phủ nhận? Nay ta cần làm 
tiếp, có ý thức và chủ động hơn. Nên làm nhiều hơn nói. 

Ông có kinh nghiệm riêng gì về hòa giải, hòa hợp? Tôi có kỷ 
niệm khá sâu sắc. ở Pháp, tôi gặp lại một bạn học cũ ở Huế 
thời xưa. Sau Cách Mạng tháng Tám, anh ấy vào bộ đội (lúc 
ấy gọi là Quân Đội quốc Gia Việt nam, sau là Quân Đội Nhân 
Dân) học ở trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn khóa 1, rồi làm 
việc ở bộ Tổng Tham Mưu ở Hà Nội. Sau khi kháng chiến 
toàn quốc bùng nổ tháng 12-1946 anh ấy lên Việt Bắc. Có 
sang Vân Nam (Trung Quốc) để vận chuyển vũ khí. Đến năm 
1953, bị ốm, nhớ nhà, có phần bất mãn vì bị khiển trách, 
anh ấy vào thành rồi vào Nam. Bị động viên, anh lại được cử 
đi học ở Đà Lạt, rồi về làm việc ở Bộ Chỉ Huy Vùng chiến 
thuật 2, cấp trung tá. Chúng tôi cùng nhau nhắc lại chuyện 
thời học sinh trung học: các thày giáo, ký túc xá,. các bạn 


cũ; rồi chuyện ở Việt Bắc hồi kháng chiến chống Pháp, các 
bạn cũ ở bộ Tổng Tham Mưu, các cuộc chiến dấu ở Bình Trị 
Thiên, ở Việt Bắc... Chúng tôi cho thời kỳ 1947-1948 là thời 
kỳ đẹp nhất, vui nhất của thời trai trẻ, vô tư, hăng hái, lãng 
mạn. Thế rồi chúng tôi cùng nhau hát, say sưa các bài hành 
khúc Diệt Phát Xít, Bắc Sơn, Sông Lô, rồi cả những bài trữ 
tình: Suối Mơ, Thiên Thai... 

Năm 1963, khi tôi vào vùng giải phóng ở Bình Định, Quảng 
Ngãi, anh cũng dự cuộc càn lên chiến khu, gần Đỗ Xá. Thật 
là thú vị. Hai bạn học, hai trận tuyến, gặp nhau thì có thể 
bắn nhau không chút lường lự, nay lại gặp nhau nơi quê 
người, và bàn về cuộc phấn đấu cho dân chủ ở quê hương. 
Cung nhau ca hát những bài hát hào hứng xưa. Đó là hòa 
giải, hòa hợp rất đẹp, còn là gì khác được? ở Hanover (Đức) 
mới đây, tôi dự một tối văn nghệ với nhạc sĩ Phạm Duy và 
nhạc sỹ Kiều Hưng ở miền Bắc sang. Hai nhạc sĩ từ hai chân 
trời đối lập tay bắt mặt mừng, nói chuyện thả giàn về hát, 
các bài hát, các nhạc sĩ hai miền, cứ như là bạn cũ gặp 
nhau, thân thiết vô cùng. Đó là hòa giải hòa hợp chứ gì? Sau 
đó ca sỹ Mai Huyền (từng là sĩ quan Sư Đoàn 304 quân đội 
Nhân Dân song ca với ca sỹ Nam Sơn (từng là sỹ quan Thủy 
Quân Lục Chiến quân đội Việt nam Cộng Hòa). Hai người 
từng giáp trận nhau ở chiến trường Trung Bộ hồi 1972 và 
1975. Thật vui, thật cảm động, khán giả yêu cầu hai anh hát 
lại hai lần, vỗ tay không ngớt. Có cả những giọt nước mắt. 
Niềm xúc động về hòa giải hòa hợp dân tộc, giữa hai anh 
em thù địch. Không ai nói đến các chữ hòa giải, hòa hợp, 
nhưng đích thực là đó. 


Ông có kỷ niệm nào sâu sắc nữa về hòa giải, hòa hợp dân 
tộc? 

Có thể nói là nhiều kỷ niệm. Tôi gặp lại nhiều bạn học thời 
xưa, là sĩ quan Việt nam Cộng Hòa. Gặp nhau, thăm hỏi hòa 
nhã. Có lúc cãi nhau, hơi to tiếng, cuối cùng hiểu nhau, đồng 
thuận, rồi thân nhau hơn xưa nữa. Tôi có hầu chuyện cụ 
Phạm Đình Liệu nay đã 96 tuổi, sáng lập viên Quốc Dân 
Đảng cùng thời với đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Con cháu 
cụ người ở "bên này”, người ở "bên kia". Cụ có con trai cả là 
anh Phạm Lợi, trung tá quân đội Việt nam Cộng Hòa, tuẫn 
tiết ngay sau ngày 30 tháng 4. Anh từng gặp và quen tôi ở 
Tân Sơn Nhứt hồi tháng 1-1973, trong Ban Liên Hợp Quân Sự 
bốn bên. Chúng tôi từng nói chuyện hòa nhã với nhau, trong 
thâm tâm có cảm tình với nhau. Tôi đã thắp nén hương 
tường nhớ anh trong niềm hòa giải và hòa hợp anh em và tự 
coi mình như con cụ Phạm, một nhà cách mạng lão thành 
thâm thúy về nho học. 

Tôi đã nói chuyện về hòa giải và hòa hợp với giáo sư Phan 
Ngô (chị Phan Ngô là bạn thân với chị tôi hồi xưa ở Huế), với 
giáo sư Lê Đình Duyên, con cụ Lê Đình Thám, bác sĩ nổi 
tiếng về am hiểu Phật Học ở Huế (có anh ruột là Lê Đình 
Luân bạn rất thân của tôi, chết trận hồi chống Pháp) đều là 
H.O, sang Hoa Kỳ sau khi bị tù cải tạo lâu năm. Tôi có nói: 
căm thù là chuyện bình thường của con người, cần thông 
cảm và thông hiểu. Nhưng vượt được lên căm thù, có lòng 
độ lượng thì thật là cao thượng, do tự vượt lên mình. Độ 
lượng, bao dung với kẻ thù cũ đã tỏ ra hiểu biết, để hướng 
tới tương lai của dân tộc thì thật là cao cả. 


Tôi cúi đầu hai lần cảm phục các anh, sau những năm tháng 
tù đày, bị tra tấn, cùm chân... mà tự tưởng cao đẹp đến vậy. 
Rồi chúng tôi nói đến lòng từ bi, hỉ xả của đạo Phật; lòng 
thương yêu chúng sinh. Chúng tôi nói về kinh nghiệm 
"thiền", về sống theo tư tưởng biến hóa, siêu thoát của 
Dịch... và ước mong cộng đồng ta ở hải ngoại và đại khối 
dân tộc trong nước sớm hòa đồng trên nền văn hóa rất cổ 
mà lại rất tiên tiến và hiện đại ấy... 

Đó là thuốc bổ bổ nhất, thức ăn tinh thần ngon lành nhất, sự 
giàu sang quý báu nhất của tâm hồn... trong cuộc sống con 
người. 

Hòa hợp do cộng sản đề ra, ta có nên dùng không? 

Họ đề ra nhưng họ đã tráo trở, không thực hiện. Nay thì họ 
chỉ nói đến "cùng nhau hòa hợp", với cái nghĩa là phải cúi 
đầu theo tôi! Đây là kiểu hòa hợp, của ông "đại trí thức" Phó 
Bá Long, về nước dự họp, đấm ngực sám hối, nhận tội với 
đảng cộng sản và còn xin chính phủ Hà Nội ra một sắc lệnh 
đại ân xá cho những người trốn ra nước ngoài (?). Đó là kiểu 
hòa hợp làm trò cười cho thiên hạ! Những người dân chủ bác 
bỏ kiểu hòa hợp ấy. Chúng ta không thể hòa giải hòa hợp với 
những người độc đoán. Chúng ta có nội dung hòa giải hòa 
hợp phong phú, đúng đắn của nhân dân với nhau. 

Đối với những kỷ niệm trong chiến tranh, theo ông, các cựu 
chiến binh nên có thái độ ra sao? 

Mỗi người lính chiến đều có cả một kho kỷ niệm thường là 
sâu sắc, khó quên. Những hoàn cảnh căng thẳng, có khi gay 
gắt, hiểm nghèo, tình đồng đội san sẻ từng củ sắn, hớp 
nước, dòng thư nhà cho nhau; nghĩa cấp trên với cấp dưới 


theo tình phụ tử chi binh, cứu nhau trong hoạn nạn; tình 
quân dân cá nước trong khói lửa chiến tranh... ở bên nào 
cũng có. Rất nên giữ lấy trong tâm khảm những kỷ niệm sâu 
sắc ấy... Đó là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền 
can thiệp... 

Biết bao người của mỗi bên đã hiến cả tuổi thanh xuân cho 
cuộc chiến đấu mà mình cho là đúng đắn, cần thiết. Nay 
nhìn lại, mỗi người có thể có một chỗ đứng khác, một cách 
nhìn khác, nhưng theo tôi, mỗi người có thể hoặc giữ chính 
kiến cũ, hoặc hối tiếc những việc đã làm - theo lương tâm và 
trí tuệ tự do của mình - nhưng không nên có thái độ cơ hội, a 
dua, vị kỷ mà quay lưng lại một cách giả tạo với những kỷ 
niệm mà mình từng cho là quý báu, thiêng liêng... 

Mỗi cựu chiến binh ở cả hai phía nên có cách nhìn mới trên 
tinh thần hòa giải và hòa hợp. Thật là xót xa khi chiến tranh 
đã lùi xa vào quá khứ, nay nhớ lại những kẻ thù của nhau 
tìm cách diệt nhau trên chiến trường chính là anh em ruột 
thịt của nhau, "ai" cũng như "ta", đều có bố mẹ, có vợ, có 
con xiết bao yêu quý, nhìn lại, niềm xót thương càng lớn khi 
hồi ấy, chúng ta coi một trận đánh đáng vui mừng là trận 
diệt được nhiều "địch", nghĩa là anh em ruột thịt giết nhau 
càng nhiều! Như đã nói, tôi mong cả nước tổ chức một cuộc 
cầu siêu lớn theo đạo Phật cũng như theo các tôn giáo khác, 
để hóa giải mọi hận thù sau cuộc chiến tranh huynh đệ 
tương tàn. 

Còn có bạn hỏi về những huân chương, ảnh quân nhân, ảnh 
chiến trường cũ, quân phục cũ... tôi thấy nên coi đó là 
những kỷ niệm riêng mà mỗi người có quyền tự do gìn giữ 


làm kỷ niệm riêng, không có ảnh hưởng gì đến nền an ninh 
của đất nước... Đất nước đã có hòa bình hơn 20 năm. Không 
nên ngăn cấm, phê phán, đe dọa như một số cán bộ cơ sở 
và cán bộ an ninh ở phường xóm một số đô thị và nông thôn 
miền Nam từng làm hồi sau 1975, bắt buộc anh em cựu 
chiến binh Việt nam Cộng Hòa và gia đình phải cất dấu, phá 
hủy hết những ảnh kỷ niệm, huân chương, bằng khen quân 
phục đi cùng với chủ trương cần thiết thu hồi hết vũ khí các 
loại.. 

ý kiến của ông về mỗi quan hệ giữa cộng đồng ta với bà con 
ở trong nước ra sao? 

Tôi dã nói về vấn đề này ở trên. Xin nói thêm đôi chút vì đây 
là vấn đề rất lớn, một vấn đề sinh tử của mọi phong trào ở 
hải ngoại. Có nhiều ý kiến khác nhau, đối lập nhau. 

Trước kia, đã có lúc, có chủ trương bao trùm trong cộng 
đồng là theo chủ trương cấm vận chung, tuyệt đối không có 
chuyện trở về làm ăn, thậm chí gửi giúp gia đình người thân 
cũng rất hạn chế, giúp đỡ từ thiện cũng rất bị cản trở, cho 
rằng làm thế là giúp cho chế độ cộng sản kéo dài, nuôi 
dưỡng tham nhũng. 

Cho đến khi Mỹ từ bỏ cấm vận giữa năm 1994, quan hệ bình 
thường Mỹ-Việt được khôi phục từ giữa năm 1995, tình hình 
đã có khác. Nhiều bà con trở về thăm viếng quê hương, gửi 
tiền về giúp thân nhân cũng nhiều hơn, giúp đỡ từ thiện có 
nhích lên, nhưng vẫn còn như muối bỏ biển, còn dưới khả 
năng khá xa. Vấn đề này, vẫn còn là vấn đề tranh cãi trong 
cộng đồng. Đã có nhiều ý kiến cho rằng cứu bệnh hiểm 
nghèo (lao, cùi...) như chữa lửa, cấp bách, không thể trì 


hoãn, chờ đợi. Ngăn cản là bất nhân. Từ năm 1992, khi tôi 
gặp một số thượng nghị sỹ có thế lực ở Quốc Hội Hoa Kỳ, họ 
đã báo tin là chính quyền Mỹ đã xác định hướng từ bỏ cấm 
rận, bình thường hóa với chính quyền Hà Nội, và hỉ thời gian 
ngán nữa là thực hiện. Mong cộng đồng Việt nam được 
thông báo, hiểu rõ tình hình chủ xướng mới của chính phủ 
Hoa Kỳ để cùng phối hợp thuận lợi, tránh trống đánh xuôi, 
kèn thổi ngược... 

Phía Mỹ lập luận: hồi 1979 sau khi Việt nam chiếm đóng 
Cam Bốt, việc cấm vận để trừng phạt, cảnh cáo là cần thiết. 
Nay Việt nam đã rút hết khỏi Cam Bốt vào năm 1987, cần có 
cách đề cập khác. Mỹ hành động theo quyền lợi của Mỹ, 
cũng là quyền lợi của cộng đồng người Việt trên đất Hoa Kỳ, 
trong khi vẫn giữ ý định thúc đẩy quá trình dân chủ hóa Việt 
nam, góp tay vào việc kết thúc chính quyền độc đoán. Mỹ 
đã tính kỹ, không thể để Việt nam lại lâm vào nội chiến, bạo 
loạn, thành một khoảng trống hỗn loạn mà cuối cùng Mỹ 
phải gánh vác việc vãn hồi trật tự với chi phí nặng nề... Sự 
tránh khả năng hỗn loạn cũng phù hợp với lợi ích của cộng 
đồng người Việt. 

Chủ trương của Mỹ là: tình hình thay đổi, biện pháp thay đổi. 
Trước kia là cấm vận, là tẩy chay, là bao vây, không quan 
hệ. Sắp tới là: cần sự có mặt của Mỹ. Cờ Mỹ, sứ quán Mỹ, 
lãnh sự Mỹ, sách báo Mỹ, tài liệu Mỹ, nhà buôn Mỹ, giáo sư 
mỹ, khách du lịch Mỹ, đô la Mỹ, ngân hàng Mỹ, hàng hóa 
Mỹ, viện trợ Mỹ... tất cả đều cần, đều vào cuộc để tác động 
tới quá trình dân chủ hóa Việt nam. Phía Mỹ rất mong cộng 
đồng ta sẽ chia sẻ với chính quyền Mỹ về phương hướng ấy. 


Họ cho rằng trong tình hình mới cần có sự có mặt của Mỹ ở 
Việt nam. Có mặt càng nhiều càng tốt. Và cộng đồng cũng 
nên theo hướng ấy. Hơn nữa, bà con ta sống trên đất Mỹ, 
theo luật pháp Mỹ, khá đông còn là công dân Mỹ, thì theo 
đúng đường lối chính sách Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt 
nam là cần thiết, còn là lẽ đương nhiên và làm tăng thêm 
sức đấu tranh. Ai vắng mặt sẽ bị "thiệt", sẽ tự đứng riêng, 
đứng ngoài quá trình dân chủ hóa Việt nam. Hồi ấy, chúng 
tôi đã có dịp kiến nghị với cộng đồng: nên lập một số quỹ và 
cử người, lập tổ chức chăm lo: chi viện, giúp đỡ các thương 
binh vừa và nặng, các thương binh tàn tật của miền Nam 
trước đây hiện ở trong tình trạng rất bi thảm... lập các học 
bổng cho các tỉnh, thành trong nước như là phấn thưởng cho 
học sinh giỏi (không tính lý lịch, thành phần xã hội, địa 
phương), học trong nước và du học ngoại quốc, lập quỹ góp 
phần tu bổ, gìn giữ các di tích, lịch sử và văn hóa ở.các địa 
phương; các đền chùa, nhà thờ bị hủy hoại, lập quỹ từ thiện 
giúp các người bị bệnh hiểm nghèo, hủi (cùi), ho lao... 

Ngoài ra, cộng đồng Việt nam có thể tham gia hùn vốn, làm 
kinh tế ở trong nước và cử chuyên gia về kinh doanh, kinh 
tế, kỹ thuật về thực hiện một số công trình quan trọng. 
Chính qua những sự trở về, tiếp xúc, tham gia chi viện, làm 
từ thiện như thế mà thúc đẩy nề nếp dân chủ, chống tham 
nhũng, nâng uy tín của cộng đồng đối với đồng bào trong 
nước. Ta không làm thì các nước khác cũng làm. Ta vẫn cứ 
đứng ngoài thôi? 

Đây là tương kế tựu kế với chính quyến trong nước. Họ cần 
vốn, cần kỹ thuật, ta cần có mặt để nâng cao dân trí về dân 


chủ, để đối thoại với đồng bào. 

Quan hệ với trong nước là cả một cuộc đấu tranh. Không 
phải nhất nhất làm theo yêu cầu của chính quyền cộng sản, 
mà là mặc cả, thương lượng, đề ra điều kiện, tương nhượng, 
có phần lợi này bù cho bất lợi kia, nhưng người có tiền, có 
vốn, có kiến thức bao giờ cũng ở lợi thế, theo nguyên tắc ai 
chỉ tiền, người đó chỉ phối... Trong muôn vàn mối quan hệ, ta 
nên đề cao luật pháp, tập trung vào những công trình lợi ích 
chung mang tính lâu dài, bền vững. Nếu làm những việc trên 
đây từ hồi 1994, 1995 thì nay ta đã có khá nhiều đòn bẫy 
hữu hiệu để đất nước mau chuyển biến theo hướng tiến bộ. 
Từ bỏ cách làm cũ, tiến hành biện pháp mới cần có một sự 
đồng thuận rõ ràng, cần sự sáng suốt và quả đoán đoạn 
tuyệt với cách làm đã lỗi thời, bắt tay vào cách suy nghĩ và 
một loạt công việc mới mẻ. 

Sự đoạn tuyệt nào cũng đau đớn. Nhưng để theo kịp với tình 
thế mới thì đau chỉ là tạm, niềm vui kết quả sẽ lớn, rất lớn... 
Việc lớn bao giờ cũng cần chí lớn, gan to. Cần khắc phục 
những tình cảm bồng bột. Giận quá mất khôn. 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
NHữỮNG VấN Đề CủA HIệN Tại 
Phần 2 


Hỏi và TRả Lời với MỘT Số CựU CHIếN BINH CủA Quân Đội 
NHÂN DÂN Việt nam và Quân Lực VIỆT NAM CộNG HòA 


Với đồng bào trong nước, cách nói thế nào là thích hợp? 

Nói đúng sự thật. Chớ yêu nên tốt, ghét nên xấu. Phải công 
bằng, ngay thật. Không cần dùng chữ nghĩa kiểu đao to búa 
lớn. Sẽ mất cảm tình, mất niềm tin. Mà mất niềm tin là mất 
hết. 

Tôi nghe một anh bạn H.O. nói rằng: "Báo chí hải ngoại 
nhiều tờ ăn nói thiếu văn hóa quá; họ chửi bới om xòm. Nếu 
chửi bới, nguyền rủa có thể làm cho chế độ cộng sản chết 
thì nó đã chết lâu rồi?" Chửi bới, nguyền rủa để giải tỏa nỗi 
hậm hực, cay đắng, hận thù thì đó là quyền của mỗi người. 
Nhưng đồng bào trong nước cần một cách đề cập bình tĩnh, 
tỉnh táo, công bằng, có văn hóa. Khi đã có lẽ phải và chính 
nghĩa thì chẳng cần hò hét om xòm! Chính quyền cộng sản 
làm được điều gì có kết quả, tốt đẹp, thì ta cần công nhận. 
Có như vậy khi nói đến sai lầm của chính quyền thì nhân 
dân mới dễ tiếp nhận. Nhân dân tuy phần lớn nói, viết 
không văn hoa, lưu loát, nhưng lương tri người dân thường 
rất mẫn cảm, ý thức về công bằng rất sâu sắc 

Lại cần nói đến yếu tố tâm lý. Người dân dưới chế độ chính 
trị nào thường tùy theo vấn đề và hoàn cảnh mà vừa mâu 


thuẫn, đối lập với nhà cầm quyền, lại vừa có lúc gắn mình 
với chế độ ấy. Cần khéo léo thuyết phục, lôi kéo để nhân 
dân tách khỏi chính quyền độc đoán, đấu tranh đòi lại quyền 
tự do của một xã hội công dân. 

Khi cộng đồng yêu cầu không liên lạc với trong nước, "cấm 
vận, tẩy chay" thì đồng bào trong nước rất buồn, có cảm 
giác bị đối xử không công bàng, vô lý 

Qua kinh nghiệm thực tế, chính quyền độc đoán ở trong 
nước không lo sợ gì những sách báo "chống Cộng" in ấn ở 
ngoài nước chửi bới, nguyền rủa họ, mà lại giật mình kinh sợ 
những tài liệu bởi người trong nước có tâm huyết dân chủ 
viết như: Hoàng Minh Chính, Hà Sỹ Phu, Nguyễn Hộ, Nguyễn 
Văn Trấn, Trân Độ,... hoặc những sách báo có giọng điệu 
bình tĩnh, có văn hóa như: Thông Luận, Diễn Đàn (Forum) ở 
Pháp, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21 (ở Hoa Kỳ), Thiện Chí, Dân Chủ và 
Phát Triển, Cánh én... (ở Đức). Họ truy tìm rất kỹ những sách 
báo trên, cùng với những cuốn Đêm Giữa Ban Ngày, bài viết 
của Đoàn Viết Hoạt, của Thích Quảng Độ... chính vì những 
sách báo ấy, với giọng điệu đúng mức, nói lên sự thật một 
cách bình tĩnh, hợp với "gu" bà con trong nước và dễ được 
bà con thích thú chuyền tay, bàn tán và nhân bản lên để lưu 
truyền rộng. Tôi hiểu rằng những sách báo chống Cộng kiểu 
vung vít, thô bạo, chụp mũ lung tung như coi thi sĩ Nguyễn 
Chí Thiện là con bài của Hà Nội, coi Dương Thu Hương là trá 
hàng”, coi bản thân tôi ở trong màng lưới gián điệp cộng sản 
(!)... rất được bộ máy tuyên truyền và an ninh của Hà Nội 
đánh giá "cao", được họ truyền bá rộng để bôi nhọ thêm, 
làm mất uy tín thêm ngành sách báo tiếng Việt ở hái ngoại. 


Họ coi những người tạo ra những sách báo ấy là đồng minh 
mặc nhiên" của họ, giúp họ kéo dài tuổi thọ? 

Vì sao chinh quyền độc đoán ở trong nước sống dai đến vậy? 
Ngay sau đại hội 7, năm 1991, khi Liên Bang xô viết sập đổ 
đảng cộng sản Liên xô tan rã, đảng cộng sản Việt nam phát 
hoảng, những người lãnh đạo của đảng có lúc mất tự tin, 
tưởng như không trụ nổi. Vì họ đã quen coi đảng Liên xô và 
đất nước Liên xô như cột trụ, chỗ dựa, như đất tổ, như 
nguồn sống, mẫu mực của họ. Tan nát hết, ghê gớm quá, 
bất ngờ quá? 

Họ gắng gượng trụ lại. Họ cố tìm chỗ dựa mới là Trung Quốc, 
cũng là thày cũ, là anh hai thuở trước, gắng gượng quên đi 
cuộc chiến tranh giữa hai nước trước đó hơn 10 năm. 

Đến nay cuộc đổi mới nửa vời đi vào khủng hoảng và bế tắc. 
Lòng dân không yên. Đảng thoái hóa. Họ còn trụ lại được vì 
sức ép từ bên ngoài chưa đủ mạnh, vì phong trào dân chủ 
trong và ngoài nước còn yếu, chúng ta còn dở! Ta chưa có 
phương hướng đúng, chưa vận động đúng với khả năng 
mình dư luận quốc tế, chính quyền các nước, các tổ chức và 
nhân vật quốc tế ủng hộ mạnh mẽ hơn cho cuộc đấu tranh ở 
trong nước. 

Nhận rõ những chỗ dở của mình là điều kiện đầu tiên để khá 
lên. 

Chúng ta ở giữa thời điểm của những thay đổi. Hình như lịch 
sử đang hối hả xỏ vào chân mình đôi hia bảy dặm để lao 
vào thế kỷ 21, vào thiên niên kỷ thứ 3. Cuối thế kỷ có những 
thay đổi ngoạn mục, bất ngờ. 

Các chế độ độc đoán, các đảng cộng sản sụp đổ hàng loạt ở 


Đông Âu, rồi ở Liên xô là một đột biến lịch sử. Thế lực phân 
biệt chủng tộc Nam Phi tưởng như trường thọ sập rất nhanh, 
để người tù da đen 27 năm liền Nelson Mendela trở nên 
tổng thống của nước Cộng Hòa Nam Phi, gồm cả người da 
đen và da trắng. Cuộc chiến tranh lâu dài Palestine-ixrasen 
đi vào ngừng bắn và giải pháp chính trị. Người tù chính trị 
từng bị án tử hình được bầu làm tổng thống Đại Hàn. Người 
hùng ở Nam Dương Suharto bị sinh viên đốt hình nộm, đang 
theo con đường ô nhục của tên độc tài Marcos ở Philippin 
trước đây. 

Đây là thời điểm của sự sụp đổ dây chuyền những chính 
quyền độc đoán, mất lòng dân. Chính quyền ấy ở Việt nam 
đã lung lay, chệnh choạng, nhưng ta chưa tạo đủ sức ép, 
chưa tạo đủ "gió mạnh" để nó đổ. 

Làm thế nào để lạo nên gió mạnh, nên giông bão như ở Nam 
Dương gần đây? 

Cộng sản Việt nam là cái đuôi còn rớt lại của phong trào 
cộng sản quốc tế. Thế kỷ 20 là thế kỷ hoành hành dừ dội 
nhất của phong trào cộng sản quốc tế. Nếu so với các trào 
lưu tư tưởng khác của nhân loại, phong trào cộng sản như 
lửa rơm. Có lúc nó đã chinh phục nước đông dân nhất thế 
giới (Trung Quốc), nước rộng lớn nhất thế giới (Liên xô), 
bành trướng trên hơn một phần ba quả địa cầu, từ âu sang 
á, từ Mỹ đến châu Phi... ở giữa thế kỷ 20, những trí tuệ, 
những nhân vật trí thức cỡ lớn nhất thế giới phần lớn từng 
ngả theo Cộng sản. Đây là sự lầm lẫn, sự ngộ nhân lớn nhất 
của thế kỷ 20. Cộng sản bành trướng do dấu kỹ bản chất 
hung bạo, vô nhân, phản dân chủ. Cộng sản Việt nam tổn tại 


cùng với Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều Tiên chỉ là mây mù 
còn sót lại trong nhận thức một bộ phận nhỏ, rất nhỏ của 
nhân loại. Tất cả nhiệm vụ của những người dân chủ là giúp 
cho một xã hội bị lầm lẫn xóa sạch mây mù tồn đọng của 
thế kỷ sắp kết thúc, gột rửa sự sùng bái mù quáng một đảng 
cầm quyền đã hết thiêng, chấm dứt sự tin cậy ở những 
người lãnh đạo kém cỏi, thiếu hiểu biết và thiếu bản lĩnh 
cầm quyền, vươn dậy tự giải phóng khỏi cường quyền, áp 
bức, bất công, hòa nhập vào thế giới văn minh. 

Chúng ta cần tận dụng cao nhất mọi mối liên hệ với trong 
nước để góp sức làm tan biến những áng mây mù đen tối 
còn tồn tại trong nhận thức xã hội, giải phóng về nhận thức 
cho những người từng ngỡ mình là người đi giải phóng thiên 
hạ. Mây mù nhận thức cũ tan biến thì hiểu biết về dân chủ, 
về tự do, bình đắng, về đa nguyên, về luật pháp sẽ được 
thiết lập vững chắc, làm nền cho cuộc sống mới, cho xã hội 
mới trong thế kỷ 21 tươi đẹp sắp khởi đầu. 

Ông hình dung chinh quyền độc đoán ở trong nước sẽ sập 
đổ ra sao? Có đúng ở trong đảng đang có nhiều phe phái 
xâu xé nhau không? 

Cần nhận rõ tình hình. Báo hải ngoại nhận định trong Bộ 
Chính Trị, trong Trung ương Đảng cộng sản phân hóa thành 
nhiều bè phái, phái đảng quyền, phái chính quyền, phái 
quân đội và công an, hoặc phái bảo thủ, phái trung gian và 
phái đổi mới... Tôi không cho là vậy. Hiện nay trong Trung 
ương và Bộ Chính Trị còn có sự nhất trí khá chắc về đường 
lối đổi mới: đổi mới về kinh tế nhưng vẫn giữ định hướng xã 
hội chủ nghĩa, duy trì khu vực quốc doanh rất lớn; đổi mới 


về kinh tế nhưng đổi mới tà tà về chính trị, duy trì độc 
quyền cai trị của đảng để bảo vệ đặc quyền của đảng cầm 
quyền, của các đảng viên có thức, có quyền. Họ nhất trí cao 
vì họ đã tuyển lựa nhau kỹ, ngăn chặn rất chặt chẽ không 
cho đảng viên nào có tư tường dân chủ có thể lọt vào đại hội 
các cấp, từ cơ sở, nhất là vào cơ quan lãnh đạo cao như 
Trung ương và Bộ Chính Trị. Những đảng viên có tư tưởng 
dân chủ chỉ ở trong hàng ngũ đảng viên thường. Nếu ở cơ 
quan lãnh đạo mà có tư tường dân chủ, cởi mở, thoáng 
đãng... thì họ tìm cách đưa ra ngoài ngay, như Trần Xuân 
Bách, như Trần Độ, hay cả như Nguyễn Cơ Thạch... 

Chúng ta, các chiến sĩ đấu tranh đòi dân chủ không nên ảo 
tưởng về sự xâu xé, chia rẽ trong nội bộ cơ quan lãnh đạo 
của đảng cộng sản. 

Mặt khác cần thấy rằng mâu thuẫn giữa cơ quan lãnh đạo 
của đảng và chính quyền với đông đảo đảng viên thường 
đang có xu hướng mở rộng, trở nên gay gắt, do sự sa sút 
biến chất của những đảng viên có chức, có quyền, những tư 
bản đỏ mới, những cường hào mới. Đặc biệt ngấm ngầm mà 
gay gắt là mâu thuẫn giữa đông đảo nhân dân với cơ quan 
lãnh đạo của đảng và nhà nước. Chính mâu thuần này đã 
làm nổ ra phong trào nổi dậy mạnh mẽ ở Thái Bình, Hải 
Dương, Hưng yên, Hà Tây, Thanh Hóa, Đồng Nai, Biên Hòa, 
Bình Thuận... Đi với nhân dân nghèo khổ có khá nhiều đảng 
viên thường, những cựu chiến binh, những thương binh, cán 
bộ về hưu... Cho nên khả năng làm cho tình hình biến 
chuyển chính là ở phong trào đấu tranh của nhân dân, chứ 
không phải chủ yếu ở các phe phái xâu xé nhau, tuy rằng 


trong cơ quan lãnh đạo có thể có một số hiện tượng kình 
chống nhau về quyền lợi, về tranh ăn, về địa vị hoặc về địa 
phương Bắc, Trung, Nam... Muốn đạt đến một phong trào 
sâu rộng lại cần phân hóa cao độ cơ quan lãnh đạo bảo thủ 
với đảng viên thường, với viên chức cấp dưới của chính 
quyền ấy, chứ không nên gộp chung họ vào một khối để 
chống tất cả mọi người cộng sản, mọi người trong bộ máy 
viên chức, mọi người lao động dưới quyền họ. 

Ông có kỳ vọng gì vào cộng đồng ta ở nước ngoài? 

Tôi đã nói nhiều lần, cộng đồng ta có nhiều điểm rất mạnh. 
Phần lớn là thành dạt trong cuộc sống trên quê hương mới, 
một số thành đạt cao. Thế hệ kế tiếp rất xuất sắc trong học 
hành, tiếp thu khoa học kỹ thuật. Giá trị sản lượng của 2 
triệu người Việt hải ngoại không kém gì nhiều giá trị sản 
lượng gần 80 triệu người trong nước. Tấm lòng yêu nước 
cũng sâu đậm. Vốn về tiền bạc, về kiến thức và kinh nghiệm 
cũng lớn lắm. 

Lực là mạnh. Nhưng Thế lại yếu, chưa tương đương với lực, 
nên chưa phát huy được về trong nước. Thế và lực liên quan 
chặt. Thế được tạo nên do điểm tựa. Archimède từng nói: 
cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả quả đất. Đó là luật 
về đòn bẩy trong Vật lý. Có điểm tựa đúng, tạo nên thế tốt 
thì lực sẽ được nhân lên... 

Cho nên tất cả vấn đề của cộng đồng ta là tạo nên thế. 
Nhưng ý kiến của tôi đề xuất trên đây cũng chính là tìm cho 
ra điểm tựa thích hợp để tạo nên thế mạnh. 

Còn có cách gì nữa để tạo nên thế mạnh? 

Dân chủ - nếp sống dân chủ. Tập dượt dân chủ. Không thể 


chống độc đoán, chửi độc tài mà chính trong cộng đồng lại 
không dân chủ, thiếu dân chủ hay dân chủ hình thức... 
không thể chống bệnh duy ý chí, mù quáng của người cộng 
sản mà chính cộng đồng lại duy ý chí, không liên hệ máu 
thịt với trong nước, không tìm hiểu sâu sắc mọi mặt về bà 
con ở trong nước để tiếp sức, hướng dẫn, giúp đỡ bà con 
nhận rõ tình hình và có cách đấu tranh thích hợp. Cần loại 
bỏ nếp nghĩ độc đoán, gia trưởng, quan liêu quân phiệt 
nữa... Hết sức tôn trọng, nâng đỡ, bồi dưỡng anh chị em trẻ, 
rất ưu ái mạnh tay bồi dưỡng phụ nữ có ý thức dân chủ vào 
các cương vị xứng đáng... Dân chủ sẽ khơi dậy sức trẻ cho 
cộng đồng, mang lại sáng kiến, nhựa sống cho cộng đồng. 
Hãy để cho thật nhiều anh chị em trẻ về nước tiếp xúc với 
tuổi trẻ trong nước, làm những công việc văn hóa, giáo dục, 
thể thao, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, tường như không 
làm chính trị mà thật ra là làm chính trị rất sinh động, sâu 
sắc. Sự hòa giải, hòa hợp của tuổi trẻ trong và ngoài nước 
cần có cơ quan của cộng đồng chăm sóc, chỉ đạo chu đáo 
Tương lai dân chủ và phát triển đất nước sẽ đi qua con 
đường ấy. Chính quyền trong nước không có lý gì để ngăn 
cản tuổi trẻ ngoài nước trở về thăm viếng quê hương, thực 
hiện những công việc văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, thể 
thao và từ thiện... Anh chị em trẻ trong cộng đồng thừa bản 
lĩnh để hoạt động hữu hiệu mà không khiêu khích chính 
quyền để họ tạo cớ ngăn cản hay đàn áp... 

Nhân đây ông có nhắn riêng gì anh chỉ em trẻ tuổi trong 
cộng đồng? 

Tôi rất quý trọng tuổi trẻ. Anh chị em trẻ trong nước cũng 


như ở hải ngoại. Tôi từng đề tặng Hoa Xuyên Tuyết và Mặt 
Thật cho tuổi trẻ Việt nam, với niềm ân hận là thế hệ chúng 
ta đã phạm nhiều sai lầm, để lại cho thế hệ trẻ một đất nước 
lạc hậu, độc đoán, thua kém các nước láng giềng! Với cuốn 
sách này, tôi cũng gởi gắm niềm tin ở tuổi trẻ Việt nam. 

Tôi xin làm quà các bạn trẻ một câu chuyện nhỏ. Tôi có mấy 
cháu họ tại Hoa Kỳ, ở Cali và ở gần Washington D.C. Có cháu 
từng là hạ sĩ quan Việt nam Cộng Hòa, tuổi đã hơn 40, rất 
quan tâm đến chính trị, ở trong hội quân nhân... Gặp mặt, 
cháu vui vẻ kể đã cùng các chiến hữu đi đắp và lắp một số 
cột cờ, treo cờ vàng ba sọc đỏ. Có nơi cảnh sát Hoa Kỳ yêu 
cầu hạ cờ, phá bỏ; các bạn đấu tranh làm lại, rồi còn tính 
làm thêm một loạt "kỳ đài" nữa ở nơi có đông người qua lại. 
Cháu rất hứng khởi cho đó là việc quan trọng vô cùng, thành 
tích xuất sắc đóng góp cho việc "dẹp bộ cộng sản", "quang 
phục quê hương. Tôi nói với các cháu: các cháu sống có lý 
tưởng, còn nhớ, nghĩ đến quê hương, ngày nghỉ còn làm 
những công chuyện của cộng đồng, tổ chức giao cho, thế là 
tốt. Người quân nhân biết đề cao, tôn trọng, bảo vệ lá "quốc 
kỳ" cũng là điều tốt, ý thức công dân cao. Thế nhưng nhìn 
vào sự thật, công nhận sự thật rõ ràng là điều cân thiết. 
Thực thể Việt nam Cộng Hòa không còn tồn tại hơn 20 năm 
rồi. Thực thể quân đội Cộng Hòa cũng không còn tồn tại 20 
năm rồi. Tuyệt đại bộ phận người dân trong nước nghĩa là 
hầu như đại khối dân tộc hầu như không còn ai nghĩ đến lá 
cờ này nữa, vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó tuổi trẻ 
hải ngoại nên làm những việc thiết thực, hợp với đại khối 
đồng bào trong nước, có tác dụng thúc đẩy đất nước sớm 


kết thúc chế độ độc đoán, có chính quyền dân chủ, hòa 
nhập với thế giới. Nên nhìn tới phía trước. Cháu hỏi tôi nên 
làm gì? Tôi kể chuyện ở Đức, có anh em trước cũng ở quân 
đội Việt nam Cộng Hòa, cùng nhau dùng máy vi tính, dựng 
internet; qua thư điện (E-mail) chuyển đi những tin tức tài 
liệu, nội dung sách báo về dân chủ hóa, và đã có một số địa 
chỉ trong nước tiếp nhận, in lại, truyền bá... Có lẽ việc làm 
như thế có tác dụng thiết thực hơn. Hai việc làm đều có 
động cơ tốt, nên làm việc nào hơn? Hoặc nên làm cả hai 
việc, xin tùy các bạn trẻ. Chính quyền độc đoán trong nước 
họ sợ việc nào thì ta nên làm việc ấy. 

Sự kiện tháng 5-1998, dân Nam Dương hạ bệ Suharto có thể 
có tác dụng ra sao đối với Việt nam? 

Trong những tháng, năm trước mắt, khi dân trí về dân chủ, 
về xã hội được nâng cao, khi truyền thông quốc tế thâm 
nhập rộng và sâu vào xã hội ta, khi nội bộ đảng cộng sản 
phân hóa dữ dội, cố khả năng xuất hiện là một nhóm người 
cộng sản thức thời có xu hướng dân chủ được quần chúng 
ủng hộ xác lập được quyền lãnh đạo. Đây là một xu hướng 
hiện thực, cần theo dõi và vun đắp, tránh được hỗn loạn và 
đổ vỡ. 

Khả năng tức nước vỡ bờ cũng là một khả năng hiện thực - 
như ở Nam Dương tháng 5-1998 vừa qua, thông qua nổi dậy 
của quần chúng, đi đầu là sinh viên và lao động ở các thành 
phố lớn: Djacarta, Djogiacarta và Solo... Hơn 200 người bị 
chết trong những đám cháy lớn, sáu sinh viên hy sinh do bị 
quân lính đàn áp, để đổi lấy một cuộc đổi đời, hạ bệ triều 
đình Suharto độc đoán-quân phiệt-tham nhũng. Rối loạn chỉ 


diễn ra trong hai tuần lễ! Việt nam và Nam Dương rất giống 
nhau: đảng Golkar độc quyền lãnh đạo, giống như đảng 
cộng sản Việt nam (tuy không theo học thuyết Mác-xít), các 
ông tướng cầm quyền, vai trò quân đội và an ninh lớn, tham 
nhũng tràn lan, mức sống chung của người dân rất thấp 
(Nam Dương, thu nhập bình quân đầu người năm 1995 là 
900 đô la, 1997 là 600 đô la; Việt nam thu nhập bình quân 
đầu người năm 1997 là 320 đô la...) Theo định mức của Liên 
Hợp Quốc, nước nào thu nhập đầu người hằng năm dưới 365 
đô la (mỗi ngày, mỗi người dưới 1 đô la) là ở mức rất nghèo 
khổ. 

Ông có cho rằng sau khi Suharto bị mất chức, đảng cộng 
sản Việt nam rất lo sợ cho chính họ hay không? 

Có chứ. Họ rất lo. Họ giật mình, ăn ngủ không yên. 

Vì ở châu á, chỉ có Miến Điện và Việt nam là giống chính 
quyền Nam Dương: ở chóp bu chính quyền là những viên 
tướng (tướng Lê Đức Anh, tướng Lê Khả Phiêu). 

Mới hai tuần trước tướng Suharto còn hét ra lửa, uy quyền 
đầy mình! Thế mà chỉ vài cuộc xuống đường của sinh viên, 
kéo theo người lao động dông đảo, qua đó hình nộm Suharto 
bị đốt, ảnh Suharto bị xé, người dân thét: cả gia đình 
Snharto là một ổ tham nhũng phải bị truy tố và xét xửi 
Suharto phải "đầu hàng", từ chức ngay. 

ở Việt nam kẻ đương quyền vơ vét tham nhũng cũng rộng 
khắp, tràn lan. ở Nam Dương, vợ Suharto (chết tháng 4- 
1996) bị gọi là "mụ 10 phần trăm", thì ở Việt nam các bà lớn 
cũng bị gọi là "bà 10 phần trăm? Hiện tài sản cả đại gia đình 
Suharto đang bị điều tra, có thể lên đến 14 tỷ đô-la. Sẽ khó 


tránh khỏi bị tù, tài sản bị tịch thu! 

Những người lãnh đạo cộng sản Việt nam còn rất hoảng khi 
thấy trên truyền hình quốc tế cảnh sinh viên tặng hoa cho 
quân lính bộ binh và xe tăng đến đàn áp mình; cảnh binh 
lính Nam Dương mỉm cười trước cảnh hình nộm tướng 
Suharto cháy phừng phực; và 16 quân nhân Nam Dương bị 
bắt giam và truy tố về tội bắn vào sinh viên đang biểu tình... 
Những hình ảnh mang nhiều ý nghĩa... 

Trông người lại nghĩ đến ta! Họ lo sợ, giật mình là điều tất 
nhiên. 

Vẫn chưa hết. Hà Nội thường rao giảng rằng đổi mới cần có 
kỷ luật. Kỷ luật và ổn định cần hơn dân chủ! Dân chủ là giá 
trị xa lạ của phương Tây! (họ làm như chủ nghĩa Mác không 
phải được họ du nhập từ xa, từ phương Tây!). Các chế độ 
quân phiệt đổ sập ở Thái Lan, Nam Hàn, Đài Loan, nay là ở 
Nam Dương, nêu rõ toàn bộ châu á cần đến dân chủ một 
cách cấp bách ra sao. 

Rõ ràng dân ở châu Âu, châu á, châu Mỹ, châu Phi... đều cần 
đến dân chủ, không có một ngoại lệ nào. 

Họ rất sợ sinh viên, thanh niên Việt nam, ở Hà Nội, Huế, Sài 
Gòn nhìn rõ hình ảnh sôi nổi ở Nam Dương những ngày 
tháng 5 vừa qua... Họ kiểm duyệt kỹ báo, đài truyền hình để 
những hình ảnh ấy không đến với nhân dân, đến tuổi trẻ... 
Cuối tháng 6-1998 vừa qua, Tổng Thống Hoa Kỳ đi thăm 
Trung Quốc, sự kiện này có ảnh hưởng ra sao đối với nước 
Việt nam? 

Chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Đưa Trung Quốc từng bước 
hòa nhập vào cộng đồng quốc tế là một chủ trương thích 


hợp, phù hợp với quyền lợi Mỹ đồng thời khuyến khích xu 
thế dân chủ hóa trong lòng xã hội Trung Quốc. 

Nhìn chung và theo cách nhìn dài hạn, điều này cũng có lợi 
cho xu thế dân chủ hóa ở Việt nam. Điều đáng lo, và cũng 
đáng buồn cho Việt nam là sự lãnh đạo của đảng cộng sản 
Việt nam vẫn trì trệ, chậm chân, bị bỏ lại đằng sau! Đổi mới 
đã chậm hơn Trung Quốc đến tám, chín năm (Trung Quốc 
khởi đầu từ 1978, Việt nam từ 1986), Trung Quốc có các nhà 
kiến trúc đổi mới chủ động tính toán đường đi nước bước 
(Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Chu Dung Cơ...) còn Việt 
nam thì bị động trong đổi mới, không nhất quán, loạng 
quạng... Giá trị sản lượng đầu người của Trung Quốc đã đạt 
hơn 460 đô la/ năm, Việt nam mới đạt hơn 300; dự trữ ngoại 
tệ Trung Quốc đạt đến 160 tỷ đô la, Việt nam chưa đến 2 tỷ? 
Chính do kinh tế quá thấp, chính trị quá yếu mà cái thế của 
Việt nam bị Trung Quốc bỏ xa lại sau. Nguyên nhân chỉ vì 
chính trị quá ư thủ cựu, cổ lỗ, đổi mới không dứt khoát. 
Trong quan hệ với Hoa Kỳ, Việt nam đã bỏ lỡ thời cơ lớn. 
Thời cơ ngay sau tháng 4-1975 và thời cơ 1990-1991 khi 
khối Liên xô đổ sập, chiến tranh lạnh chấm dứt. Lúc ấy Hoa 
Kỳ có nhu cầu hòa giải với Việt nam. Cuối 1991, ở 
Washington D.C., New York, California, Boston... tôi gặp trợ 
lý ngoại trưởng đặc trách Đông Nam á và Việt nam, các 
thượng nghị sĩ, dân biểu Hoa Kỳ, cố vấn an ninh tổng thống, 
các giáo sư Đại học Stanford, Harvard... họ đều mong đợi 
một dấu hiệu tích cực của Hà Nội trong cải thiện quan hệ 
Việt-Mỹ, giở sang trang sử mới trong quan hệ hai nước, có 
lợi to lớn cho hai nước, đặc biệt cho Việt nam. Điều này ở 


Việt nam cần một sự lãnh đạo thật sáng, nhìn xa, trông 
rộng, vượt qua quá khứ, quả đoán, mang tầm thời đại; điều 
mà những người lãnh đạo Việt nam hồi ấy do quá ư giáo 
điều, bảo thủ, do tự kiêu hão, không sao nhận ra? Hồi ấy, 
khi trao đổi với một số chính khách Mỹ, tôi đã cùng họ phác 
họa một tình bạn Mỹ-Việt mới, tiêu biểu cho thời đại mới, 
mang tính mẫu mực, tiền phong và khám phá, và tính đến 
khả năng sớm có cuộc thăm viếng lẫn nhau giữa các người 
đứng đầu hai nhà nước ở Washington D.C. và Hà Nội... Thế 
nhưng chỉ là ảo tưởng. Nhường bước cho sự hòa giải nổi bật 
đẹp đẽ giữa Nelson Mandela và Frederic de Klerk ở Nam Phi, 
cho con đường đàm phán giữa Arafat và Ra bin ở Trung 
Đông! Lãnh đạo Việt nam thua hẳn một cái đầu? Vì thiếu 
hẳn một cái đầu lãnh đạo!... 

Do sự lãnh đạo cổ hủ như thế mà đất nước Việt nam vẫn lỡ 
tàu hoài! Những chuyến tàu tốc hành của lịch sử đi tới phát 
triển, dân chủ và thịnh vượng. Dân ta vẫn cứ phải đứng ở 
sân ga mà nhìn, mà tiếc mà hổ thẹn vì thua kém thiên hạ. 
Đã đến lúc toàn thể đồng bào ta nhìn rõ tình hình trên đây, 
nhận ra nguyên nhân và tỏ thái độ. Không thể cam chịu bị 
cầm tù và lỡ tàu hoài! 

Việc Hà Nội trả lại tự do cho các ông Đoàn Viết Hoạt, 
Nguyễn Đan Quế, Lý Tống, các vị Thích Quảng Độ, Thích Tuệ 
Sỹ, Thích Trí Siêu... có làm cho quan hệ Việt-MỹỸ mau được 
cải thiện và gây khó khăn cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ 
của bà con ta ở trong và ngoài nước không? 

Không. Vì vẫn còn chừng 200 tù chính trị. Họ lùi bước này, 
nhưng nếu bà con ta thừa thắng, đẩy mạnh cuộc đấu tranh 


lên nữa cùng với việc vận động tăng mạnh áp lực quốc tế, 
thì họ sẽ còn phải lùi nữa. Họ bí lắm rồi. Tôi được tin từ bạn 
bè ở Bộ Ngoại giao Hà Nội, vừa rồi trong lãnh đạo họ có ý 
kiến khác nhau. Cuối cùng họ buộc phải đồng ý nhượng bộ 
vì tình thế kinh tế, tài chánh, ngoại giao đều bí, hầu như bế 
tắc. Chuyến đi của ông Phan Văn Khải sang Paris, Lon don, 
Bỉ, áo mới đây nhằm tranh thủ đầu tư thay cho các nhà đầu 
tư á Châu đang rút bớt đã không đạt kết quả. Cả Châu Âu 
đều chán nản với những lời hứa của Hà Nội, Quốc hội Châu 
Âu còn ép mạnh thêm về tôn trọng nhân quyền. Mới đây, 
chuyến đi của ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước sang Nga 
cũng chỉ là những lời hứa vì ông thủ tướng mới vẫn chưa 
được Quốc hội Nga chấp thuận. Món nợ đối với nước Nga lại 
quá lớn hơn 10 tỷ đô la? Chỉ còn trông mong ở cái Tối Huệ 
Quốc của Hoa Kỳ. Nhưng phía Hoa Kỳ không vội. Họ còn ép 
tiếp. Cuộc thương lượng về thương mại còn vòng vo chán? 
Danh sách tù chính trị Hà Nội chưa chịu thả - mà Hoa Kỳ và 
các nước phương Tây yêu cầu thả ngay - vẫn còn dài! Vì sao 
còn giam cầm ông Nguyễn Đình Huy? Vì sao nhiều linh mục, 
thượng tọa, mục sư còn nằm trong tù? Rồi còn các quyền tự 
do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội... được ghi trong 
Hiến pháp Việt nam và trong Công ước Quốc tế về quyền 
chính trị và quyền dân sự của công dân mà chính phủ Việt 
nam đã ký kết, nghĩa là cam kết thực hiện. Cái khó của Hà 
Nội là trao trả hết thì tay trắng, không còn gì để mặc cả. Mà 
trao trả theo kiểu nhỏ giọt thì càng bị níu áo, đòi nợ thêm 
gay gắt. Bế tắc là ở đó. 

Chỉ đến khi nào họ thật sự từ bỏ ách độc đoán, trả lại sòng 


phẳng quyền tự do cho toàn xã hội, tỏ ra thật lòng gia nhập 
một cách lương thiện vào cuộc sống có luật pháp của cộng 
đồng văn minh thì họ mới thoát khỏi sức ép từ mọi phía. 

Ông có tin rằng mây mù thế kỷ như ông tả có thể tan biến 
sớm không? 

Tùy thuộc ở cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay của bà con 
ta ở trong nước và sự hỗ trợ của đồng bào hải ngoại. Cuộc 
đấu tranh ở trong nước đang có xu hướng phát triển. Trong 
lá thư ngỏ mới đây (tháng 6-1998) của 10 nhân vật cộng 
sản vào loại "công thần" đã đe rằng nếu ông Trần Độ mà bị 
bắt thì sẽ có hàng vạn vạn đảng viên và quần chúng xuống 
đường để chống lại... 

Ông Hà Nghiệp, đảng viên kỳ cựu, cán bộ cấp cao, từng là 
trợ lý cho tổng bí thư Trường Chinh, gần đây lại công khai 
đòi đổi tên đảng (vì tên "cộng sản" là vô duyên, không thực 
tế, là ảo tưởng, không có nội dung gì thiết thực)..., đổi tên 
chế độ xã hội chủ nghĩa (vì không có thực chất, mỉa mai so 
với thực tế), từ bỏ chủ nghĩa Mác-lê (vì cả gần 80 triệu người 
Việt không còn gắn bó gì với cái học thuyết xa lạ này), từ bỏ 
chuyên chính vô sản (vì nó quá xa lạ, ai là vô sản ở Việt 
nam?), từ bỏ cả điều 4 của Hiến pháp (đảng cộng sản độc 
quyền lãnh đạo) vì trái với nền dân chủ, trái với nếp sống 
chính trị chung của thế giới... 

Những điều trên, tôi đã kiến nghị gác bỏ từ năm 1990. Nay 
lại đang rộ lên ở trong nội bộ đảng. Đây là những mây mù 
còn tồn đọng, sớm muộn sẽ tan vì nó xa lạ với dân tộc, với 
nhân dân, với thế giới. Cân gây nên tranh luận công khai, 
bình tĩnh, thấu đáo về các vấn đề này, điều mà nhóm lãnh 


đạo giáo điều đang ngăn cản. 

Cuốn sách best seller (bán chạy nhất) năm 1997 ở Pháp là 
cuốn La fin d une illusion (Kết thúc của một ảo tưởng) của 
giáo sư Sử học Francois Furier đã tả sự tan biến của bóng 
đen cộng sản, của phe xã hội chủ nghĩa, của Liên Bang xô 
viết - sự kiện lịch sử nổi bật nhất cuối thế kỷ này. Có lúc 
đông đảo trí thức, nhà chính trị lầm lẫn về bóng đen ấy ngỡ 
là chân lý, là mặt trời... Nó tan biến vì cái lõi phi nhân của 
học thuyết này và vì sự áp dụng đầy tội ác. Quả thật có lúc 
những thành tựu của nó rất hấp dẫn như cái Sputmik (vệ 
tinh nhân tạo đầu tiên), như Gagarine (nhà du hành vũ trụ 
đầu tiên), như tàu phá băng chạy bằng sức nguyên tử mang 
tên Lénine. Những Goulag (các trại tập trung) và cuộc xâm 
lược Afganistan đã phơi bày sự thật. Hệ thống này tan biến, 
không đè lại một vết tích văn hóa nào đáng kể (trong khi đế 
chế Napoléon còn để lại cho nền văn minh nhân loại một bộ 
luật có những tư duy pháp lý tiến bộ). 

Có lẽ tác dụng tích cực duy nhất của phe xã hội chủ nghĩa 
hiện thực là đã thúc đẩy cho các nước tư bản phát triển 
mạnh mẽ hơn về khoa học kỹ thuật, cải tiến chủ nghĩa tư 
bản liên tục, có hiệu quả và nâng cao phúc lợi xã hội cho 
người lao động trong cuộn thi đua hòa bình giữa hai hệ 
thống xã hội đối lập. Vì thế, có người nhận định rằng con đẻ 
của phe xã hội chủ nghĩa hiện thực thì ốm yếu, còi cọc nên 
chết yểu; còn "con hoang" (không cố ý đẻ ra) thì lại kháu 
khỉnh và sống dai! 

Vậy thì các vị Nguyễn Đức Bình, Đoàn Khuê. Lê Đức Anh, Lê 
Khả phiêu... còn lưỡng lự gì mà chưa chia tay với quá khứ, 


góp sức làm cho mây mù về nhận thức chính trị tan biến 
khỏi bầu trời Việt nam còn u ám, để mặt trời văn minh, tiến 
bộ của thời đại ló rạng trên giải đất hình chữ S còn bất hạnh 
này! 

Có người cho rằng ông có vẻ vẫn gần những người "cộng 
sản " hơn những người "quốc gia , điều ấy có đúng không? 
Đúng, mà cũng không đúng 

Vì tôi vốn ở trong đảng cộng sản, trong quân đội Nhân Dân. 
Quan hệ xã hội tôi rất rộng. Cho nên số bạn bè từng ở trong 
đảng và trong quân đội khá đông. Phần lớn tôi vẫn giữ tình 
bạn với họ. Vì phần lớn, họ vẫn là những người yêu nước. Tôi 
vẫn giữ quan hệ với bè bạn trong nước, mặc dầu bị chính 
quyền kiểm soát. Với những người "quốc gia" cũ, tôi không 
ngại gần gũi, quan hệ, trao đổi ý kiến. Vì tôi cho rằng họ đều 
có lòng yêu nước, tuy ít hay nhiều, với những kiểu cách khác 
nhau. Có một số trở thành bạn, có người trở thành bạn thân. 
Tôi thấy cách nhìn của một số người lãnh đạo cộng sản cực 
đoan, phân chia rành mạch hai trận tuyến đối lập rồi nhận 
định theo kiểu: người kém nhất của phe mình cũng còn hơn 
là kẻ cao nhất, tài giỏi nhất của phe "chúng nó". Cho nên họ 
buộc nhân dân, đảng viên phải giữ lập trường vững vàng: 
gọi ông Diệm, ông Thiệu là "thằng". 

Người "quốc gia" cũng có người cực đoan có quan niệm 
tương tự: cộng sản là xấu tuốt luốt, là "chúng nó", là đồ bỏ 
đi, "cả gói"! 

Tôi cho rằng phía nào cũng có người tốt, người xấu Hiện nay 
tôi lấy tiêu chuẩn "độc đoán" hay dân chủ" để đánh giá tốt, 
xấu, để chọn bạn mà chơi. 


Với ai tôi cũng giữ thái dộ cởi mở, ngay thật và cố tìm ra 
mặt tốt. Nếu vì nói thắng, nói thật, có người phật lòng, tôi 
xin họ thông hiểu. Thà mất lòng trước mà được lòng sau còn 
hơn. Và châm ngôn ta có câu: thuốc đắng dã tật, nói thật 
mất lòng. Còn ai cố tình hiểu sai, chụp mũ tôi, tôi tự nhận lỗi 
về mình, vì tôi chưa có đủ sức làm cho họ hiểu. Thế thôi 

Ông có lời nhon thêm gì nữa với cộng đồng ta ở hải ngoại? 
Tôi rất mừng là số người có cách nhìn cực đoan không còn 
nhiều. Số bà con ta theo dõi kỹ phong trào dân chủ ở trong 
nước và tỏ ý ủng hộ các chiến sĩ dân chủ - dù đó là ông 
trung tướng cộng sản, ông cựu ủy viên Trung ương, hiện là 
đảng viên cộng sản - ngày càng đông đảo trong cộng đồng 
ta. Một số chiến sỹ dân chủ ở trong và ngoài nước đang phối 
hợp thảo ra một tuyên bố chung, tuyên ngôn chung, hoặc 
gọi là hiến chương chung, một kiểu xã ước (Contrat Social) 
chung gì đó để trong và ngoài nước cùng đồng tình trên một 
quá trình chuyển từ chế độ độc đoán sang một chế độ dân 
chủ trong hòa bình, một kiểu cương lĩnh tối thiểu, đúng vào 
dịp cuối thế kỷ này. 

Sự đồng tình càng sâu rộng thì tạo nên sức ép với chính 
quyền trong nước càng lớn, càng có hiệu quả. 

Muốn vậy mỗi người phải tự vượt qua chính mình, vượt qua 
thù hận lưu cữu ở hai bên, giang tay anh em ruột thịt ra với 
nhau, hòa giải và hòa hợp trên hành động thực tế, chung 
sức trong sự nghiệp xây dựng dân chủ cho quê hương. Đức 
Khổng Tử xưa kia từng nói: người quân tử biết khoan dung 
thay thù hận. 

Chúa Giê-su cũng từng nói: chúng ta cần biết thương yêu và 


cầu nguyện cho kẻ thù địch về những sai lầm của họ. 

Tôi biết anh em từng ở bên kia chiến tuyến với tôi đến nay 
vẫn không tin tôi, cho tôi là "cò mồi", "chim mồi", "trá hình", 
làm "tình báo". Tôi không oán trách ai nặng lời với tôi, chỉ tự 
trách mình là chưa làm cho hiểu thật rõ mình. Tự tôi có lỗi. 
Có người khi nghe tôi nói chuyện, hoàn toàn đồng ý tán 
thành những suy nghĩ của tôi, nhưng lại yêu cầu tôi: "Nhưng 
xin ông chớ nói với ai là tôi đã gặp ông và tán thành những 
điều ông nói". Tôi buộc phải tôn trọng yêu cầu ấy, nhưng 
lòng dạ không thư thái. Sao lại vậy? Có người trả lời: "Vì 
cộng đồng này phức tạp lắm, ông không biết đâu. Những kẻ 
quá khích có thể khiêu khích, gây sự, thậm chí hành hung 
chúng tôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Có kẻ dọa bắn bỏ 
những người mà họ chụp cho cái mũ vô lý là "phản bội", "trở 
cờ". 

Tôi mong tất cả bà con ta, bất kể trong quá khứ từng ở bên 
nào, quê hương Bắc hay Nam, hay Trung, lớn tuổi, trung 
niên và các bạn trẻ, hiện ở Hoa Kỳ, châu Âu, Cháu úc, ở 
Đông Âu hay Liên xô cũ, hãy tập trung tất cả sức đấu tranh 
vào cuộc vận động dân chủ hiện nay, biểu thị đồng tâm 
nhất trí trên một phương án chung. Hãy gắn nỗi đau của mỗi 
người vào nỗi đau chung của hơn 70 triệu đồng bào trong 
nước chưa được hưởng tự do xứng đáng với con người. 
Chúng ta là một đàn gà cần mẫn, nòi giống đẹp, có cùng 
chung một mẹ, do hoàn cảnh, do sự thúc ép của xung 
quanh, đàn gà vĩ đại ấy ly tán, rồi xung đột, cào mổ nhau, 
giết hại nhau, nay hãy họp đàn lại, đùm bọc nhau, chữa cho 
nhau những vết thương lòng còn rỉ máu, hòa thuận tin yêu 


nhau sống dưới đôi cánh ấm áp vĩ đại của bà mẹ Tổ quốc 
Việt nam thân yêu đời đời... " 

Viết xong ở Paris (Pháp) tháng 6, 1998. 

Sửa chữa, bổ xung ở Vancouver (Canada) tháng 9, 1998. 


PHụ LụC 

Lá THƯ VIếT TAY Gửi ÔNG LÊ KHả PHIÊU 

Dưới đây là lá thư tác giả viết tay gửi cho ông Lê Khả Phiêu 
từ đầu năm 1997, khi đã có dự định cử ông Lê Khả Phiêu 
thay thế ông Đỗ Mười làm Tổng bí thư đảng cộng sản Việt 
nam, nhân vật số một của chế độ cầm quyền. 

Tôi từng quen biết ông Phiêu, vì là cùng một lứa sĩ quan từ 
Trung tá lên Thượng tá, rồi Đại tá Quân đội Nhân dân. Tôi 
gặp ông nhiều lần trong các cuộc hội nghị quan trọng của 
Quân đội, cửa đảng cộng sản, khi ông là chủ nhiệm chính trị 
Quân đoàn 2 hồi 30 tháng 4 năm 1975 và sau đó là chủ 
nhiệm chính trị Quân tình nguyện Việt nam ở Cam Bốt từ 
đầu năm 1979... 

Bức thư này đã được đưa tận tay ông phiêu tháng 5-1997. 
Tôi đặt hy vọng rất dè dặt ở kết quả. Vì cho đến nay, ông 
Tổng bí thư mới vẫn giữ giọng điệu cũ công thức và giáo 
điều trong các bài phát biểu, ông còn về thăm quê ở Đông 
Sơn, Thanh Hóa với vẻ quan cách lễ nghi rớm, kiểu vinh qui 
bái tổ, còn làm lễ ở đền Vua Lê (với ngụ ý khai sáng một 
triều đại tân Hậu Lê) và thăm Mộ Tổ Hùng Vương rất ồn ào ở 
Vĩnh Phú... 

Cái tâm cỡ lớn của "vĩ nhân" này được một nhà báo hóm 
hỉnh ở Bắc Hà nhận xét là: mèo mù vớ cá rán! Câu chuyện 


ngụ ngôn của La Fontaine về con ếch phình bụng để bằng 
con bò có thể là bài học bổ ích. 

Tôi gửi lá thư này chỉ là để yên tâm rằng đã gửi một tín hiệu 
thiện chí, đã chân tình góp ý và cảnh báo về tình hình sẽ 
xấu tê hại nếu không có một quyết định hệ trọng về chính 
trị theo hướng dân chủ hóa, hòa nhập mạnh bạo với thế giới 
văn minh. 

Người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản vẫn còn quyến 
luyến với bóng đen của quá khứ và chưa muốn xua tan 
những mây mù của thế kỷ còn đè nặng lên hiện tại và tương 
lai của đất nước. 

Thêm nữa, vừa qua (giữa năm 1998) một số quan chức ở 
Ban Văn Hóa và Tư Tưởng của Trung ương đảng cộng sản 
cùng một số quan chức ở ngành công an đã dựa vào việc tôi 
gửi bức thư này cho ông Lê Khả Phiêu để tung tin xuyên tạc 
rằng: Bùi Tín hiện đang ở trong tình trạng bị đát, sức khỏe 
giảm sút, xa vợ con, không bạn bè, cuộc sống chật vật cô 
đơn tinh thần sa sút... nên đã tô ra hối hận, ngô ý xin về 
nước sống yên thân (!)... 

Do sự xuyên tạc trên đây, tôi thấy cần công bố bức thư này 
trước công luận để đồng bào trong nước và ngoài nước hiểu 
rõ việc tôi làm với tinh thần lạc quan, nhất quán, tin tưởng 
vững chắc ở tương lai ra sao. 


Paris 1-3-1997 
Kính gửi Anh Lê Khả Phiêu 
Hà Nội 


Tôi từng biết và gặp anh ở Sài Gòn (30-4-75) khi anh ở Quân 
đoàn 2, và hồi 1979 và 1980 ở Nom Pênh. 

Nay đối với anh, tôi ở xa, về nhiều mặt. Năm nay đang thay 
một thế hệ lãnh đạo. Cờ đang đến tay anh, với trách nhiệm 
rất nặng trước đất nước, nhân dân, trước đảng cộng sản. 

Đời một người chỉ thoáng qua giữa cái vô tận. Để lại được gì 
tốt đẹp trong lòng dân? Tiếng thơm sẽ còn lại lâu bền. 

Tình hình đến nay đã chín cho bước đi mạnh dạn, quả đoán, 
thực hiện những cải cách chính trị tiến kịp với những cải 
cách kinh tế, để đổi mới được toàn diện, đồng bộ, hài hòa, 
không vấp váp, đình. Càng quý những thành tựu vừa qua, 
càng cần thúc đẩy đổi mới thêm một bước, như dư luận anh 
chị em trí thức, nhà kinh doanh, tuổi trẻ... có tâm huyết và 
trí tuệ yêu cầu, như dư luận quốc tế chờ đợi 

Tôi chắc anh đã nghĩ đến những điều ấy. Những vật cản 
ngáng trở đổi mới về chính trị đã giảm bớt. Lúc này chính là 
thời cơ để đề xướng và chủ động thực hiện. Rất mong anh 
chọn những trợ lý tốt, thành một nhóm đồng lòng thúc đẩy 
cải cách toàn diện theo cách riêng của Việt nam, từ đó 
thuyết phục rộng rãi cơ quan Nhà nước, đảng theo hướng 
tích Ta có thể đi sớm, đi nhanh hơn Trung Quốc về mặt này. 
Tôi nghĩ rằng đã đến lúc anh gặp một số anh em trí thức ở 
miền Bắc và ở miền Nam từng có những ý kiến xây dựng 
theo hướng dân chủ hóa; kể cả những người từng bị tù hay 
hiện đang còn ở tù chỉ vì những kiến nghị dân chủ hóa; anh 
em trẻ, các nhà kinh doanh ngay thật, các cụ tuổi cao đã về 
hưu mà trí tuệ còn trẻ... đều có thể tạo nên những cảm 
hứng chính trị mới mẻ cho người lãnh đạo. Tôi tin rằng anh 


sẽ có thái độ lắng nghe, bình đẳng, cân nhắc những gì là 
đúng thì tiếp thu, làm cho tư duy chính trị thêm giàu có, sắc 
sảo, khỏe và trẻ. 

Tôi tin tường chắc chắn rằng cả một khối người lương thiện, 
yêu nước mình, thương dân mình, am hiểu tình thế và thời 
đại sẽ lập tức đứng dậy sau lưng anh! Cả một đại khối người 
Việt ở nước ngoài sẽ biểu đồng tình. Cả thế giới sẽ hoan 
nghênh những hành động sáng suốt ấy? Tất cả đều chờ! Rất 
nhiều anh em trong đảng và ngoài đảng mong rằng sẽ có 
một phiên họp đặc biệt của trung ương đảng bàn về một số 
vấn đề lịch sử còn tồn đọng, mà những kết luận cũ đã tỏ ra 
lỗi thời: như về vụ Nhân Văn Giai Phẩm; "vụ án xét lại chống 
đảng làm gián điệp cho nước ngoài"; việc bỏ tù hàng trăm 
ngàn viên chức sĩ quan cũ ở miền Nam; sự kiện thuyền nhân 
bị thảm; việc thu vàng, buôn bãi, bán tàu với vô vàn nạn 
nhân thê thảm... 

Anh đã biết rõ những kết luận chính thức cũ: đảng luôn 
đúng; tất cả những người trong các vụ việc ấy đều có tội 
nặng, đảng hết sức nhân đạo, công minh, không có gì phải 
xem xét lại... là khiên cưỡng, trái đạo lý và trái với sự thật 
đến thế nào! Nếu không thanh toán sòng phẳng những vấn 
đề quá khứ nặng nề thì không thể giải quyết đúng các vấn 
đề hiện tại, để mở đường cho tương lai sáng rõ. 

Mong anh sẽ là người đứng ra triệu tập một cuộc họp trung 
ương đảng như thế - một cuộc họp Quốc hội đặc biệt sẽ tiếp 
theo để mở rộng đồng thuận. Sinh lực của đất nước này, của 
nhân dân này vốn trọng chính nghĩa, công bằng, bao dung 
sẽ bật dậy! Tôi hình dung sẽ như là khí thế của Cách mạng 


tháng 8 hơn nửa thế kỷ trước! 

Anh đã góp phần lãnh đạo đất nước đổi mới về kinh tế, bước 
đầu đổi mới nền hành chính, cải tiến quân đội, đấu tranh 
chống tham nhũng, xây dựng luật pháp... nay đất nước cần 
đổi mới tiếp theo cho sâu sắc hơn nhằm thúc đẩy đà phát 
triển với tốc độ cao và chất lượng cao hơn; mong rằng anh 
không phụ lòng ao ước và mong đợi của nhiều lớp người đặt 
ở nơi anh. 

Tôi vẫn sống ở Pháp. Nhớ gia đình, nhớ quê hương khôn xiết. 
Tôi rất tự hào về những việc đã làm hơn sáu năm nay vì cảm 
thấy nó có ích phần nào cho đất nước. Đời sống riêng khó 
khăn nơi đất người, nhưng lương tâm tôi thanh thản. Tôi 
không hề có tham vọng cá nhân nào. Danh lợi tôi không 
màng. Tôi đã thất thập cổ lai hy. Sức lại yếu. Tôi chỉ mong sẽ 
góp phần làm một tờ báo tư nhân thật trung thực - một tờ 
báo tự do của công dân, rất cần cho đất nước để hình thành 
công luận, góp phần xây dựng xã hội có luật pháp. 

Tôi luôn sẵn sàng góp ý kiến với các anh trên tinh thần xây 
dựng. Tôi cũng có thể là gạch nối để cải thiện quan hệ giữa 
Nhà nước ta với Hoa Kỳ, các nước phương Tây, và với cộng 
đồng người Việt ở nước ngoài, mà tôi có một số quan hệ tốt. 
(Vài ngày nữa tôi đi Chicago dự cuộc họp tổng kết về Chiến 
tranh Việt nam, theo lời mời của Lầu Năm Góc và Viện Hải 
quân Hoa Kỳ). Tôi cũng quen khá thân với một số thượng 
nghị sĩ trong ủy ban Châu á Thái Bình Dương của Quốc hội 
Hoa Kỳ. 

Tôi rất mong nhận được hồi âm của anh. Tôi sẵn sàng giữ 
liên hệ với anh qua thư, điện thoại, fax, qua những anh em 


làm việc ở chỗ anh. Tôi hy vọng anh hiểu đây là những suy 
nghĩ tâm huyết của tôi. Tôi vẫn tin rằng trong đảng cộng sản 
không thiếu những người không chạy theo bả phú quý giàu 
sang, thật lòng yêu nước thương dân, mong mỏi nước ta 
sớm hòa nhập thật sự với thế giới hiện đại, mà dân chủ là 
một giá trị lớn lao. Chắc anh hiểu rõ hơn hết là vấn đề nhân 
quyền, thái độ khe khắt với các tôn giáo, tù chính trị... đang 
là cản trở nguy hiểm cho sự hòa nhập. Tự sự lãnh đạo của 
đất nước mình nhìn xa trông rộng mới cất bỏ được sự cản trở 
ấy. Đó là hạnh phúc của dân tộc đã tìm lại thấy mình, một 
Việt nam ruột thịt, độc lập tự do, hãnh diện nhập chung 
hàng ngũ các dân tộc tự do của thế giới đang tiến tới thế kỷ 
21. 

Gửi anh lời chào tin cậy. 

Bạn chiến đấu cũ, 

Bùi Tín 

Điện thoại và fax: 

(0) 1.48367598 

1 Guilletat 93120 La Courneuve 

(Pháp) 


Phụ lục 1: (Do bạn đọc bổ xung) 


Bức Thư của Đại Tá CSVN Nguyễn Trần Thiết 


Đại tá: NGUYỄN TRầN THIẾT 
NHà BáO - NHà VĂN 


25A Phan Đình Phùng 

Ngày 22 tháng 8 năm 1997 

ĐI:280048 

Kính gửi: Thủ Trưởng Tổng Cục Chính Trị 

Sau ba tháng vào TP HCM, khi trở ra Hà Nội tôi được các bạn 
đồng nghiệp trao cho tập tài liệu kèm theo đây để phân tích. 
Tôi đọc tới lần thứ ba mới bầy tỏ chính kiến: đây là chuyện 
thật. 

Tôi không rõ thủ trưởng TCCT [tức Tổng Cục Chính Trị] đã 
biết việc này chưa và đã có biện pháp ngăn chặn không cho 
chuyện tương tự xảy ra chưa, nên xin phát biểu ý kiến riêng. 
Cách đây 3 hoặc 4 năm, Thư Viện Quân Đội giao cho tôi 4 
tập "Đường Thời Đại " đề nghị tôi đọc và có tham luận trong 
hội thảo. Tôi nhận lời. Là người cầm bút, tôi rất trân trọng 
các tác giả. Tôi nghe kể nhiều huyền thoại về Đặng Đình 
Loan. Từ cán sự 3 hoặc 4 gì đó đã ra khỏi biên chế, Loan đã 
làm cách nào lọt vào các hội nghị tổng kết quân sự cấp 
chiến lược; Loan được nhiều cấp trung tướng, thượng tướng, 
đại tướng tiếp và đến thăm nhà; Loan đã xoay cách nào để 
có trên 300 triệu tài trợ để xuất bản "Đường Thời Đại ". Loan 
sắp phục hồi Đảng tịch, được nâng lên cấp chuyên viên 8; 
Loan rất giàu. 

Tôi không quan tâm đến chuyện ngoài lề. Không cần vắt óc 
suy nghĩ, chỉ cần ngồi chép được 2000 trang đã đáng phục 
rồi. Tôi đọc "Đường Thời Đại ", là người trong cuộc, đã có 
nhiều tài liệu viết về đề tài chiến tranh, tôi nhận ra ngay 
nhược điểm không có gì bù đắp nổi của tác giả "Đường Thời 
Đại ": Đó là anh thiếu vốn sống, không có mặt ở chiến 


trường, trình độ khái quát yếu, lại tham vọng vươn quá cao. 
Tôi từ chối đọc tham luận vì mình khen lấy lệ sẽ không thật 
lòng; nếu mình chê sẽ không hợp ý Ban Tổ Chức và tác giả. 
Gần đây tôi được thông tin là Loan đã xin tài trợ thêm được 
900 triệu, được phục hồi Đảng; được nhận lương chuyên 
viên 9, tôi thoáng ngạc nhiên vì Loan chưa phải hội viên Hội 
Nhà Văn sao lại được ưu ái quá mức như vậy ? Hôm nay đọc 
tài liệu này, tôi mới rõ chân tướng của Đặng Đình Loan. Loan 
là kẻ đầu cơ chính trị, buôn chính trị. Loan hồ đồ, chủ quan, 
suy diễn những việc xảy ra theo sự hiểu biết hời hợt của 
mình. Tôi trách Loan một phần, nhưng trách Tỉnh ửy Thừa 
Thiên - Huế hai lần. Nếu lãnh đạo tỉnh không bật đèn xanh, 
không cho phép, làm sao Đặng Đình Loan có diễn đàn ? Có 
lẽ Loan là người đầu tiên của nước ta phê phán anh Giáp ở 
Điện Biên Phủ. Tôi là phóng viên của báo QĐND [tức Quân 
Đội Nhân Dân] ở Điện Biên Phủ, sống cạnh lán anh Giáp và 
trong suốt chiến dịch tôi không một lần gặp anh Nguyễn Chí 
Thanh, tại sao Đặng Định Loan dám đổi trắng thay đen khi 
mọi nhân chứng còn sống ? Nghị quyết 15 do ai soạn thảo 
đã có kết luận của Trung Ương, sao Loan còn dám nói ngược 
lại mà các thính giả - đặc biệt là các đồng chí có chức có 
quyền trong tỉnh ủy - không phản ứng lại ? 

Tôi không đi vào tranh luận từng điểm với Loan vì khi người 
nói có động cơ không trong sáng với dụng ý bóp méo, xuyên 
tạc lịch sử theo nhận thức chủ quan của mình thì nội dung 
sẽ rất sai lệch. Tôi giật mình vì những nội dung cuối trang 3, 
đầu trang 4. Tại sao chuyện cung đình lớn như vậy, hệ trọng 
như vậy mà Loan dám đưa ra công khai phê phán ? Tôi hoàn 


toàn không tin anh Võ Văn Kiệt đánh giá anh Giáp là con số 
không, và chả có cơ sở nào để tin rằng việc Bộ Chính Trị 
không đồng ý anh Giáp là chủ tịch danh dự Hội Cựu Chiến 
Binh. Việc đồng chí Lê Đức Anh đưa ra lời khuyên Loan "nên 
đứng lơ lững có lợi hơn " là đúng hay sai sự thật? Tại sao 
anh Anh có quan hệ quá mật thiết với Loan như vậy? Phải 
chăng Loan dụng ý tô vẽ cho mình trong mọi cơ hội? 

Dựa vào những ý kiến phân tích trên đây, tôi để nghị: 

1/ Tổng Cục Chính Trị ra thông báo không công nhận nội 
dung buổi nói chuyện của Đặng Đình Loan. Phê phán những 
người tổ chức cho Loan nói chuyện là sai nguyên tắc. 

2/ Rà xét lại và thu hồi những quyền lợi Đặng Đình Loan 
hưởng bất hợp pháp như: 

a/ Thu hồi toàn bộ tiền trợ cấp sáng tác cho Loan 

b/ Xóa tên Đặng Đình Loan trong danh sách Đảng viên. 

c/ Nếu thực sự đã có quyết định đề bạt Loan lên chuyên viên 
cấp 9 (hay chuyên viên 7, 8), ta nên thu hồi lại, trả Loan về 
vị trí xuất phát của anh ta. 

d/ Tịch thu những tài sản bất minh của Đặng Đình Loan. 

đ/ Cảnh cáo những người tổ chức nói chuyện. 

Với trách nhiệm của Đảng Viên là Nhà Văn, tôi xin phản ảnh 
để thủ trưởng TCCT tường và có cách xử lý thích đáng 

Kính 

(ký tên) 

Nguyễn Trần Thiết 


*k********x% 


(Tài liệu 2, nguyên văn) 


Bản Tường Trình 

Về Việc Đặng Đình Loan Tổ Chức Nói Chuyện Với Một Số Cán 
Bộ Nhằm Đả Kích Một Số Đồng Chí Nguyên Là ủy Viên Bộ 
Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. 


Một số tư liệu về Đặng Đình Loan: 

Đặng Đình Loan sinh năm 1943 tại Phong Điền (Thừa Thiên - 
Huế). Trước 1966 là sinh viên Đại Học Tổng Hợp Văn ở Hà 
Nội. Năm 1966 vào làm phóng viên thông tấn xã ở Quân 
khu Trị Thiên. Đã có vợ và 2 con ở Phong Điền, sau đó bỏ vợ 
con ra Hà Nội lấy vợ khác (cô Linh - bác sĩ, vợ liệt sĩ đã có 1 
con gái với chồng liệt sĩ). Năm 1974, bị ốm ra điều trị ở Hà 
Nội (có tin khác là đào ngũ ra Hà Nội), bị khai trừ ra khỏi 
Đảng từ năm 1974 (theo cung cấp của một số cán bộ quen 
biết). Cũng có tin là tự ý bỏ sinh hoạt Đảng. 

Nhưng lại có người có chức, có quyền (?) 1989 không biết vì 
động cơ gì đã tìm cách phục hồi đảng tịch cho Loan (dù đã 
bị khai trừ hoặc bỏ sinh hoạt Đảng hơn 20 năm rồi mà lại 
được phục hồi Đảng tịch là một việc làm sai nguyên tắc về 
Đảng - cần phải xem xét lại). Đã bằng nhiều cách thu nhập 
rất nhiều tư liệu của địch (miền Nam) và cả Bộ Quốc Phòng. 

Từ một nhà báo không tên tuổi, mới viết mấy tập "Đường 
thời đại" mà đã tự phong mình ngang hàng với Tolstoi (Liên 
Xô) viết Chiến Tranh và Hoà Bình. 

Chỉ một thời gian ngắn không biết từ nguồn tiền nào đã xây 
được một nhà 5 tầng ở Hồ Tây (Hà Nội). 

Theo các nguồn tin chính xác: 

Năm 1994, một lần tại Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) Loan cũng 


đã đả kích Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Và năm 1995, một 
lần nói chuyện ở Huế với nội dung như trên... có thể có 
nhiều buổi nói chuyện khác nữa với cá nhân và tập thể. 

Cụ thể buổi nói chuyện của Loan ngày 20/11/1996 tại khách 
sạn Thắng Lợi số 10B đường Nguyễn Huệ (Huế!. 

Thời gian từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 20/11/1996. 

Danh sách mời dự kiến 16 đi 12 cán bộ (có danh sách cụ 
thể) Loan có nhờ một phó giám đốc công an tỉnh đi mời 
người. 

Vào đề Loan nói: "Tôi vào Huế công tác để thăm các bác và 
để viết tiếp chiến tranh cục bộ. Hôm nay, nói chuyện có tính 
chất tâm tình. Trước khi vào có báo cáo anh Thắng (1) và 
các anh trong Thường Vụ Tỉnh ủy nhất trí cho nói chuyện." 
Loan hỏi Thuyên (nguyên cán bộ thông tấn xã, bạn quen 
của Loan) là đã kiểm tra có ai gài máy ghi âm không, 
Thuyên trả lời "có kiểm tra rồi " không có gì. 

Loan nói tiếp: "ý anh Mãn (Phó Bí Thư Tỉnh ủy) là nên tổ 
chức buổi nói chuyện này tại văn phòng Tỉnh ủy hoặc nhà 
khách của Tỉnh ủy. Anh Mãn nói không đồng tình nói chuyện 
ở khách sạn Thắng Lợi đâu ". 

Đề nghị cho gọi bằng "anh" cho thân mật. "Các anh cứ nêu, 
có gì thì thằng em xin nói", lời Loan. 

"Tôi là người viết sử nên tôi nói về sử kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ. Cuộc kháng chiến thắng lợi là công của 
tập thể nhưng có nhiều người muốn ôm thành tích vào 
mình." 

Ông Giáp: 

Trong lịch sử thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 


quân, Bác Hồ không giao cho ông Giáp mà giao cho ông 
Phùng Chí Kiên. Nhưng ông Giáp lại nói Bác Hồ giao cho ông 
ấy. Bác Hồ không giao, nhưng sau đó ông Giáp xu nịnh Bác 
nên Bác giao cho ông Giáp làm Bộ Trưởng Quốc Phòng. Ta 
quá ngây thơ chứ những tay chuyên gia Trung Quốc sang 
giúp ta cũng công nhận như vậy. 

Chiến dịch biên giới ông Giáp không chỉ huy. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ ông Giáp nhát gan nằm suốt trong 
hầm, ông Giáp phạm sai lầm cho kéo pháo vào, rồi kéo pháo 
ra. Mà chỉ huy Điện Biên Phủ là đồng chí Nguyễn Chí Thanh, 
Hoàng Văn Thái, sau thắng lợi Điện Biên Phủ ông Giáp giành 
thắng lợi về mình. 

Sai lầm năm 1958 của ông Giáp là giải giáp 8 vạn quân. 

Khi ra Bắc, ý đồng chí Duẩn là số quân miền Nam ra Bắc tập 
kết phải giữ lại để đưa trở lại vào Nam. Nhưng ông Giáp cho 
2 vạn quân ra nông trường. Khi ông Duẩn ra Bắc rất tức. Do 
vậy khi miền Nam và Trị Thiên cần thì không có quân. 

Nghị Quyết 15: 

Ông Giáp vỗ ngực tham gia biên tập nhưng thực chất ông 
Giáp không biết gì. Khi đồng chí Lê Duẩn ra Bắc đề xuất 
người viết là ông Duẩn chứ ông Giáp không biết gì. 

Ai cũng phạm sai lầm, kể cả Bác Hồ trong cải cách ruộng 
đất để nội bộ đánh nhau tan tác, nhưng Bác Hồ biết sai và 
sửa. Nhưng đằng này họ thấy sai mà không chịu sửa. 

Ông Trường Chinh thân Trung Quốc, bệ nguyên xi trường kỳ 
kháng chiến của Trung Quốc về Việt Nam làm sai mẹ. Kể cả 
cải cách ruộng đất. Sau thất bại dân không tin. 

Chuyện 10 tướng tài của thế giới mà Hoàng gia Anh phong 


tặng ông Giáp làm gì có, mà do một nhà báo nước ngoài đưa 
tin rồi báo ta đưa tiếp thế thôi. 

Tết Mậu Thân: 

Cuối năm 1963 và đầu năm 1964 ta dự kiến sẽ đánh lớn. 
Người chỉ đạo là đồng chí Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng 
Văn Thái. Người viết là thiếu tướng Vũ Quang Hồ. Nhưng tại 
sao ta không làm vì Mỹ mở chiến tranh cục bộ. Vì vậy, kế 
hoạch đó bỏ vào tủ sắt. 

Năm 1967 chiến tranh lên đến tột đỉnh. Ta biết rằng Mỹ đã 
đuối sức. Vì vậy, ta thực hiện kế hoạch Tết Mậu Thân 1968 
(theo dự thảo năm 1963, 1964). Thời kỳ đó ông Giáp nghỉ ở 
Mát-cơ-va gặp Khơ-Rút-Xốp thì làm gì có Giáp chỉ huy. Các 
điện ký đều do đồng chí Ba Duẩn ký, và Hoàng Văn Thái. 
Sau đó mới mọc thêm chữ Văn ra trước. 

Tết Mậu Thân ta tập kích rồi rút chứ không giữ. Nhưng vì sai 
lầm của ông Giáp là trụ lại nên để mất đất, mất dân. Và sau 
Mậu Thân, Giáp mới bay về. Giáp rất sợ nguyên tử nên tránh 
qua Liên Xô, sau đó biết Mỹ không có khả năng sử dụng hạt 
nhân nên Giáp mới về. 

Chiến thắng 1975: 

Sau hiệp định Pari (1975) Lê Duẩn giao cho Bộ Tổng Tham 
Mưu chuẩn bị kế hoạch. Ông Giáp đề xuất kế hoạch 4 năm 
(1975 - 1979) ông Giáp chỉ đạo cho Hoàng Văn Thái làm, 
triển khai thông qua tại Đồ Sơn, ông Duẩn bảo: "Nếu 4 năm 
thì đừng có đánh nữa " nên không quyết định, sau đó ông 
Duẩn chỉ đạo ông Thái viết kế hoạch 1975 - 1976. Trong 
cuộc họp đó không có ông Giáp. Nhưng đến chiến thắng 
1975 thì Giáp ôm thành tích về mình. 


Suốt cả quá trình chống Mỹ, Giáp chỉ đạo bè lũ Đặng Kim 
Giang chống Đảng. Giáp thân Liên Xô, cung cấp tài liệu cho 
Liên Xô. 

Bác Hồ dặn mọi việc không cho ông Giáp biết nên các cuộc 
họp Bộ Chính Trị chỉ có: ông Đồng, ông Duẩn, Trường Chinh 
và Bác Hồ (Loan đã nêu một ví dụ rất láo xược. Nó ví: Bác 
Hồ như Lê Lợi, còn Lê Duẩn như Nguyễn Trãi). 

Loan nói: "Tại sao thời kỳ đó ta không loại Giáp. Vì đó là vấn 
đề sách lược. Giáp thân Liên Xô, để Giáp lại, Liên Xô mới chỉ 
viện cho ta, nếu loại ra Liên Xô sẽ cắt viện trợ. 

- Đến thời điểm Đại hội Đảng lần thứ 5, ta kiên quyết loại 
Giáp ra khỏi Trung Ương. Nhưng có một thế lực bảo vệ cho 
ông Giáp là Học Viện Quân Sự (ông Thảo, ông Trà kết bè với 
nhau bảo vệ cho được ông Giáp). 

Ông Lê Đức Thọ kiên quyết loại bỏ ông Giáp, Thọ báo cáo 
với ông Duẩn: "Để tôi loại bỏ Giáp ra cho rồi ". Nhưng ông 
Duẩn không đồng ý: "Làm như thế là tồi tệ ". 

Khi đó ông Chinh cũng chống ông Giáp. Đến khi ông Duẩn 
ốm nặng. Ông Thọ muốn ông Duẩn giao Tổng Bí Thư cho 
mình. Ông Duẩn không đồng ý nên Thọ bất mãn và cấu kết 
với ông Giáp. Ông Duẩn cũng không muốn giao cho ông 
Chinh nên ông Chinh cũng bất mãn cấu kết với ông Giáp. 

Vì vậy, vụ án Đặng Kim Giang cứ kéo dài mãi vì có thế lực 
bảo vệ cho nó, ông Duẩn muốn giao Tổng Bí Thư cho ông 
Nguyễn Văn Linh nhưng ông này hữu khuynh. Khi ông Linh 
mới lên làm có mặt tích cực, nhưng vì có cái đám tiêu cực 
trên, nên ông Linh cũng không làm gì được. Cuối cùng ông 
Linh cùng vô một phe với ông Giáp, Chinh và Thọ. 


Các đồng chí có nhớ không, Đại Hội 6 định đưa Trần Xuân 
Bách lên làm Tổng Bí Thư và nhóm Giáp, Thọ, Linh định đưa 
ông Giáp lên làm Tổng Bí Thư Đảng. Phát hiện vấn đề này, 
đồng chí Lê Đức Anh kiên quyết chống, nên nhiệm vụ đồng 
chí Anh rất nặng nề. Đồng chí Anh là trung tâm điều hòa 
nên hiện nay bị đau là điều đáng lo. 

Đối với cựu chiến binh tại sao tôi phải nói chuyện này. Vì 
CCB (kể cả cán bộ cao cấp) từ trước đến nay đều ngộ nhận 
ông Giáp. 

Chính tôi đã gặp ông Kiệt, ông Kiệt đánh giá ông Giáp là con 
số 0. 

Cựu chiến binh đã xác nhận, chúng ta có nhiệm vụ làm rõ 
để con cháu ta khỏi ngộ nhận tập đoàn Thọ, Linh, Giáp cấu 
kết với nhau, phải làm rõ để thấy. 

Lúc đầu Bộ Chính Trị định đưa đồng chí Lê Quang Đạo qua 
làm chủ tịch CCB. Nhưng vì MTTQ cần nên qua làm Chủ tịch 
MTTQ. Sau đó, Bộ Chính Trị định đưa ông Đồng Sĩ Nguyên 
làm Chủ tịch Hội CCBVN, vì ông Nguyên cũng chống ông 
Giáp. Nhưng Tổng Cục Chính Trị nói là: Ông Nguyên không 
được tín nhiệm trong CCB. Sau đó mới đưa ông Trần Văn 
Quang vì ông Quang thời kỳ Điện Biên Phủ làm cục trưởng 
cục tác chiến biết ông Giáp nhát gan nên cũng sẽ đấu tranh 
chống ông Giáp. Tiếc thay ông Quang lại đưa ông Giáp làm 
Chủ tịch danh dự Hội CCBVN. Vấn đề này Bộ Chính Trị không 
đồng ý. 

Loan nói: "Ông Linh cho thành lập Hội CCB là vội vàng". 
Loan nói: "Năm nay tôi đã 53 tuổi, có chết cũng không sợ. 
Các anh cóc sợ gì nữa, phải đấu tranh với các sai trái". 


Loan còn nói: "Tôi 53 tuổi, họ định bầu tôi làm Chủ tịch Hội 
liên lạc Quốc tế, nhưng đồng chí Anh nói tôi nên đứng lơ 
lửng có lợi hơn”. 

Tuy thế, Hội Nghị Quốc Tế Pháp, Mỹ, Loan đều có tham gia. 
Bộ Chính Trị giao cho Loan gặp cựu chiến binh Mỹ. 

- Các đồng chí nên nhớ gần đây Bùi Tín đã gửi thư về cho 
nhóm này (Giáp, Linh, Quang...) là một ngày gần đây Tín sẽ 
về gặp lại nhóm này. 

Loan còn kể thêm vụ đoàn du lịch Anh, Pháp, Mỹ, Nhật gần 
40 người nhảy dù du lịch xuống Hòa Bình. Sau đó Bộ Chính 
Trị mới biết, một số cán bộ cao cấp bị cách chức. 

(Một số tư liệu trên do đ/c T.L.C. trực tiếp cung cấp). 

(Hồi 8 giờ ngày 26/12/1996 và 14 giờ ngày 28/12/1996 cho 
Thường vụ Tỉnh Hội Cựu Chiến Binh). 

Sau khi phát hiện nội dung nói chuyện trên của Loan, có 
nhiều điều nguy hại đến an ninh quốc gia. Bằng nhiều 
nguồn khác nhau, đã báo cáo ra Thường Trực Bộ Chính Trị do 
một số đồng chí có tâm huyết đã trực tiếp kiến nghị: 

1- Bộ Chính Trị rà soát lại đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội 
và kể cả các cơ quan chức năng cao cấp, tại sao những 
nguồn tin tày đình này mà Loan nắm được. Những tin tức đó 
dù sai hay đúng chưa rõ. Tại sao Loan lại biết. Loan vỗ ngực 
là chuyên viên cao cấp của TCCT. Đề nghị Thường vụ Quân 
ủy Trung ương kiểm tra lại cho rõ. 

2- Đề nghị Bộ Chính Trị trả lời cho biết: Đảng ta có đưa một 
đồng chí ra cân bằng các thế lực trong Đảng không? 

3- Kiểm tra Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tại sao cho 
Loan nói chuyện đó ? Tại sao không phản ánh ra Bộ Chính 


Trị. Có ý đồ gì không? 

4- Kiểm tra ai cho phép nó đi nói chuyện như vậy ? Báo cáo 
Bộ như thế nào? 

5- Anh em CCB nghe nói phản ứng rất gay gắt, Thường trực 
Bộ Chính Trị cho hướng giải quyết ra sao ? 

Trong buổi tọa đàm ngày 25-12-1996, anh Bảy cung cấp cho 
một số ý kiến của Loan khi nó tìm gặp anh: 

Cung cấp thêm chỉ tiết việc dưới gậy chỉ huy của V.F.T. thúc 
ép các cơ quan Đảng phục hồi Đảng tịch cho Loan. 17giờ 30 
ngày 20/12 Loan có gặp anh Bảy tại nhà riêng. Nó nói: "Tại 
sao em có nhờ Bạch Hiền (Phó giám đốc Công an Tỉnh) mời 
anh đi nghe mà anh không đi. Anh Mãn nói ở khách sạn 
Thắng Lợi không đảm bảo bí mật. 7giờ ngày 23/12 Loan lại 
đến gặp anh Bảy, hôm 20/12 nói thòm thèm quá nên có 
nhiều anh mời nói thêm. Nếu anh cần nghe cứ phôn cho anh 
Thi, anh Mãn, tôi sẽ ở lại nói cho các anh nghe. Loan nói: 
"Nó có gặp Trung ương và đề nghị đưa số trí thức vào Trung 
ương như Lê Mai, Nguyễn Đình Tứ. Nên thay bộ mặt Bộ 
Chính Trị bằng số không tham gia kháng chiến. Nó nói 40 
tên du lịch nhảy dù ở Hòa Bình. Bộ Nội vụ bây giờ bê bối 
lắm. Trước tiên là ông Kiệt. Nó tự xưng là cán bộ biệt phái: 
còn làm gì, ở cơ quan nào thì không nói, xe ô tô số 80C khi 
nó nói tự sắm, khi thì nói của cơ quan đặc biệt cho nó đi. (4, 
5 chữ trong tài liệu không đọc được)..... cử đi tiếp trợ lý 
Ngoại trưởng Mỹ và nó vào Tổng cục Chính trị lâý 4 văn 
công cùng đi tiếp khách với nó. 

*x*%*% 


Sau buổi nói chuyện của Loan có tổ chức ăn tiệc ở khách 


sạn Thắng Lợi (có 12 người dự). Sau khi ăn xong Loan nói: 
"Nếu Tỉnh không thanh toán thì nó sẽ trả, có tin khá chính 
xác buổi tiệc đó chi phí hết 5.100.000 đ do cơ quan tỉnh ủy 
thanh toán. 

Thái độ của số cán bộ được Loan mời nghe và phản ứng của 
cựu chiến binh: 

- Tổng số trực tiếp nghe hôm 20/11/1996 có 12 cán bộ. 
Xong buổi nói chuyện của Loan không có ai công khai phản 
đối. 

- Sau khi về có nhiều phản ứng khác nhau: 

- Một số ít im lặng để theo dõi nó nói gì và sau đó ít nhất có 
2 đ/c đã trực tiếp báo cáo với các cơ quan chức năng theo 
dõi điều tra nghiên cứu. Một số bảo cái thằng đó nói bậy nên 
ngồi đó nhưng không thèm nghe tiếp. 

- Tâm (Điệm) nguyên là cán bộ tổ chức của tỉnh ủy, người đã 
xác nhận để Loan phục hồi đảng tịch nói: "Hắn nói đúng nơi, 
chuyện lịch sử có như vậy, nó nói có tổ chức. Thường vụ 
Tỉnh ủy biết chứ không phải thằng tào lao. Loan chắc nó làm 
chuyên viên cho các đ/c cao cấp chứ làm gì nó dám nói. 
Loan nó có quyền lực và thế lực. Ta phải tìm cách để bảo vệ 
nó ". 

Có người đã nói: "Mãi lúc này mình không biết nên vẫn treo 
ảnh chụp chung với ông Giáp ". Có người đã gọi: "Thằng 
Giáp " (Phẩm). 

- Một số đông anh em CCB được tin Loan nói bậy rất ức bảo 
rằng: "Nếu thằng Loan vác mặt về Huế nữa sẽ đánh gãy 
chân ". 

Đảng đoàn cựu chiến binh Tỉnh đã gửi kiến nghị lên Tỉnh ủy 


yêu cầu kiểm tra việc này. 


(1) Vũ Thắng, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, Đại hội Đảng 
8, Thắng bị thay thế. 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
NHữỮNG VấN Đề CủA HIệN Tại 
Phụ lục 2: (Do bạn đọc bổ xung) 
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Văn của chúng ta." 


Tác giả: T.A. 

Gửi người đảng viên không tên ! 

Ta thật không hiểu nổi tại sao chỉ trong một thời gian ngắn 
có đến ba tài liệu, một của Đặng Đình Loan, một của Trần 
Quỳnh, và tài liệu này của nhà ngươi cùng tập trung vào 
một chủ đề: Nói xấu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Người ta định làm cái gì đây? Và những việc này được thực 
hiện theo một cái gậy chỉ huy của lực lượng nào? 

Những sự việc xảy ra liên tục vừa qua buộc những người 
trung thực phải đặt câu hỏi như vậy. Đặng Đình Loan được 
bật đèn xanh đi nói chuyện khắp nơi, hồi ký của Trần Quỳnh 
được tự do trôi nổi, trong khi thư của Võ Văn Kiệt gửi Bộ 
Chính trị thì bị công an lùng bắt ráo riết. Về Đặng Đình Loan, 
Trần Quỳnh đã có Đại tá, nhà văn, nhà báo Nguyễn Trần 
Thiết và Cựu chiến binh Trần Bá vạch mặt chỉ tên tưởng 
cũng khá đầy đủ rồi. Thực ra chẳng khó khăn lắm mới có thể 
vạch rõ chân tướng của hai vị này là kẻ làm theo lệnh của 
ai, để đề cao ai, hạ thấp ai và nhằm mục đích gì. Bởi vì hai 
vị này ăn nói lộ liễu quá, do chủ quan cho rằng mình có sự 
bao che của một số vị lãnh đạo cấp cao nhất nên nói xằng 


nói bậy thế nào cũng được, chẳng ai dám làm gì mình. Như 
Đặng Đình Loan dám nói chỉ huy Điện Biên Phủ là Nguyễn 
Chí Thanh chứ không phải là Võ Nguyên Giáp. Như Trần 
Quỳnh nói Võ Nguyên Giáp khéo nịnh Bác nên được Bác ưu 
ái. Không hiểu Trần Quỳnh có biết nói thế là đã hạ thấp Bác, 
xúc phạm Bác hay không? Điều này là do Trần Quỳnh ngu 
dốt hay là cố ý. Theo ta đó là cả hai. Bởi toát lên toàn bộ 58 
trang hồi ký Trần Quỳnh thì chỉ có Lê Duẩn là nhất, còn tất 
cả, cả Bác Hồ, cả Trường Chinh... đều thua Lê Duẩn cả, Đặng 
Đình Loan cũng thế, nhưng trong những người nhất của 
Loan có thêm Lê Đức Anh, trong đó có chỉ tiết Lê Đức Anh 
bảo Loan "đứng lơ lửng có lợi hơn". Thì ra Loan đã lộ mặt là 
con bài của Lê Đức Anh, người có quyền hành nhất nước 
hiện nay, người được Loan cho là "có vai trò giữ thế cân 
bằng trong Bộ Chính trị". 

Theo Bộ luật hình sự hiện nay thì Trần Quỳnh, Đặng Đình 
Loan phải ra trước vành móng ngựa vì tội đặt điều, vu khống 
nói xấu một trong những người có công lao nhất trong việc 
xây dựng nên nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa là Võ 
Nguyên Giáp, nguyên Uỷ viên BCT, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Tổng Tư Lệnh. Hiện là Chủ tịch danh dự Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học lịch sử 
Việt Nam, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao 
Vàng. 

Và cùng ra tòa với Đặng Đình Loan không ai khác phải là Lê 
Đức Anh, Đoàn Khuê, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Nam Khánh, 
những kẻ tòng phạm với bị cáo. Thực ra phải nói ngược lại 
chính Lê Đức Anh mới là bị cáo chính, còn Đặng Đình Loan 


chỉ là kẻ tòng phạm. 

Bởi mấy năm gần đây, đi đâu nói xấu Võ Nguyên Giáp, Loan 
đều dùng xe "xịn" do Lê Đức Anh cấp và trong túi bao giờ 
cũng có những tấm ảnh chụp chung với Lê Đức Anh, Lê Khả 
Phiêu thay giấy giới thiệu. Đi đâu Loan cũng nói Loan là 
chuyên viên cao cấp của Bộ Chính trị, là người giúp việc 
thân cận của "các anh Bộ Chính trị". 

Việc Loan, Quỳnh còn đang gây dư luận phẫn uất trong 
Đảng, trong Quân đội, đặc biệt là trong hàng ngũ Cựu chiến 
binh, thậm chí nhiều nơi đã nói: "Thằng loan mà còn dám 
vác mặt đến đây chúng tao sẽ đánh cho què chân" thì lại 
xuất hiện thêm tài liệu này của "nhà ngươi". Xét về góc độ 
văn hóa, tài liệu này còn xấu xa, bỉ ổi hơn hai tài liệu kia gấp 
nhiều lần, tuy đọc lên thì đứa trẻ con nó cũng nhận ra cả ba 
thằng này đều là một duộc, và như trên ta đã nói là theo 
một cái gậy chỉ huy thống nhất... Ta muốn nói đến chỉ tiết 
nêu trong tài liệu về quan hệ giữa anh Văn và vợ nhà văn 
Đào Vũ. Chính khi nhà ngươi nêu chuyện này là nhà ngươi 
đã tự vả vào mồm mình, bởi ở trang đầu tài liệu nhà ngươi 
viết: "Nhiều đêm tôi cũng suy nghĩ day dứt vì những lời khen 
chê quá đáng, đúng sai không rõ ràng, thậm chí bới lông tìm 
vết, dùng văn chương để hạ thấp uy tín cá nhân của nhau, 
dùng dây dợ để chửi bới móc moi từ những chuyện dĩ 
vãng..." 

Mồm thì nói thế nhưng chính nhà ngươi lại đi móc cái 
chuyện quan hệ riêng tư của anh Văn với vợ Đào Vũ. Nhà 
ngươi căn cứ vào đâu mà móc moi chuyện đó, và ai người ta 
lại tin vào những điều nhà ngươi nói cơ chứ. Nhà ngươi biết 


rằng móc moi chuyện này ra không những xúc phạm đến 
anh Văn mà còn gây nên chuyện không có lợi đối với hai gia 
đình này. Hay đây là một trong những mục đích xấu xa của 
nhà ngươi chăng? 

Nhưng trong lĩnh vực quan hệ này thì nhà ngưoi không thể 
lấy tay che mặt trời được. Bởi ai cũng biết trong số các nhà 
lãnh đạo của ta ít người có cuộc sống mẫu mực, trong sáng 
như anh Văn. Một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Và chính 
điều này là một trong những lý do làm cho một số kẻ phải 
ghen tị, đố ky, tìm mọi cách để hạ bệ anh. Cuộc sống riêng 
tư trong sáng của anh Văn càng làm nổi bật sự xấu xa đê 
tiện trong cuộc sống của một số kẻ khác. 

Một con người mẫu mực trong sáng như anh Văn thì nhà 
ngươi moi móc ra để nói xấu như thế, còn những chuyện 
xấu xa có thật 100% của các quan thầy của nhà ngươi thì 
nhà ngươi ém nhẹm đi không dám nhắc đến. Ví như ở miền 
Nam những năm 47,48 đã lan truyền câu chuyện "Trung 
ương cục cướp vợ của học sinh". Đó là Lê Duẩn và Lê Đức 
Thọ, một ông Bí thư, một ông Phó bí thư, có vợ con đàng 
hoàng ở miền Bắc rồi, vào trong đó thấy mấy cô học sinh 
kháu khỉnh ở trong thành ra học ở một trường vùng kháng 
chiến, liền sinh lòng ham muốn. Mặc dù hai cô này đã sắp là 
vợ của hai cán bộ, nhưng hai vị vẫn cố tình dùng áp lực cấp 
trên cướp cho bằng được. Những chuyện đó vẫn không xấu 
xa bằng chuyện Lê Duẩn sau toàn thắng 75, hiện nguyên 
hình là một Tần Thủy Hoàng hoang dâm vô độ, trắng trợn 
đến mức chẳng còn nghĩ gì đến đạo đức cách mạng của một 
người cộng sản, chưa nói đến là người đứng đầu của một 


Đảng. Tự cho mình là người "khai quốc công thần", Lê Duẩn 
đã tạo cho mình một cuộc sống như vua chúa đời xưa, với 
hàng chục "cung tần mỹ nữ" thường xuyên vây quanh, giả 
danh là mát xa, đấm bóp. Nghe kể rằng một lần trong lúc đê 
mê sung sướng, Lê Duẩn đã ra lệnh cấp cho cô Hồng một 
lúc hai căn hộ liền, một ở Kim Liên, một ở Bách Khoa, mặc 
dầu cô này chưa chồng con gì, trong lúc hàng vạn cán bộ kể 
cả cán bộ lão thành cách mạng chưa được phân một mét 
vuông nhà ở nào. Nhưng điển hình nhất là vụ quan hệ với nữ 
Bác sĩ Hồ Thị Nghĩa, con gái Hồ Viết Thắng. Thực ra Hồ Thị 
Nghĩa chỉ là của thừa của Lê Quang Hòa, nguyên Chính uỷ 
Quân khu 4, nhưng Lê Duẩn có sá gì là của thừa hay không 
phải là của thừa, miễn là có cái mà giải trí sau khi đã được 
Lê Đức Thọ "duyệt". Xin nói thêm đây là một âm mưu thâm 
độc của Lê Đức Thọ. 

Chính mục đích của Lê Đức Thọ là giăng bẫy đưa các cụ vào 
tròng để dễ dàng bịt mồm, bịt miệng các cụ lại, tha hồ cho 
mình lộng hành. Đến nổi Lê Duẩn phải than vẫn "Nhân sự 
Trung ương khóa 4, khóa 5 tôi chỉ biết 1/3 còn 2/3 ở đâu ra 
tôi chẳng biết gì". Có nghĩa là tất cả quyền hành trong Đảng 
về tay Lê Đức Thọ cả. Để đổi lại Lê Đức Thọ tạo cho các cụ 
đê mê trong chốn hành lạc, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. 
Mà có biết cũng chẳng dám nói, vì đã bị Lê Đức Thọ "yểm 
bằng gái" hết cả rồi. 

Khi Hồ Thị Nghĩa có thai với Lê Duẩn, Ban Bí thư gặp riêng 
Nghĩa khuyên nạo thai. Hồ Thị Nghĩa kiên quyết không 
nghe, nói: "Đây là con của Tổng Bí thư, rõ ràng thế, làm sao 
tôi phải nạo?". Do đó, trong đám tang Lê Duẩn người ta thấy 


một thiếu phụ trẻ và đứa con trai chít khăn. Đó chính là Hồ 
Thị Nghĩa và đứa con trai, kết quả mối quan hệ bất chính 
của Tổng Bí thư Lê Duẩn với cô bác sĩ chăm sóc sức khỏe 
cho mình. 

Đó là chuyện đời xưa, còn hiện nay, ba trong số năm đồng 
chí Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị cũng có biết bao nhiêu 
chuyện xấu xa. Lê Đức Anh thì bỏ vợ cũ, một nữ cán bộ cách 
mạng trung kiên lấy vợ mới. Chuyện này trước đây coi như 
là một tội tày đình phải kiểm điểm, phải khai trừ khỏi Đảng. 
Còn vị đương kim Thường trực Bộ Chính trị hiện nay thì còn 
xấu xa hơn nhiều. Năm 1974, Thượng tá Chủ nhiệm Chính 
trị Quân đoàn 2 Lê Khả Phiêu quan hệ bất chính với một nữ 
nhân viên dưới quyền, việc vở lở ra, may mà Cục trưởng Cục 
cán bộ lúc bấy giờ là Nguyễn Trọng Hợp, cùng quê Thanh 
Hóa, ém nhẹm đi cho Phiêu và điều Phiêu vào Quân khu 9 
để phi tang. Có ai ngờ sự chuyển dịch ấy dẫn đến cuộc gặp 
gỡ giữa hai thầy trò họ Lê, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu, tạo 
nên một "cặp bài trùng" cực kỳ nguy hiểm, thao túng toàn 
bộ nền chính trị nước nhà trong suốt ba đại hội: Đại hội 7, 8 
vừa qua và Đại hội 9 sắp tới. Khi Lê Đức Anh sang làm Tổng 
Tư lệnh Cămpuchia, kéo Lê Khả Phiêu sang giúp việc về 
công tác chính trị, và thế là bắt đầu một "liên minh ma quỷ". 
Khi Lê Đức Anh về Hà Nội lại kéo Lê Khả Phiêu về để một 
thời gian ngắn sau đó giao cho chức Chủ nhiệm Tổng cục 
chính trị, vượt mặt cả Đặng Vũ Hiệp, Nguyễn Nam Khánh, Lê 
Hai nguyên là những thủ trưởng của Phiêu trước đây. Và cứ 
thế lần lượt leo lên nhanh hơn cả tên lửa: Bí thư Trung ương 
Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, và bây giờ là Phó tổng bí thư, 


đang ấp ủ mưu đồ một ngày không xa lên chức Tổng Bí thư. 
Tất cả những điều này đều do Lê Đức Anh đạo diễn hết, chứ 
đức tài như Phiêu thì làm sao đảm đương được chức trách 
quan trọng đó. Nếu như không có cú hủ hóa ở Quân đoàn 2 
thì Phiêu cũng đã về hưu như bao nhiêu đại tá khác. Nghĩ 
cũng thật ngược đời, người ta phạm khuyết điểm thì xuống 
đất đen, Phiêu phạm khuyết điểm thì được bay lên trời. 

Như trên đã nói, cái "liên minh ma quỷ" này, ngoài Anh, 
Phiêu còn thêm Khuê và tên bồi bút giáo sư dởm Nguyễn 
Đức Bình, đã tạo nên một tập đoàn quyền lực ghê gớm. 
Chẳng thế mà Hội nghị Trung ương 11 Khóa 7 vừa có Nghị 
quyết về nhân sự Đại hội 8, trong đó một loạt Uỷ viên Bộ 
Chính trị như Anh, Kiệt, Khuê, Bình... đều phải nghỉ để 
nhường chỗ cho lớp trẻ, thì lập tức chỉ mấy hôm sau, chúng 
nó phản công ngay, bất chấp cả nguyên tắc tổ chức Đảng, 
nghĩa là bất chấp cả Nghị quyết Trung ương vừa được thông 
qua. Nửa đêm, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu kéo đến gặp Đỗ 
Mười, rút trong cặp ra khoảng 20 kiến nghị của cán bộ quân 
đội, trong đó có một số vị tướng từng được Anh, Phiêu nâng 
đỡ, yêu cầu Lê Đức Anh, Đoàn Khuê ở lại Bộ Chính trị và giữ 
nguyên chức cũ. Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu dọa Đỗ Mười: 

- Nếu không chấp nhận phương án này thì chúng tôi sẽ 
không chịu trách nhiệm về tình hình quân đội đang xao 
xuyến hiện nay. 

Đỗ Mười nghe xong phân vân hỏi lại: 

- Nhưng bây giờ đã có Nghị quyết Trung ương rồi, đã phổ 
biến rồi, làm sao mà thay đổi được. Nghị quyết là trí tuệ của 
tập thể, là mệnh lệnh của Đảng, buộc mọi Đảng viên phải 


tuân theo. 

Lê Đức Anh nheo nheo cặp mắt chột: 

- Đảng là chúng ta đây cả thôi. Ta thay đổi tức là Đảng thay 
đổi. 

Lê Khả Phiêu đế thêm vào: 

- Chúng tôi đã có kế hoạch. Trước ngày khai mạc Đại hội ta 
lại họp Trung ương lần nữa, coi như Trung ương lần thứ 11B. 
Họp nhanh thôi. Tổng Bí thư nói vài lời là sau khi cân nhắc 
lại mọi mặt, Bộ Chính trị quyết định giữ nguyên cơ quan 
lãnh đạo cao nhất. Tiếp đó chỉ cần hỏi một câu lấy lệ: 

- Ai có ý kiến gì không? 

Nhớ đừng để cho ai kịp phát biểu mà cần tuyên bố giải tán 
ngay. Thế là xong. Rồi Lê Khả Phiêu nhắc lại ý của Lê Đức 
Anh một cách hợm hĩnh, tự nhiên: 

- Đảng là ta cả thôi mà! 

Cuộc họp Trung ương lần thứ 11B diễn ra đúng như kịch bản 
của hai thầy trò họ Lê. Đa số Đảng viên và một bộ phận 
nhân dân biết rõ chuyện này nhưng cũng đành phải làm 
ngơ. Vì ai cũng biết rằng, Đảng nắm trong tay quân đội, 
công an và cả một bộ máy mật vụ, ai dám ngo ngoe sẽ bị 
vào nhà giam ngay. Đất nước gọi là đổi mới nhưng về 
phương diện này thì vẫn như 30 năm về trước, khi xảy ra vụ 
chống Đảng tưởng tượng. Người ta không những bắt bớ 
những người dân bình thường, các cán bộ cỡ nhỏ như Trần 
Thư, Vũ Thư Hiên... mà còng tay cả Uỷ viên Trung ương, cả 
Bộ trưởng, Thứ trưởng, cả các tướng lĩnh. 

Có một điều đáng chú ý là dự kiến khi Lê Đức Anh, Võ Văn 
Kiệt, Đoàn Khuê... ở lại thì tất cả các vị khác cũng đều ở lại 


kể cả Nguyễn Đức Bình, Phạm Thế Duyệt... Nghĩa là không 
ai mất gì, lợi lộc cùng chia, vui vẻ cả làng. Nhưng không ngờ 
Vũ Oanh, Bùi Thiện Ngộ, Lê Phước Thọ... lại từ chối. Họ bảo: 
- Nghị quyết đã thông qua. Chúng tôi phải chấp hành nghị 
quyết. 

Đây là một cử chỉ đẹp và là một cái tát vào mặt bọn tham 
quyền cố vị vô liêm sỉ. Nhưng nói thế thôi chứ bọn này làm 
gì có liêm sỉ. Ngay cả nhân cách làm người, làm chồng bọn 
chúng cũng không có. Chúng phản bội vợ đi hủ hóa lung 
tung thì còn biết xấu hổ là gì. Chỉ thương cho Mai Chí Thọ, 
sau khi được thông tin về Nghị quyết 11A đã viết bài ca ngợi 
trên báo Công an thành phố HCM, nói rõ sự thay đổi nhân sự 
đã được thông qua và đánh giá đó là một tín hiệu đáng 
mừng của công cuộc đổi mới. 

Té ra chẳng có đổi mới gì cả. Chỉ có cái mới là tham nhũng 
ngày càng tăng một cách nghiêm trọng mà thủ phạm toàn 
là quan chức của Đảng và Nhà nước. Cái mới rất rõ nữa là 
nhà hàng, khách sạn, tệ nạn mại dâm... mọc lên như nấm 
làm cho cán bộ Đảng viên tha hóa đến mức Đại biểu đi dự 
Đại hội Đảng ra Hà Nội còn tìm cách đi hoang và bị bắt quả 
tang. Thực ra chẳng có gì lạ. Thượng bất chính hạ tác loạn. 
Thế đấy, những chuyện bê bối thối tha như vậy mà nhà 
ngươi không nói, lại đi bới móc cái chuyện quan hệ anh Văn 
với vợ Đào Vũ cách đây đã hơn 30 năm. Mà chuyện có gì 
bảo đảm là đúng, hay lại vẫn là chuyện vu cáo như chuyện 
anh Văn nhát gan, sợ Mỹ, con nuôi tên chánh mật thám... 
Mà không hiểu tại sao cái chuyện lý lịch của anh Văn người 
ta nói dai đến thế. Trong lúc ai cũng biết từ Mác, Angghen, 


Lênin,... đến Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê 
Đức Thọ... đều xuất thân từ thành phần lớp trên, tư sản, địa 
chủ, quan lại, trí thức... thì giả như Võ Nguyên Giáp là con 
nuôi tên chánh mật thám thật (Một chuyện không thể có) thì 
đã sao? Một con người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp 
cách mạng từ lúc 14 tuổi cho đến nay đã gần 90, đã 30 năm 
liền giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh, 
gần 40 năm liên tục là Uỷ viên chính thức Bộ Chính trị, đã 
góp phần quan trọng cùng tập thể Bộ Chính trị và Ban chấp 
hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ thắng lợi, mà nhà ngươi lại cứ đi bới móc cái lý lịch là con 
nuôi tên chánh mật thám ra để tìm cách hạ uy tín anh Văn 
xuống nhằm mục đích gì? 

Chúng ta biết dưới thời Lênin-Stalin, vấn đề giai cấp còn hết 
sức nặng nề, thế mà có đến 4 vị anh hùng nguyên soái Liên 
xô được đào tạo đề bạt từ những sĩ quan Nga Hoàng hẳn 
hoi. Thậm chí như Giucốp đã từng được trao tặng hai huân 
chương vì thành tích trong những năm phục vụ trong quân 
đội Nga Hoàng. 

Nguyên soái Tukhasépxki thuộc dòng dõi quý tộc, tốt nghiệp 
trường võ bị Alêchxăngđrôp, trường giành cho các con cái 
tầng lớp trên. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đồng 
chí bị quân Đức bắt làm tù binh. Sau 3 năm bị giam giữ, 
Tukhasépxki đã vượt ngục qua đường Thụy sĩ, trở về Nga 
vào tháng 9 năm 1917, kịp tham gia Cách Mạng Tháng 
Mười. Mặc dầu là dòng dõi quý tộc, tốt nghiệp trường võ bị 
Nga Hoàng, đã chiến đấu trong hàng ngũ quân đội tư sản 


lên đến chức đại uý, rồi lại bị Đức bắt làm tù binh đến 3 
năm, thế mà chỉ sau chưa đầy một năm thử thách chiến đấu 
trong hàng ngũ Hồng quân, đích thân Lênin đã chọn 
Tukhasépxki làm Tư lệnh Tập đoàn quân thứ nhất. Năm 
1931, lúc 38 tuổi, đồng chí được bổ nhiệm chức Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng. Và 4 năm sau, năm 1935, được phong hàm 
Nguyên soái, được bầu vào Ban chấp hành TW Đảng Cộng 
sản Liên xô. 

Vaxilépxki, Nguyên soái Liên xô, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
lại là một trường hợp đặc biệt nữa. Ông sinh năm 1895, là 
con một linh mục, được đào tạo trong trường dòng, vào 
quân đội Nga Hoàng, tốt nghiệp trường võ bị năm 1915. Sau 
Cách Mạng Tháng Mười, Vaxilépxki về làng dạy học. Tháng 4 
năm 1919, ông được nhà nước công nồng gọi vào nhập ngủ, 
làm Tiểu đoàn trưởng, rồi Trung đoàn trưởng. Năm 1935, 
Vaxilépki là đại tá duy nhất không phải là Đảng viên. Năm 
1938 được kết nạp vào Đảng, và với 4 tuổi Đảng, đồng chí 
đã được giao trọng trách Tổng tham mưu trưởng Hồng Quân 
Liên xô trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. 

Trường hợp Nguyên soái Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
Malinốpxki cũng tương tự. Ông sinh năm 1898, đi lính Nga 
Hoàng lúc 16 tuổi, được điều sang Pháp tham gia đánh Đức. 
Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, bị điều vào đội quân 
lê dương, quay lại chống Tổ quốc. Khi đội quân lê dương này 
đổ bộ vào VIađivôtốc, Malinốpxki chạy sang hàng ngũ Hồng 
Quân. Năm 1926, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản, lần lượt 
được cử các chức vụ Tư lệnh Tập đoàn quân, Tư lệnh Phương 
diện quân và được phong hàm Nguyên soái. 


Lướt qua một cách sơ lược về bốn vị Nguyên soái anh hùng 
Liên xô trên đây chúng ta thấy điều gì? Cả bốn đều là "ngụy 
quân”, hơn nữa là "sĩ quan ngụy", trong đó một có lý lịch là 
quý tộc, một là con linh mục đạo cơ đốc chính thống, và một 
trong quân đội lê dương. Thế nhưng Lênin và những người 
làm công tác tổ chức nhân sự của Đảng Cộng sản Liên xô 
lúc bấy giờ, một thời do Xvéclôp phụ trách, đã nhìn nhận 
đúng bản chất con người để sử dụng đúng con người, nếu 
không thì đã mất đi bốn vị Nguyên soái tài ba, bốn vị anh 
hùng trong đó có người được phong bốn lần anh hùng như 
Nguyên soái Giucốp. 

Trong việc này rõ ràng là có sự đóng góp to lớn của Lênin. 
Người cực lực lên án và phỉ báng mọi định kiến về quá khứ 
của con người. Cũng như Bác Hồ của chúng ta, người có con 
mắt tỉnh đời cộng với lòng nhân ái vĩ đại, xem xét đánh giá 
con người một cách chính xác, đã vượt qua cách nhìn nhận 
tầm thường, nên đã thu phục được nhân tâm của nhiều tầng 
lớp phục vụ cho đất nước, những nhân tài rất cần thiết cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đó là các cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, 
Phạm Huy Thông... các kỹ sư, bác sĩ tài ba Trần Đại Nghĩa, 
Trần Hữu Tước, Đặng Văn Ngữ... Đại tướng tài ba Lê Trọng 
Tấn từng là lính khố đỏ một thời... Thế thì Võ Nguyên Giáp 
có là con nuôi tên chánh mật thám thì đã sao mà liên tiếp 
trong ba Đại hội 5,6,7 Đại hội nào cũng tìm cách bới móc 
chuyện này ra... Và cả nhà ngươi nữa, nhà ngươi đã nghe 
theo lệnh ai mà lại tiếp tục đi làm cái chuyện xấu xa đê tiện 
đó? 


Hỡi tên Đảng viên nặc danh! 

Lẽ ra ta không muốn mất thời gian để viết những dòng này 
cho nhà ngươi, bởi nhà ngươi không xứng đáng để ta đối 
thoại. Nhưng nghĩ lại nếu không nói thì nhiều người sẽ 
không hiểu đúng sai ra sao. Như Gơben, Bộ trưởng Tuyên 
truyền của Hít-le nói: "Nói dối một lần không ai tin, nói dối 
một triệu lần sẽ thành sự thật." 

Ta lo điều đó sẽ xẩy ra nên đành phải bớt một ít thời gian 
đang hết sức bận rộn để dạy cho nhà ngươi một bài học về 
nhân cách làm người chưa nói đến nhân cách người Đảng 
viên. Bởi thực ra qua tài liệu này của nhà ngươi, nhà ngươi 
đã tự tước bỏ danh hiệu Đảng viên của mình rồi. 

Nhưng ta không đủ thời gian và cũng không cần thiết phải 
chỉ rõ cho nhà ngươi từng điểm sai trái với những dụng ý 
xấu xa trong 7 điểm nhà ngươi nêu ra. Bởi vì tất cả 7 điểm 
đều tự ý nhà ngươi nêu ra theo chủ quan của mình, rồi gán 
ghép cho anh Văn, tiếp đó lại phê phán ngay những sự việc 
mà nhà ngươi vu cáo. 

Ví dụ quan hệ giữa anh Văn với Bác Hồ, với anh Trường 
Chinh là một mối quan hệ thiêng liêng, đẹp đẽ, đặc biệt là 
mối quan hệ với Bác có thể ghi vào lịch sử nghìn đời là một 
mối quan hệ mẫu mực về tất cả mọi phương diện, thì dù nhà 
ngươi có tốn bao nhiêu giấy mực cũng không thể đối trắng 
thay đen được. Ngược lại nhà ngươi càng viết thì càng bị 
người đời phỉ nhổ, và sau này nhất định sẽ bị lịch sử lên án 
như một tên phản tặc. 

Cũng như thế, việc nhà ngươi gán cho anh Văn tội thích đề 
cao mình, hạ thấp công lao của người khác, của tập thể, là 


một sự vu cáo bỉ ổi. Nhà ngươi hãy đọc lại những tập sách, 
những bài viết của anh Văn thì sẽ thấy rất rõ điều này. Ví dụ 
đọc hồi ký: "Những năm tháng không thể nào quên" thì chỉ 
thằng ngu mới không thấy tác giả đã giấu mình khiêm tốn 
đến mức nào. Là người trong cuộc, nhưng toàn bộ tập sách 
hầu như chỉ nói đến Bác, đến Thường vụ, và bao trùm lên tất 
cả là vai trò của nhân dân. Ngay cả từng bài báo, bao giờ 
anh Văn cũng nhắc người giúp việc phải nói đến tập thể, 
đến quần chúng nhân dân. Tất nhiên những việc rõ ràng là 
có sự đóng góp của bản thân mà lịch sử đã công nhận thì 
anh Văn cũng phải trung thành với lịch sử như quyết định 
khó khăn nhất ở Điện Biên Phủ, hoặc việc tự mình đi trinh 
sát trận địa sau đó quyết định chọn Đông Khê làm trận đánh 
mở màn thay cho Cao Bằng ở chiến dịch Biên giới. 

Cuối cùng ta muốn nói với nhà ngươi một ý như sau: 

Đúng là trong lịch sử nói chung và lịch sử Việt Nam hiện 
nay, có những sự kiện, có những cá nhân đang còn phải 
đứng trước nhiều sự đánh giá khác nhau. Không phải chỉ 
những người đã chết như Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức 
Thọ... mà cả những người đang còn sống như Phạm Văn 
Đồng, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Đào Duy Tùng, Lê Đức 
Anh, Lê Khả Phiêu... cũng có nhiều dấu hỏi trong lịch sử. 

Ví dụ: Tại sao cùng là Uỷ viên Trung ương, cùng bị bắt, mà 
Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai... thì bị tử hình còn Lê 
Duẩn chỉ có 5 năm tù. 

Có phải Võ Chí Công huy động cả xe tải của văn phòng trung 
ương sang tận sân bay để đón con trai và chở của cải về. Có 
phải vì Võ Chí Công là bố vợ của Thân Trung Hiếu mà Thân 


Trung Hiếu mặc dù làm thất thoát 47 tỉ đồng vẫn nhởn nhơ 
ngoài vòng pháp luật. 

Có phải Lê Đức Thọ là con quan tuần phủ nên tuy ở nhà tù 
Sơn La vẫn ăn sung mặc sướng như một công chức, suốt 
ngày hầu hạ tên giám ngục. Sau khi ra tù thì chạy dài về 
nằm ôm váy vợ, quên cả sự nghiệp cách mạng, để đến nỗi 
Nguyễn Lương Bằng phải bảo Vũ Đình Huỳnh về tận Nam 
Định, hỏi thằng Khải (tên cúng cơm của Lê Đức Thọ) rằng có 
còn ý chí cách mạng nữa không? Nếu còn thì để đoàn thể 
giao nhiệm vụ. 

Có phải Đào Duy Tùng là con tên lý trưởng cường hào, đã 
từng lùng bắt, bắn hụt đồng chí Trường Chinh. 

Có phải Lê Khả Phiêu là một tên bất tài, sa đọa về đạo đức. 
Không những đã tằng tịu với nữ nhân viên cấp dưới của 
mình khi làm Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2 như trên đã 
nói, mà khi sang làm người giúp việc đắc lực cho Lê Đức Anh 
ở Cămpuchia Phiêu còn tằng tịu với một cô bồ ở Hà Nội, 
hàng tuần đi máy bay không vé Hà Nội - Nông Pênh, có ô tô 
đưa đón vào tận hoàng cung ăn ngủ như vợ chồng, rồi cho 
xe cùng với của cải đưa bồ ra sân bay về Hà Nội. 

Có phải Lê Đức Anh xuất thân là một tên cai phu đồn điền, 
từng gây nợ máu với nhiều công nhân, hiện có những công 
nhân còn sống, còn nhớ rõ mặt "tên cai Anh" nhưng lại khai 
man lý lịch là thành phần công nhân. Còn việc vào Đảng của 
Lê Đức Anh cũng lắm chuyện mờ ám. Nghe đâu cho đến nay 
vẫn không tìm ra được người giới thiệu? Đại tá Nguyễn Văn 
Hội, nguyên Chủ nhiệm Phòng không Quân khu Thủ đô từng 
kể chuyện với mọi người trong đó có ta, trước khi làm đại đội 


trưởng thì Lê Đức Anh là chính trị viên. Nhưng sau đó, vì Lê 
Đức Anh không phải là Đảng viên nên phải chuyển sang làm 
đại đội trưởng. Thế mà sau này lại khai lý lịch là vào Đảng 
năm 1936. 

Có phải Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cưỡng hiếp cô Xuân ở 
66 Hàng Bông Nhuộm? 

Có phải Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đã chết bất 
đắc kỳ tử trên bụng Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 
Minh Trần Thị Trung Chiến (nay là Uỷ viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Y tế)? 

Cũng như thế có phải Võ Nguyên Giáp còn tồn tại nhiều vấn 
đề thuộc về lịch sử như nhà ngươi đã nêu ra không? 

Tất cả những vấn đề đó, ngoài những vấn đề đã rõ như 
những chuyện bê bối của bè lũ 4 tên họ Lê: Lê Duẩn, Lê Đức 
Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu (chắc là con cháu của tên Tể 
tướng gian thần Lê Văn Thịnh thời Lý) thì nhiều việc khác 
còn phải chờ lịch sử phán xét. 

Nhưng lịch sử căn cứ vào đâu để phán xét. Theo ta, đối với 
lịch sử Việt Nam hiện nay có thể căn cứ vào hai tiêu chuẩn 
để đánh giá một con người. Đó là Bác Hồ và Nhân Dân. Chắc 
rằng nhà ngươi cũng đồng tình với ta lấy hai tiêu chuẩn này 
như là một chất thuốc thử màu nhiệm nhất để đánh giá các 
nhân vật trên đây, vì trong tài liệu ta thấy nhà ngươi vẫn 
luôn nhắc đến Bác Hồ, luôn nhắc đến nhân dân. Vậy trước 
hết ta hãy lấy hai tiêu chuẩn này để đánh giá về anh Văn. 
Một là Bác Hồ đối với anh Văn như thế nào. 

Chắc nhà ngươi cũng biết chính Bác Hồ là người đã giới 
thiệu anh Văn vào Đảng. Chính Bác Hồ là người đã giao cho 


anh Văn cùng với một số đồng chí khác mở lớp huấn luyện 
chính trị cho hơn 40 đồng chí ở Nậm Quang (Quảng Tây) 
năm 1941. Đây là vốn liếng cán bộ đầu tiên của thời kỳ cách 
mạng mới. 

Chính Bác Hồ đã giao cho anh Văn đứng ra thành lập Đội 
Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân 
đội Nhân dân Việt Nam anh hùng hiện nay. 

Chính Bác Hồ đã bổ nhiệm anh Văn giữ chức Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và uỷ 
nhiệm cho anh Văn ký nhiều sắc lệnh thời kỳ đầu của chính 
quyền cách mạng. 

Chính Bác Hồ đã bổ nhiệm anh Văn làm Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và anh 
Văn đã giữ chức này cho tới ngày toàn thắng. 

Chính Bác Hồ đã ký lệnh phong hàm Đại tướng cho anh Văn 
từ năm 1948 và là vị Đại tướng đầu tiên của quân đội ta. 
Chính Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng đã cử anh Văn 
làm Bí thư Đảng uỷ kiêm Tư Lệnh Chiến dịch Biên giới. Chiến 
dịch đã thắng lợi vẻ vang và ngày 19 tháng 12 năm 1950, 
Bác Hồ đã ký sắc lệnh số 447/SL tặng thưởng anh Văn Huân 
chương Hồ Chí Minh, và anh Văn đã trở thành người đầu tiên 
được tặng thưởng Huân chương cao quý này. Sắc lệnh ghi 
rõ: "Tặng thưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân 
quân Việt Nam Huân chương Hồ Chí Minh về thành tích: Đã 
chỉ huy Quân đội và Dân quân chiến thắng giặc trong năm 
năm kháng chiến trên các chiến trường, đặc biệt trong trận 
bảo vệ Việt Bắc Thu đông 1947 và trong Chiến dịch giải 


phóng Biên giới mùa thu 1950." 

Chính Bác Hồ đã đề cử anh Văn làm Tư lệnh Chiến dịch Điện 
Biên Phủ kiêm Bí thư Đảng uỷ mặt trận, và giao cho quyền: 
"Tướng quân tại ngoại". Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn 
thắng, trong đó có công lao đóng góp to lớn của anh Văn với 
quyết định thay đổi cách đánh mà lịch sử đã công nhận như 
trên đã nói. Chỉ riêng quyết định này thôi Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp xứng đáng được ghi nhận là một danh tướng 
của các thời đại. 

Cho đến khi Lê Duẩn, Lê Đức Thọ dựng lên vụ án chống 
Đảng, vu cho anh Văn là người cầm đầu và đề nghị thay Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng. Bác Hồ đã kiên quyết gạt đi. Bác nói: 
"Cứ để đồng chí Văn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Tổng Tư lệnh cho đến ngày toàn thắng." 

Bấy nhiêu sự kiện lẽ nào chưa đủ để nói lên sự tin tưởng 
tuyệt đối của Bác Hồ đối với anh Văn hay sao? Chính nhà 
ngươi cũng đã nói Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, vô cùng sáng 
suốt, biết nhìn người chọn người một cách chính xác. Vậy thì 
những tội trạng mà nhà ngươi theo lệnh của ai đó, gán ghép 
cho anh Văn thì hóa ra là Bác Hồ sai ư? Chọn nhầm người ư? 
Xin nhà ngươi hãy trả lời cho ta điều đó! 

Trong bản tài liệu vu khống của nhà ngươi ta còn đọc thấy ở 
trang 13, dòng 4, dòng 5 nhà ngươi viết như sau: "Nhận xét 
các đồng chí lãnh đạo phải do Trung ương, Bộ Chính trị và 
quần chúng nhân dân". Ta đồng ý với nhà ngươi như thế và 
hãy xem xét, ngoài tiêu chuẩn Bác Hồ ra thì hai tiêu chuẩn 
nhà ngươi đề ra này đối với anh Văn như thế nào? 

Ai cũng biết Huân chương Sao Vàng là Huân chương cao quí 


nhất của Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng cho những đồng 
chí có công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc. Do đó khi quyết 
định, Bộ Chính trị cần phải xem xét rất cẩn thận kỹ càng. 
Kết quả là Bộ Chính trị đã nhất trí tặng thưởng Huân chương 
Sao Vàng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Vậy nếu như tội 
trạng mà nhà ngươi nêu ra trong tài liệu là đúng thì làm sao 
Bộ Chính trị lại đi đến quyết định như thế. Bộ Chính trị quyết 
định tặng thưởng anh Văn Huân chương Sao Vàng chính là 
minh chứng hùng hồn nhất, là sự ghi nhận công lao to lớn 
của anh Văn đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và của 
Dân tộc. 

Còn nếu như anh Văn là phần tử chống Đảng với 7 tội như 
nhà ngươi nêu ra, (chọn đúng 7 tội chắc định bắt chước Chu 
Văn An ngày xưa dâng sớ Thất Trảm chăng?) trong đó có tội 
móc nối với nước ngoài, mà lại vẫn được tặng thưởng Huân 
chương Sao Vàng thì Bộ Chính trị là một tập thể bậy bạ hay 
sao? Nhà ngươi hãy trả lời ta điều này. 

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là Nhân dân. Đây là liều 
thuốc thử mầu nhiệm về một con người, về một sự kiện. Rất 
tiếc ở ta không có cơ quan thăm dò dư luận công khai như 
một số nước. Nếu có thì số phiếu về uy tín của Võ Nguyên 
Giáp chắc chắn lúc nào cũng trên 95%, nếu không nói là 
100%. Ta không nói là 100% bởi vì còn một số người bán rẻ 
nhân phẩm như nhà ngươi, tự nguyện làm tay sai cho một 
bọn người có chức có quyền tồi tệ hiện nay. Cho đến thời 
điểm này bọn chúng đã hiện nguyên hình là một băng nhóm 
Mafia cực kỳ nguy hiểm, nhưng ném đá dấu tay. Hồi Đại hội 
7, chính Lê Đức Anh là tác giả của kịch bản Sáu Xứ, Năm 


Châu để vu cáo anh Văn là người cầm đầu nhóm bè phái 
trong Đảng. Có thể nói đây là vụ án chính trị xấu xa nhất, bỉ 
ổi nhất mà thủ phạm không ai khác chính là Lê Đức Anh, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng, giao cho Đoàn Khuê, Tổng tham 
mưu trưởng và Hai Văn, Cục trưởng Cục tình báo thực hiện, 
còn chính mình thì giả vờ ra Đồ Sơn nghỉ mát, giả câm giả 
điếc coi như không hay biết gì. Bây giờ lại thêm vụ Đặng 
Đình Loan mà kịch bản và đạo diễn vẫn chính là Lê Đức Anh. 
Có thể nói Đặng Đình Loan là một trong những ung nhọt tồi 
tệ nhất trong lịch sử Đảng ta, lịch sử đất nước ta. Làm thế 
nào mà một thằng B quay, bị khai trừ khỏi Đảng trở thành 
một "cố vấn đặc biệt" của Bộ Chính trị như thế. Một ban 
lãnh đạo Đảng, một Nhà nước, một Chủ tịch nước mà lại đi 
sử dụng một thằng cha căng chú kiết như vậy làm người 
phát ngôn cho mình thì chẳng còn trời đất nào nữa. Nguyễn 
Nam Khánh vào Trung ương, Trần Hoàn được ở lại Trung 
ương hai khóa liền đều có bàn tay của mưu sĩ Đặng Đình 
Loan cả. Nó chỉ cần rỉ tai Lê Đức Anh thì một tên tướng cướp 
cũng có thể vào Trung ương. Đau đớn thay cho Dân tộc ta, 
cho Đảng ta. Và nhục nữa. Đất nước nghìn năm văn hiến mà 
phải chịu một nỗi nhục thế này mà chúng ta chịu im tiếng 
hay sao? Lẽ ra phải nói rõ sự thật này để Quốc hội cách 
chức Chủ tịch nước Lê Đức Anh chứ không thể để hạ cánh 
an toàn như thế. Mà lại còn tuyên dương công trạng mới 
thực là khôi hài. Rõ ràng cả đất nước đang sống trong vở "Bi 
hài kịch lớn". Nguyễn Nam Khánh ký cho Loan 200 triệu, 
Trần Hoàn ký cho Loan 500 triệu để in tiểu thuyết "Đường 
thời đại". Thế mà cả hai được vào Trung ương, được ở lại 


Trung ương thêm nhiệm kỳ nữa. Than ôi! Liệu trên trái đất 
này còn nơi nào như thế này nữa không? 

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, các người cũng không thể che 
hết cả trời xanh. Dù cho các người có giở mọi thủ đoạn, mọi 
mưu ma chước quỷ, hòng bôi nhọ Võ Nguyên Giáp, thì hình 
ảnh cao đẹp của vị tướng tài ba ấy, một vị tướng mà trước 
hết là một người lính cụ Hồ, là người chiến sĩ Quân đội Nhân 
dân Việt Nam, vẫn sẽ mãi mãi đậm nét trong triệu triệu trái 
tim, khối óc người dân Việt Nam. Tên tuổi và công lao của 
ông cũng sẽ sống mãi với sự phán xét công bằng của nhân 
dân, của lịch sử. Còn lũ các người sẽ nhận được một kết quả 
ngược lại: Càng bôi nhọ Võ Nguyên Giáp bao nhiêu thì hình 
ảnh Võ Nguyên Giáp càng sáng chói bấy nhiêu, với khẩu 
hiệu từ lâu đã trở thành ngôn ngữ thế giới: "Hồ Chí Minh - 
Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp." 

Cuối cùng, ta có một lời khuyên chân thành với các người. 
Hãy mau mau tu tỉnh, tuy muộn nhưng vẫn còn kịp, sống 
cho trung thực, cho có đạo lý, để xứng với người dân của đất 
nước Việt Nam, con Rồng cháu Lạc, đừng làm tay sai, bám 
đít mãi bọn có chức có quyền nhưng đã mất hết nhân cách 
hiện nay. Lịch sử sẽ tha thứ cho các người nếu các người 
chịu "cải tà quy chính". Các người hãy lấy sự nghiệp đoàn 
kết dân tộc làm trọng. Đối với kẻ thù, Đảng ta còn gọi: 
"Khép lại quá khứ, nhìn tới tương lai". Thế mà các người lại 
tốn bao nhiêu thời gian đi bới móc chuyện cũ nội bộ trong 
Đảng ra. Ta thực không muốn nói ra những chuyện trên đây. 
Đọc những lời bịa đặt của Đặng Đình Loan, ta đã nín nhịn, 
cho đó chỉ là một con chó cắn càn, không cần chấp. Đến hồi 


ký của Trần Quỳnh ta cũng chẳng cần chấp vì không ngờ nó 
vô liêm sỉ và trắng trợn đến thế. Thế mà cũng đã từng là Uỷ 
viên TƯ, đã từng là Phó Thủ tướng. Ta không lên tiếng vì 
đoan chắc Trần Quỳnh nhất định sẽ bị Bộ Chính trị, hoặc chí 
ít là Ban Tổ chức TƯ hoặc Bộ Nội vụ sẽ có biện pháp nghiêm 
khắc với Quỳnh. Bởi rõ ràng Trần Quỳnh đã vi phạm nguyên 
tắc Đảng, tiết lộ cả những chuyện cơ mật trong BCT, dám 
xúc phạm đến cả Bác Hồ, các đồng chí Trường Chinh, Phạm 
Văn Đồng... Bây giờ lại đến lượt nhà ngươi. Đọc 7 điểm nhà 
ngươi vu khống anh Văn ta không thể nào ngồi yên được. 
Nhà ngươi đã buộc ta phải nói lên những điều ta không 
muốn nói và cũng không nên nói. Nhưng một tội ác không 
được ngăn chặn thì nó sẽ càng lấn tới. Các cơ quan chức 
năng không ngăn chặn thì quần chúng phải ngăn chặn. Đó 
chính là mục đích bài viết của ta. Ta và các bạn hữu Cựu 
chiến binh của ta chỉ có một mong muốn các ngươi hãy 
chấm dứt ngay cái trò vu khống đê tiện bỉ ổi này. Hãy để lịch 
sử và nhân dân phán xét. Còn lúc này, hãy cùng nhau đoàn 
kết xung quanh Ban Chấp hành TƯ Đảng, đứng đầu là Tổng 
bí thư Đỗ Mười, tranh thủ thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, đưa 
công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đến 
thắng lợi hoàn toàn, tiến tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa, dân 
giàu nước mạnh, xã công bằng, văn minh. 

Chúc sức khỏe. 

TA. 


Bùi Tín 
Mây mù thế kỷ 
Phụ lục 3 Do bạn đọc bổ xung 
Ai là tác giả bài viết Về Tài Liệu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 
Anh Văn Của Chúng Ta? 

Vừa qua rất nhiều người trong giới cán bộ lão thành nghỉ 
hưu đã được đọc một bài viết mang tựa đề "Về tài liệu Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp - anh Văn của chúng ta". Bài viết với 
nhiều tư liệu đã vén lên bức màn che đậy nhiều chuyện 
"thâm cung bí sử" của những vua chúa thời nay đã xảy ra 
trong các vương triều cộng sản từ hơn nửa thế kỷ qua ở Việt 
Nam. 

Sự hấp dẫn của những tư liệu trong bài viết đã khiến nhiều 
tờ báo của ngoại quốc và Việt kiều đăng tải lại nguyên văn 
hoặc trích đoạn. Đặc biệt, khoảng trung tuần tháng 2/1998 
đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã trích đọc nhiều đoạn quan 
trọng của bản tài liệu này. Do đó, ảnh hưởng vang dội của 
bản tài liệu đối với thính giả ở trong và ngoài nước càng 
thêm mạnh mẽ. Nhưng, có một điều mà tất cả mọi người 
quan tâm đến sự kiện trên đều băn khoăn tự hỏi: người 
mang bút danh T.A - tác giả thật của bài viết là ai vậy? Sự 
quan tâm đó là chính đáng bởi nó liên quan đến độ tin cậy 
của tài liệu. 

Xin giới thiệu bài viết của một cựu chiến binh Quân đội Nhân 
dân Việt Nam đã nghỉ hưu tại Hà Nội. Ông không chỉ là người 
biết tường tận những sự việc đã diễn tiến xung quanh bản 


tài liệu, mà còn cho chúng ta thấy rộng hơn, sâu hơn một số 
chỉ tiết của tài liệu nói trên. Bởi vậy bài viết của ông sẽ giải 
đáp câu hỏi trên cho bạn đọc. Dưới đây là nguyên văn bài 
viết đó. 


Đọc xong bài viết "Về tài liệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 
anh Văn của chúng ta" hẳn mọi người đều muốn biết tác giả 
là ai mà biết tường tận nhiều chuyện cơ mật trong nội bộ 
giới cầm quyền chóp bu đến như vậy? 

Khác với những bài viết nặc danh từ trước đến nay, thường 
có một cái gì khuất tất, mờ ám và khó tin. Ngược hẳn lại, ở 
bài viết này tác giả đã gây một ấn tượng thật sửng sốt cho 
người đọc bởi tính thuyết phục và độ tin cậy rất cao của 
những tư liệu có một không hai từ trước tới nay ở chốn 
"Cung đình”. 

Cũng chính vì vậy mà người đọc càng muốn được biết cái 
người xưng "TA" trong bài viết đích thực là ai vậy? Xin được 
bật mí mà nói ngay rằng: Người đó chẳng phải ai xa lạ mà 
chính là vị Đại tướng lừng danh của hai cuộc kháng chiến, 
thần tượng của biết bao cựu chiến binh vẫn thường được gọi 
một cách trìu mến bằng cái tên giản dị là "Anh Văn" vậy 
Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng: bản tính của tướng Giáp 
vốn điềm tĩnh, ôn hòa, thậm chí nhẫn nhục nữa. Từ trước 
đến nay ông vẫn thường giữ im lặng trước những sự công 
kích của các đối thủ chính trị của mình. Vậy tại sao lần này 
ông lại phản kích với một thái độ quyết liệt đến như vậy? 

Xin thưa, một người thông minh như tướng Giáp, ông thừa 


hiểu rằng mọi chiến dịch vu cáo, chụp mũ cho ông từ trước 
tới nay chẳng những không làm hại được thanh danh của 
ông, mà ngược lại, chỉ khiến ông càng thêm nổi tiếng. 
Chẳng hạn, người ta đặt điều nói rằng chính ông mới là 
người đứng đầu nhóm chống Đảng động trời vào năm 1967. 
Điều này thật ra ngay những người trong vụ đó như các ông 
Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, hay Trần Thư đều đã cho 
mọi người biết rằng, đó chỉ là một vụ án tưởng tượng mà tập 
đoàn Lê Duẩn - Lê Đức Thọ dựng lên để thanh toán những 
người ngoài phe cánh. Như vậy vụ đó nếu có thì phải gọi là 
vụ án chống tập đoàn Lê Duẩn - Lê Đức Thọ. Vậy mà ông 
Giáp lại được suy tôn làm lãnh tụ tỉnh thần của nhóm thì rõ 
ràng thì càng làm ông thêm nổi tiếng. Thử hỏi như vậy ông 
cần gì phải lên tiếng? 

Xét đến cùng, ngay cả 7 điểm chụp mũ để lên án ông trong 
cái tài liệu gọi là: ""Tâm sự một đảng viên" chẳng qua cũng 
chỉ là nhai lại những luận điệu mà trước đây Lê Đức Thọ, 
hiện nay là Trần Quỳnh và Đặng Đình Loan đã từng vu cáo 
cho ông mà thôi. 

Và có lẽ ông cũng chẳng thèm chấp một kẻ nặc danh hèn hạ 
đến như vậy làm gì! Nếu như cái kẻ đó không sử dụng đến 
cái ngón võ thâm hiểm mà những người cộng sản vẫn 
thường dùng để hạ độc thủ đối với những đối thủ chính trị 
của họ. Ngón võ đó một số những nhân vật trong vụ Nhân 
văn - Giai phẩm đã từng là nạn nhân. Nên người ta đã hóm 
hỉnh gọi đó là miếng võ "Bóp hạ bộ". Â y là chuyện vu cáo 
về mối quan hệ bất chính của ông đối với cô giáo dạy đàn 
piano Hồng Hạnh, vợ nhà văn Đào Vũ, đã được viết bằng 


2 A?% 


những lời lẽ thật bỉ ổi trong: "Tâm sự một đảng viên" (trang 
12). Xin trích nguyên văn: 

".... Về đời tư (tức là tướng Giáp) đây là con người rất "trong 
sạch". Nhưng đồng chí Chấn, bác sĩ đã từng kể: "Ông Văn 
nhờ vợ Đào Vũ dạy piano, nhưng không thấy dạy gì mà lại 
xơi tái vợ Đào Vũ. Như vậy thì có phải là "đứng đắn, trong 
sạch không?" 

Thật ra, chuyện ông học nhạc, học đàn hơn 30 năm về trước 
là có thật. Nhiều người còn biết ông học nhạc lý với nhạc sĩ 
Tô Vũ và học dương cầm với Hồng Hạnh, và ngay từ hồi đó 
đã có những tin đồn về mối quan hệ bất chính của ông với 
Hồng Hạnh. Song chẳng mấy ai tin bởi họ đều biết nguồn 
gốc của tin đó là do bộ phận "thả vịt" của ngài Lê Đức Thọ 
tung ra để bêu xấu ông. 

Điều trớ trêu là ngày nay đám hậu duệ của Lê Đức Thọ dám 
cả gan sử dụng chính cái gã "chăn vịt" đểu cáng trước kia - 
mà ông và nhiều người trong vụ án "xét lại chống Đảng" 
trong quân đội còn nhớ tên hắn là K.CHI - một cái tên mà chỉ 
nghe nhắc đến đã đủ làm ông sôi máu. Huống hồ chính hắn 
lại là kẻ ngang nhiên viết lại trên giấy trắng mực đen những 
điều cực kỳ bỉ ổi để bôi nhọ thanh danh ông một lần nữa. 
Thử hỏi làm sao ông có thể dung thứ? 

Hơn ai hết, ông vốn cho rằng hủ hóa là điều dị ứng nhất - 
theo quan điểm về đạo đức của những người cộng sản - mà 
ông vẫn tự xem mình như một người Cộng sản chân chính. 
Ngoài ra, trong chuyện này đâu phải chỉ có vấn đề danh dự 
của riêng ông bị xúc phạm, mà hiển nhiên còn liên quan đến 
danh dự của gia đình Hồng Hạnh và Đào Vũ. 


Bởi vậy chẳng phải ngẫu nhiên trên tạp chí Thế Giới Mới số 
274, ra ngày thứ hai 23.02.1998 - chắc rằng có sự vận động 
tế nhị của ai đó - đã cho đăng bài báo với tựa đề: "Chuyện 
người nhạc sinh đại tướng" của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung 
kể lại câu chuyện học đàn nghiêm túc với cô giáo Hồng 
Hạnh hơn 30 năm về trước nhằm thanh minh trước dự luận. 
Chỉ riêng chuyện này đã chứng tỏ ông quan tâm tới vấn đề 
danh dự đến mức nào! (Xin đăng kèm bài đó ở trang phụ 
bản để bạn đọc tiện tham khảo). 

Và đây chính là lý do khiến ông phản ứng với một thái độ 
quyết liệt thường không có trong bản tính của ông - một trí 
thức rất mực điềm tĩnh, thâm trầm và kiểm chế. 

Và chúng ta cũng hiểu vì sao "Vị Đại tướng lừng danh, nhà 
quân sự lỗi lạc của mọi thời đại "đã hạ cố cúi nhặt chiếc 
găng thách đấu của một kẻ vô lại nặc danh, theo đúng luật 
giang hồ mà ông vốn khinh miệt. Nên ông đã gọi kẻ đó là 
"Ngươi" và xưng TA. Đến đây xin trích nguyên văn đoạn cuối 
cùng trong tài liệu kể trên để các bạn tự mình suy đoán xem 
"TA" là ai? 

"Đọc những lời bịa đặt của Đặng Đình Loan TA đã nín chịu, 
cho nó chỉ là một con chó cắn càn, không thèm chấp. Đến 
hồi ký Trần Quỳnh TA cũng chẳng cần chấp vì không ngờ nó 
vô liêm sĩ và trắng trợn đến thế. Thế mà cũng đã từng là Uỷ 
viên Trung ương, đã từng là Phó Thủ tướng. TA không lên 
tiếng vì đoan chắc Trần Quỳnh nhất định sẽ bị Bộ Chính trị 
hoặc chí ít Ban Tổ chức Trung ương hoặc Bộ Nội vụ sẽ có 
biện pháp nghiêm khắc với Trần Quỳnh. Bởi rõ ràng Trần 
Quỳnh đã vi phạm những nguyên tắc của Đảng, tiết lộ cả 


những chuyện cơ mật trong Bộ Chính trị (*), dám xúc phạm 
đến cả Bác Hồ, các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn 
Đồng... Bây giờ đến lượt nhà ngươi. Đọc 7 điểm của nhà 
ngươi vu khống anh Văn. TA không thể nào ngồi yên được. 
Nhà ngươi buộc TA phải nói lên những điều TA không muốn 
nói, và cũng không nên nói. Nhưng một tội ác không được 
ngăn chặn thì nó sẽ càng lấn tới. Các cơ quan chức năng 
không ngăn chặn thì quần chúng phải ngăn chặn. Đó chính 
là mục đích bài viết của TA (trang 13 "Về tài liệu Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp - anh Văn của chúng ta". 

Và cũng chính vì vậy mà chúng ta đã được chứng kiến một 
trận đấu thật ngoạn mục, theo đúng luật "ăn miếng trả 
miếng", một trận thư hùng của hai kỳ phùng địch thủ mà 
một bên là đích thân tướng Giáp - người anh hùng chống 
thực dân xâm lược của Điện Biên năm xưa, và một bên là 
những "người hùng" tàn bạo, từng chỉ huy đội quân viễn 
chinh xâm lược từ Căm phu chia trở về, nay nắm trọn quyền 
hành đất nước. 

Tóm lại, những gì mà các đối thủ của ông đã hèn hạ vu cáo 
để nhục mạ ông, thì ông đã vạch ra những xấu xa, bỉ ổi đến 
tột cùng - hoàn toàn có thực trong đời tư của chúng. 

Một loạt những vụ scandal về tình ái, về hủ hóa, về cưỡng 
dâm... về thủ đoạn man trá... đủ loại đã được ông phanh 
phui trước dư luận. Mở đầu là câu chuyện "Trung ương Cục 
cướp vợ của học sinh". Đó chính là hai ông họ Lê: Lê Duẩn - 
Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư và phó Bí thư Trung ương Cục 
miền Nam thời kháng chiến chống Pháp đều đã có vợ con 
đàng hoàng. Vậy mà vẫn cố tình dùng quyền lực cấp trên để 


"chôm" cho bằng được hai cô vợ sắp cưới khá xinh đẹp của 
hai cán bộ dưới quyền làm "bà hai" cho các vị. Rồi những 
cuộc tình sau này của Tổng Bí thư Lê Duẩn mà tiêu biểu là 
cuộc tình với bác sĩ riêng Hồ Thị Nghĩa - con gái Hồ Viết 
Thắng. Và kết quả cuộc tình này, vị Tổng Bí thư lừng danh 
đã tặng cho ngài cựu uỷ viên khét tiếng là tàn bạo trong Cải 
Cách Ruộng Đất một đứa cháu ngoại. 

Tác giả TA cho biết; đây chính là âm mưu thâm độc của Lê 
Đức Thọ "yểm" các cụ bằng gái để bịt mồm bịt miệng các 
cụ, mặc sức cho mình lộng hành. Xin lưu ý bạn đọc từ "các 
cụ" mà tác giả dùng trong bài viết đắt giá của mình với hàm 
ý: ngoài Lê Duẩn còn nhiều cụ khác mà vì tế nhị ông không 
muốn nói ra. 

Đọc đến đấy chắc hẳn nhiều vị cách mạng lão thành đã vỡ 
lẽ vì sao có những cán bộ lãnh đạo ở ngôi thứ cao hơn Lê 
Đức Thọ trong Bộ Chính trị vẫn không dám trái ý ông ta nửa 
lời. Xin đơn cử trường hợp của cựu Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng chẳng hạn. Vì sao một vị thủ tướng khả kính đến như 
vậy lại tổng kết cuộc đời làm thủ tướng của mình đầy chua 
chát như sau: 

"Tôi là vị thủ tướng lâu nhất thế giới mà cũng khổ nhất thế 
giới. Là thủ tướng thật, nhưng tôi chẳng có quyền hành gì 
hết. Các thứ trưởng, bộ trưởng trong chính phủ - tôi đâu có 
quyền lựa chọn..." 

Thật ra, về việc này nhiều cán bộ cấp cao trong thủ tướng 
phủ khi đó đều biết rõ như sau: 

Lê Đức Thọ biết Thủ tướng Phạm Văn Đồng rơi vào tình 
trạng khủng hoảng cao độ trong đời sống tình cảm riêng tự 


Do bà Cúc - phu nhân của thủ tướng hoàn toàn mất trí vì 
bệnh tâm thần. Vờ tỏ ra thông cảm - sau khi gợi ý thủ tướng 
cần được chăm sóc chu đáo về sức khỏe cũng như tinh thần 
để cân bằng lại đời sống tình cảm, có vậy mới phục vụ tốt 
cho cách mạng! - chính Lê Đức Thọ đã bật đèn xanh cho 
nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp giới thiệu cho 
thủ tướng một nữ diễn viên văn công khá xinh đẹp đã nghỉ 
hưu tên là Trúc được đặc cách là người trực tiếp phục vụ và 
"săn sóc sức khỏe" cho thủ tướng. Và, thế là việc phải xảy ra 
đã xảy ra theo đúng kịch bản của ông "trưởng ban Tổ chức 
thiên tài". Lê Đức Thọ chỉ còn việc cho tay chân lén lút ghi 
lại cuộc tình mùi mẫn của vị thủ tướng tình cảm và người 


Đến đây, hẳn chúng ta đã hiểu vì sao vị thủ tướng tội nghiệp 
đã không dám trái lệnh ông trưởng Ban tổ chức Trung ương 
đầy quyền uy đến nửa lời. 

Rồi đến chuyện những vụ hủ hóa của tân Tổng Bí thư - 
tướng bao sao Lê Khả Phiêu - từ khi còn là Chính uỷ Quân 
đoàn 2 năm 1974. Chẳng những đã không bị đào thải bởi 
"kỷ luật sắt" trong Đảng, mà còn được thăng tiến lên bậc 
thang cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. 

Rồi chuyện ngài nguyên Chủ tịch nước "Thái Thượng Hoàng" 
Lê Đức Anh - vốn xuất thân là một tên cai phu đồn điền 
chuyên nghề đàn áp, bóc lột công nhân tàn nhẫn, nhưng lại 
khai man lý lịch là "thành phần công nhân". Chuyện vào 
đảng của Lê Đức Anh lại càng mờ ám. Đến nay vẫn chưa tìm 
ra người giới thiệu "Thái Thượng Hoàng" vào Đảng (?!). Vậy 
mà, cùng với Lê Khả Phiêu khi đến gây sức ép với Tổng Bí 


thư Đỗ Mười về vấn đề nhân sự chủ chốt của Đại hội 8 đã vỗ 
ngực đe nẹt: "Đảng là chúng ta cả thôi mà”. 

Rồi vụ cưỡng hiếp cô Xuân ở 66 Hàng Bông Thợ Nhuộm, Hà 
Nội của cố Bộ trưởng Nội vụ Trần Quốc Hoàn. 

Và ấn tượng nhất vẫn là cái chết trong tư thế "thượng mã 
phong" ở ngay trên bụng một nữ Uỷ viên Trung ương Đảng 
xinh gái Trần Thị Trung Chiến của ngài cố Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng Phạm Hùng đáng kính! v.v..... 

Đọc xong bài viết đấy tính chiến đấu của ông, hầu hết mọi 
người đều bàng hoàng, sửng sốt. Bởi họ không thể ngờ giới 
cầm quyền cộng sản chóp bu từ mấy chục năm qua ở trên 
đất nước này lại man trá, trắng trợn, nham hiểm và tha hóa 
tột cùng về đạo đức đến như vậy. Cho nên, cũng thật chí lý 
khi ông đưa ra nhận xét về giới cầm quyền hiện nay rằng: 
"Cho đến thời điểm này, bọn chúng đã hiện nguyên hình 
thành những băng nhóm Maphia cực kỳ nguy hiểm". 

Sau hết, chúng ta thấy chiến dịch vu cáo những người trung 
thực có công lao trong hai cuộc kháng chiến, đứng đầu là 
tướng Giáp, nhằm mục đích đen tối của giới đương quyền đã 
hoàn toàn phá sản. Bởi lẽ những kẻ chủ mưu vốn thừa xảo 
quyệt, nhưng lại thiếu thông minh để hiểu ra rằng, khi mở 
một chiến dịch như vậy, chúng đã sa vào cái "thung lũng 
chết Điện Biên" do chính chúng tạo ra. Và chính sai lầm chết 
người này đã tạo điều kiện cho tướng Giáp cùng với các 
chiến hữu cựu chiến binh trung kiên của ông thừa cơ phản 
pháo không thương tiếc vào những cái đầu đen tối của 
chúng. Và cuối cùng, điều mà giới cầm quyền sợ nhất đã xảy 
ra. ấy là chính tướng Giáp chứ không phải ai khác đã chôn 


vùi uy tín của chúng. Cũng như ông đã chôn vùi biết bao 
tướng ta nổi tiếng của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ hơn 
40 năm về trước. 

Đến đây, hẳn là các cựu chiến binh trung thực của hai cuộc 
kháng chiến đều hởi lòng, hởi dạ khi thấy anh Văn thần 
tượng của họ ở tuổi 87 vẫn còn làm nên một "Điện Biên Phủ 
thứ hai" lừng lẫy đời đời! 

Bắc Hà 

Cựu chiến binh 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Mõ hà nội 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


